BẠCH ÂN HUỆ HẠC 


KIÊN TÁNH 


` 


VÀ 
TỨ TRÍ 


HAKUIN ON KENSHO 
THE FOUR WAYS OEF KNOWING 


Bình giả: Albert Low 


Biên dịch: Thuần Bạch và Huệ Thiện 
2020 


1 





CONTENTS 
HAKUIN AND THE IMPORTANCE OE 


AWAKENING 


On Koan Study 

Hakuins Practice 
HakuinsAwakenings 

Hakuin and Zen Master ShoJu 
Hakuins Writings 

On the Diversify of the SpIritual Life 
Introduction to the Text 

The Origin of the Idea of Four Ways 


The Four Ways of Knowing as Four Ways 


Knowing, Knowledge, and Wisdom 


Knowing and the Practice of Zen 
The Jug and the Clay 

of Knowing 

of Asking, "Who Am I?" 

Lay Practice 


Note on the Layout ofThis Book 


LỜI DẪN 
Bạch Ấn Và Tầm Quan Trọng 
Của Chứng Ngộ 
Tham Cứu Công Án 
Sự Tu Tập Của Bạch Ân 
Bạch Ấn Chứng Ngộ 
Bạch Ấn Và Thiền Sư Chánh Thọ 
Tác Phẩm Của Bạch Ân 
Tính Đa Dạng Của Đời Sống 
Tâm Linh 
Giới Thiệu Chánh Văn 
Biết, Tri Kiến, Và Trí Tuệ 
Biết Và Tu Tập Thiền 
Bình Và Đất Sét 
Nguồn Gốc Quan Niệm Về Tứ Trí 
Tứ Trí Như Bốn Cách Tham 
"Tôi Là Ai?" 
Pháp Tu Cho Cư Sĩ 


Ghi Chú Về Trình Bảy Quyền Sách 


4 





The Four Ways ðoƒ Knowing oƒ an Enlightened Tứ Trí Của Một Bậc Giác Ngộ: 


Person: Hakuin's Text Chánh Văn Của Bach Ấn 


The Way of Knowing of the Great Perfect Mirror 1. Tam Thân Vốn Sẵn Có 

The Way of Knowing Equality . Đại Viên Cảnh Trí 

The Way of Knowing by Differentiation . Bình Đăng Tánh Trí 

The Way of Perfection of Action . Diệu Quan Sát Trí (Sai Biệt Trí) 


Great Faith, Great Doubt . Thành Sở Tác Trí 


The Gate of Inspiration . Đại Tín, Đại Nghi 


The Gate of Practice . Công Sáng Tạo 


The Gate of Awakening . Công Thực Hành 


: . Cổng Chứng Ngộ 
The Gate of Nirvana 
10. Cổng Niết-Bàn 
Commentary on The Four Ways oƒ Knowing oƒ an 
Eiitsiifefglt22eafi Bình Giải Tứ Trí Của Một Bậc Giác Ngộ 


1. Tam Thân Vốn Sẵn Cé 
Are the Three Bodies Inherent? The Importance bi 000100022 báu 


of Continuing Practice 2. Đại Viên Cảnh Trí 


Great Perfect Mirror Knowing 3. Bình Đăng Tánh Trí 


Khógifig Eduality 4. Diệu Quan Sát Trí (Sai Biệt Trí) 


Knowing by Differentiation 





The Way of Perfection of Action 
after Awakening 

The Gate of Inspiration 

The Gate of Practice 

The Gate of Awakening 


The Gate of Nirvana 


5. Thành Sở Tác Trí 
6. Công Phu Sau Khi Ngộ 


7. Công Sáng Tạo 


§. Cổng Thực Hành 
9. Công Chứng Ngộ 
10. Cổng Niết-Bàn 
Phụ Bản 





INTRODUCTION 


HAKUIN AND THE IMPORTANCE OF 
AWAKENING 


AT THE BEGINNING of his book W//d hy, the 
eiphteenth-century Rinzai Zen master Hakuin says, 
"Anyone who would call himself a member of the Zen 
family must first of all achieve kensho——realization of 
the Buddhas way." Throughout his life Hakuin would 
sound this clarion call, exhorting all who would listen 
to him to strIve to their utmost to come to kensho, Of 


awakening. He quoted Bodhidharma, who sa1d: 


If someone without kensho makes a constant 
effort to keep his thoughts free and unattached, 
not only 1s he a great fool, he also commmIfs a 
SerlOUus transgression against the dharma. He 
winds up In the passive Indifference of empty 
emptiness, no more capable of distinguishing 
good from bad than a drunken man. If you want 
to put the dharma of non-acfIVIty 1nto practice, 
you must put an end to all your thought 
attachments by breaking through Into kensho. 
Unless you have kensho, you can never expect to 


atfain a state of non-doing. 


9 


LỜI DẪN 


BẠCH ÂN VÀ 


TÂM QUAN TRỌNG CỦA CHỨNG NGỘ 


KHỞI ĐẦU sách Wi/2 my (Cây Dại), thiền sư 
Bạch Ân thuộc tông Lâm Tế thế kỷ XVIIIL, nói, “Bất cứ 
ai tự gọi mình là con cháu nhà Thiền trước hết phải 
kiến tánh—chứng đạt Phật đạo.” Suốt cuộc đời mình, 
Bạch Ấn sẽ truyền đạt như thế, khuyến khích mọi 
người lắng nghe, phấn đấu hết sức mình để kiến tánh, 


hoặc chứng ngộ. Ngài trích dẫn Bồ-đề Đạt-ma: 


Nếu chắng thấy tánh thì trọn ngày nỗ lực thường 
xuyên kềm giữ không dính mắc niệm tưởng, là 
người đại ngu s1, tạo trọng tội đối với Phật pháp. 
rơi vào cái không vô ký, mờ mịt như người say, 
chăng biện rõ tốt xấu. Nếu tu pháp vô sự trước 
phải thấy tánh, nhiên hậu mới dứt duyên lự. Nếu 
chăng thấy tánh mà thành Phật đạo, không có lẽ 
phải vậy. Nếu chăng thấy tánh, làm người vô sự 


vô tác xưa nay không thể đặng. 





Other Rinzal Zen masters sfressed the 
Importance of kensho as the Jewel of Zen practice. 
Awakening was at the very heart of Buddha's teaching, 
and 1t distinguished his teaching from other teachings 
of his time. Even the 1llustious Soto Zen teacher 
Kelzan said, "Though there 1s nothing to gIve or 
receive, s/ør/ should be as conclusive as knowing 


your face by touching the nose. " 


What sets Hakuin apart from other teachers 1s 
the vigor with which he pointed to the Importance of 
kensho and the diligence with which he followed his 
own teaching. He laughed at teachers who scorned 
kensho as unnecessary or even Impossible, saying, 
"(This kind of teacher) reminds you of someone who 
doesnt have the strength to raise his food up to h1s 
mouth to eat, yet who 1nsists he 1sn't eating because the 
food 1s bad." 


A passlonate defender of the Buddhas way, 
Hakuin could be vitriolic when talking of monks who 
were undisciplined and unappreclative of the dharma: 
"I have always loathed monks of their type. They are 
tiger fodder, no doubt about 1t. [ hope one tears them 


Into tiny shreds. 


Chư vị thiền sư khác thuộc tông Lâm Tế nhấn 
mạnh tầm quan trọng của kiến tánh là viên ngọc của sự 
tu Thiền. Là cốt tủy giáo lý đạo Phật, sự chứng ngộ 
biện biệt giáo pháp của Phật với những giáo lý khác 
trong thời đại của ngài. Ngay cả thiền sư Tào Động nồi 
tiếng Oánh Sơn Thiệu Cần cũng nói: “Mặc dù không 
có gì để cho hay nhận, nhưng nên kết luận ngộ là biết 


mặt khi chạm vào mũi.” 


Điều khiến Bạch Ân không giống với chư vị 
thiền sư khác là tính chất mãnh liệt khi ngài chỉ ra tầm 
quan trọng của kiến tánh và tinh tấn tuân theo lời dạy 
của chính mình. Ngài cười nhạo những vị thiền sư 
khinh miệt kiến tánh là không cần thiết hoặc thậm chí 


bất khả, nói, “(Loại thiền sư này) khiến liên tưởng đến 


một người không đủ sức gắp thức ăn lên miệng nhai, 


nhưng khăẳng định không ăn vì thức ăn dở tệ.” 


Là người bảo vệ Phật đạo nhiệt tình, Bạch Ấn có 
thê có tính châm chọc khi nói về những tu sĩ vô kỷ luật 
và không thích nghi Phật pháp: “Tôi luôn ghê tởm 
hạng tu sĩ này. Họ là con hỗ rơm, không nghỉ. Tôi 


mong có aI xé họ thành mảnh vụn. 


12 





The pernicious thieves——even 1ƒ you killed off seven or 
eight of them every day, you would still remain totally 
blameless. Why are we so Infested with them? Because 
the ancestral gardens have been neglected. They have 
run to seed. The verdant Dharma follage has withered 


and only a wasteland remains. " 


Hakuin clearly recognized that "the practice of 
Zen 1s a formidable undertaking," and that because 1t 1s 
so difficult, many fall short of the ultimate goal. Yet 
many who fall short become teachers——and as a result, 
teach a dead form of zzen, or siting medifation. 
Hakuin constantly argued against these teachers, and 
above all, against those who reJected koan practice. He 
warned against "Zen people of today who are content 
to sit quietly submerged at the bottom of their ponds of 
tranguil water,” and who mislead their students by 
saying, "“Dont dig Iinto koans. Koans are quagmIres. 
They wIll suck your self-nature under. Have nothing to 
do with written words either. Those are complicated 
tangle of vines that wIll grab hold of your vital spIrIt 


and choke the life from 1t." 


Đối với những tên trộm nguy hiểm—khi tiêu diệt bảy 
hoặc tám người mỗi ngày, bạn vẫn hoàn toàn không 
đáng trách. Tại sao chúng ta để họ phá hoại như vậy? 
Bởi vì vườn tô không vun quén. Họ đã lụn bại. Những 
tàn lá Pháp xanh tươi đã héo tàn và chỉ còn lại một 


vùng đất hoang.” 


Bạch Ấn nhận biết rõ ràng “tu Thiền là một việc 
khó thành tựu”, và bởi vì rất gian nan, nhiều người 
không đạt cứu cánh. Nhiều người rơi vào tình trạng trở 
thành giáo thọ, và kết quả là dạy một dạng tọa thiền 


chết. Bạch Ân liên tục tranh luận với những vị giáo thọ 


nảy, và trên hết, chống đối những người bài bác pháp 


tu công án. Ngài cảnh báo chống lại “những thiền giả 
ngày nay, những người bằng lòng ngôi lặng lẽ chìm 
dưới đây “ao nước yên tĩnh””, và họ đã đánh lừa học 
nhân của mình khi nói, ““Đừng đào sâu vào công án. 
Công án là vũng lầy, sẽ hút hết tự tánh. Không có gì 
với lời với chữ. Đó là sẵn bìm! rối rắm sẽ kềm giữ tinh 


anh của bạn và từ đó bóp nghẹt đời bạn.”” 





! Dịch từ chữ Nho: “Cát đằng” có nghĩa loại dây leo, chùm gửi sống 
bám vào cây khác, không độc lập tự chủ. Thiên tông lây làm thuật 
ngữ. 

14 





ON KOAN STUDY 


Koan study starts with the breakthrough koans of 
“Mu!"? or "What was your face before your paren(s 
were born?” or, later, Hakuins own, "What 1s the 
sound of one hand clapping?” Koans are penetrating, 
traditlonal inquiries drawn from Buddhist teachinøs, as 
well as the sayIngs of the Zen patrlarchs and masters, 
that are paradoxical In nature and that point to the 
natre of ulimate reality. They are called 
"breakthrough” koans because, 1ƒ we work with them, 
they can help us break through the screen of habitual 
Ideas and concepts 1nto the clarity of the One Mind. 
After one has passed through the break-through koan, 
one works with several traditional collections of koans 
to deepen and clarify one's realization. This method of 
practice was first Iintroduced Into Zen Buddhism during 
the golden age of Zen, which lasted from about the 
sixth century until the tenth century. By the time of 
Hakuin, koan practice was In decline, and one of his 
øreat contributlons was to revive koan study and make 
1t once more a living part of the Zen way. For this 
reason, many Rinzai masters of today trace thelr 


dharma ancestry back to Hakuin. 





? The full koan reads: “A monk asked Zen master Joshu, 'Does a dog 
have the Buddha-nature?' Joshu replied “Mu7 (No) 


15 


THAM CỨU CÔNG ÁN 


Tham cứu công án bắt đầu với những công án 
thấu phá “Không! ”3hoặc “Khuôn mặt trước khi cha mẹ 
sinh ra là gì?” hoặc, sau đó, công án của chính Bạch 
Ấn, “Cái gì là tiếng vỗ tay của một bàn tay?” Công án 
phải thâm nhập, những câu hỏi truyền thống rút ra từ 
kinh Phật, cũng như ngữ lục của chư vị tô sư và thiền 
sư, là nghịch lý tự nhiên và chỉ ra thể tánh của thực tại 
tối hậu. Gọi là công án “thấu phá” bởi vì, nếu tham 
khán loại công án này, sẽ giúp chúng ta thấu phá màn 
hình ý tưởng và khái niệm tập khí để thâm nhập Nhất 
Tâm minh bạch. Sau khi qua được công án thấu phá, sẽ 
tham khán nhiều sưu tập công án truyền thống để đào 


sâu và soi sáng chứng nghiệm. Pháp tu này đâu tiên 


ứng dụng vào Thiền tông thời kỳ hoàng kim của Thiên, 
kéo đài từ khoảng thế kỷ VI cho đến thế kỷ X. Thời đại 


Bạch Ân, pháp tu công án xuống dốc, và một trong 


những đóng góp lớn lao của ngài là làm sống lại pháp 
môn tham khán công án và biến thành một phần mạch 
sống của Thiền. Vì lý do như thế, nhiều bậc thầy Lâm 
Tế ngày nay tìm tổ tiên pháp tu của họ đã truy nguyên 
đến Bạch Ân. 





3 Nguyên công án là: Tăng hỏi Triệu Châu: “Con chó có Phật tánh 
không?” Triệu Châu đáp: “Không!” 
16 





Hakuin not only tirelessly advocated delving 
Iinto the koans, he also 1nsisted on the need to read and 
study the works of Buddhism, Including the anclent 
Zen masters. His blographer, Torel, said, "The words 
and sayings of the Zen masters never left his side. He 
used them to 1lluminate the old teachings by means of 
the mind, to 1lluminate the mind by means of the old 
teachings." Hakuin looked upon the practice oŸ wrItIng 
as "the exerclse of verbal prajnma” (the aroused, 
unobstructed mind), which, no doubt, 1s why he diịd so 


much of 1t. 


HAKUTNS PRACTICE 
Hakuin was born In 1686 and by the age of 


fifteen was already ordained In the Zen tradition. He 
practiced what he taught and knew well the bitter 
struggles of Zen. At one tine he became so 
disillusioned with Zen practice that he gave 1t up In 
favor of reading and studying contemporary Chinese 
and Japanese literature. Even so, he returned to the 
practice and continued his traimning until the age of 
thirty-five, when he began to teach, not only monks, 


but laypeople as well. 


Không chỉ chủ trương tham cứu công án không 
biết mệt, Bạch Ân còn nhấn mạnh nhu cầu đọc và 
nghiên cứu tác phẩm Phật giáo, bao gồm ngữ lục chư 
cô đức. Người viết tiêu sử của ngài là Đông Lãnh nói, 
“Ngài không bao giờ rời xa ngữ lục chư thiền sư, sử 
dụng để soi sáng giáo lý cổ xưa bằng tâm, soi sáng tâm 
bằng giáo lý cô xưa.” Bạch Ấn xem công phu trước tác 
là “ứng dụng văn tự Bát-nhã” (phát khởi tâm vô ngạ!), 


chặắc chăn đó là lý do ngài việt rât nhiêu. 


SỰ TU TẬP CỦA BẠCH ÂN 


Bạch Ấn sinh năm 1686 và đến năm mười lăm 


tuổi xuất gia tu Thiền. Ngài dụng công theo lời ngài 


dạy và biết rõ sự phân đấu cay đăng của Thiền. Có một 
lần, vỡ mộng với Thiền tập đến nỗi ngài bỏ không tu 
và chuyển qua ưa thích nghiên cứu văn học Trung Hoa 
và Nhật Bản đương đại. Dù vậy, ngài trở lại công phu 
và tiếp tục cho đến năm ba mươi lăm tuôi, khi bắt đầu 


giảng dạy, không riêng chư tăng mà cả hàng cư sĩ. 





Đông Lãnh Viên Từ (1721-1792) là đệ tử nối pháp của Bạch Án. 
18 





Like many people who go on and won†t øIve up 
the practice of Zen, Hakuin was driven by great anxIety 
and anguish. This anguish afflicted hìm early In his 
life. He tells of one occasion when he was scared out of 
his wIts by the hot water of the bath. He cried out to h1s 


mother 1n terror: 


Mother, you dont understand. I cant even go 
into the bath without having my knees knock 
and my blood run cold. Just think what 1t wIll be 
like when I have to face the burning fires of hell 
all by myself. What am I goïng to do? Isnt there 
any way to escape? Do I have to sit back and 
walt calmly until death comes? If you know 
something, please tell me about 1t. I want to 
know everything! Have pIty on me. Save me. 
Thịs 1ntolerable agony continues day and 
nipght—TI can't bear 1t any longer. 


When he later became disillusioned with Zen, 
his acute anxIety was the cause. He had heard that the 
øreat Zen master Ganto had met a violent death at the 
hand of bandits, and, he wrote, "Wanting to learn more 
about the life of this prlest, [ got hold of a copy of 
Praise oƒ the True School, and Km and T read through 
1t on our own. I learned that Yen-tou had met a violent 
death at the hands of bandits." 


19 


Giống như nhiều người vẫn tiếp tục và không hề 
bỏ tu Thiền, Bạch Ấn bị lo lắng và khô não dăn vặt. 
Nỗi khổ này đến rất sớm trong đời ngài. Ngài kê có lần 
sợ hãi vì nước nóng của bồn tắm, ngài khóc thét với mẹ 


trong nỗi kinh hoàng: 


Mẹ ơi, mẹ không biết. Con không dám vào bồn 
tắm, hoảng sợ cứng đầu gối lạnh xương sống. 
Chỉ nghĩ như thể con thấy lửa cháy trước mặt dữ 
dội. Con phải làm sao? Không cách nào trốn 
thoát? Phải ngồi đó và bình tĩnh chờ đợi cái chết 
đến hay sao? Nếu mẹ biết, xin nói cho con. Con 
muốn biết hết! Mẹ thương con. Cứu con. Nỗi 
khổ không chịu nổi này tiếp tục suốt ngảy 


đêm——con không thể chịu đựng được nữa. 


Sau đó ngài vỡ mộng với thiên, nguyên nhân là 


lo sợ quá độ. Ngài từng nghe nói đại thiền sư Nham 


Đầu thị tịch khắc nghiệt dưới tay kẻ cướp, và ngài viết, 


“Muốn tìm hiểu thêm cuộc đời của vị tăng này, tôi đã 
nhận được bản Chân Tông Tán Tụng, [đệ tử] Km và tôi 
đọc hết. Tôi biết Nham Đầu đã gặp cái chết khủng 
khiếp dưới bàn tay bọn cướp.” 


20 





This was a very disheartening discovery for 
Hakuin; Ganto was one In a million, "truly one of the 
dragons of his age." He wondered, If Ganto could be 
mugged and killed by bandits, "How could an ordinary, 
øarden-variety monk like me hope to avoid falling Into 
the three evil paths after I died? A Buddhist monk, I 
concluded, had to be the most useless creature on the 
face of the earth." Hakuin rued the day that he had 
become a monk. He writes, "Look at mel A sorry, 
wretched-looking outcast. I cant possibly return to lay 
lífe—Id be too ashamed. And 1t would be Just as 
humiliating to sneak off somewhere and fling myself to 
a watery grave. One thing 1s sure, Ï am at the end of my 
religIous quest. What a total, miserable fallure I've 


become.” 


For years he dwelt in meditation on the puzzle of 
Gantos death. Then, one day, he came to deep 


awakening and cried out, "I am Ganto!” 


A famous story demonstrates that Hakuins 
awakening Indeed cured him of his terrible anxlety. A 
samural visited him and asked, "Do heaven and hell 


really exIst?" 


Đây là một khám phá không phấn khởi chút nào 
đối với Bạch Ân; Nham Đầu là một trong hàng triệu 
người “thực sự là bậc long tượng thời đại.” Bạch Ấn 
thắc mắc, sao Nham Đầu có thể bị bọn cướp sát hại, 
“Làm sao một tăng sĩ bình thường, hạng xoàng như 
mình có thể hy vọng tránh rơi vào ba ác đạo sau khi 
chết? Một tăng sĩ Phật giáo, tôi kết luận, phải là một 
chúng sanh vô dụng nhất trên mặt đất.” Bạch Ấn hối 
tiếc ngày mình xuất gia làm tăng. Ngài viết: “Hãy nhìn 
tôi! Xin lỗi, trông thật tồi tệ. Tôi không thể hoàn tục— 
Tôi quá xấu hỗ. Và thật nhục nhã nếu lén đi nơi khác 
và ném mình xuống mô chôn ngập nước. Một điều 
chắc chắn, tôi đang ở cuối đời tu của mình. Với tôi, 
thật là một thất bại thê thảm.” 

Nhiều năm qua, Bạch Ấn đã thiền định khán 
công án về cái chết của Nham Đầu. Sau đó, một ngày 


nọ, ngài đại ngộ và kêu lên: ““Fa là Nham Đâu!” 


Một câu chuyện nôi tiêng chứng minh sự chứng 


ngộ của Bạch Ấn thực sự đã chữa ngài hết lo lắng 


khủng khiếp. Một hiệp sĩ đến thăm và hỏi: “Thiên 


đường và địa ngục có thực không?” 


22 





"Who are you?” asked Hakun. 
"Iam a samuraI," the man replied. 


"You, a warrlor!" shouted HakuIn. "What kind 
of lord would employ you? You have a crafty look 


about you." 


The samurai became so angry that he began to 


draw hIs sword. 


Hakuin jeered, "So, you own a swordl Ít 1s 


probably much too blunt to hurt me.” 


The samural drew out his sword. HakuInn said, 


"Here, open the gates of hell!" 


Hearng this and recognlzing the masters 


discipline, the samural put his sword away and bowed. 
"Here open the gates of paradise," said Hakuin. 


Let us not forget that years of hard labor were 
necessary before Hakuin could be so free from his 
terror. His fear and anxiety drove him deep 1nto his 
own nature to find the peace that he could not find 


outfside. 


“Ông là ai?” Bạch Ân hỏi. 

“Tôi là hiệp sĩ,” người đàn ông trả lời. 

“Ông, một chiến sĩ!” Bạch Ấn hét lên. “Sứ quân 
nào mà chiêu mộ ông? Ông trông thật xảo trá.” 

Hiệp sĩ tức giận, chuân bị rút kiếm. 

Bạch Ấn chế giễu, “À ra thế, ông có mang kiếm! 


Chắc là quá cùn không làm tôi bị thương đâu.” 


Hiệp sĩ rút thanh kiếm ra. Bạch Ấn nói, “Đây, 


mở công địa ngục!” 


Nghe vậy và nhận ra đạo lực của một bậc thầy, 


hiệp sĩ đề thanh kiếm xuống và đảnh lễ. 


“Đây thiên đường mở công,” Bạch Ân nói. 


Chúng ta đừng quên cần thiết là phải trải qua 
nhiều năm công phu gian khô trước khi Bạch Ấn có thể 
thoát khỏi nỗi kinh hoàng. Sợ hãi và lo lắng đây ngài 
thâm nhập tự tánh để tìm thấy an bình không thể có 


được từ bên ngoài. 





HAKUINS AWAKENINGS 


When Hakuinn was twenty-two, while he was 
attending talks on the sayings and writings of a Zen 
master, he came to his first awakening. This must have 
been what In Zen 1s called a "tongue-tIp taste of Zen." 
Later, while he was reading, he had a much deeper 
awakening. Instead of causing him to abandon his 
practice, 1t prompted him to practice more 1ntensely. 
He said that he "concentrated night and day on the Mu 
koan without a momenfs rest." Yet, he could not get 
any deeper realization. 


He went on practicing strenuously for another 
two years. He WrIfes: 


Night and day I did not sleep; I forgot both to eat 
and rest. Suddenly a great doubt manifested 
1(self before me. lt was as though I were frozen 
solid in the midst of an Ice sheet extending tens 
of thousands of miles. A purity filled my breast 
and I could neither go forward nor retreat. To all 
Intents and purposes, Ï was out of my mind and 
the ⁄ alone remained. Although I sat In the 
lecture hall and listened to the master's lecture, If 
was as thouph I were hearing a điscussion from a 
distance outside the hall. At times 1t felt as 
though I were floating throuph the aIr. 


BẠCH ÂN CHỨNG NGỘ 


Năm Bạch Ấn hai mươi hai tuổi, khi đang tham 
dự Pháp thoại về ngữ lục và trước tác của một vị thiền 
sư, ngải chứng ngộ lần đầu. Đây hắn là điều nhà thiền 
gọi là “thiền vị trên đầu lưỡi.” Sau đó, đang đọc sách, 
ngài ngộ sâu hơn. Thay vì khiến ngài ngừng công phu, 
chứng ngộ đã thôi thúc ngài dụng công mãnh liệt hơn. 
Ngài nói ngài “tập trung cả ngày lẫn đêm vào công án 
Không mà chẳng chút lơi lỏng.” Tuy nhiên, ngài không 


thể đạt ngộ sâu hơn. 


Ngài tiếp tục công phu gian khổ thêm hai năm 
nữa. Ngài viết: 

Đêm và ngày tôi không ngủ; tôi quên cả ăn và 

nghỉ. Đột nhiên đại nghi đoàn xuất hiện trước 

mắt. Như thể tôi đã đông cứng ở giữa một dải 

băng kéo dài hàng chục ngàn dặm. Một sự thuần 


khiết lắp đầy ngực và tôi không thê tiến tới cũng 


không thể lui bước. Đối với tất cả ý định và mục 


đích, tôi quên hết và chỉ giữ lại Không. Mặc dù 
ngồi trong giảng đường và lắng nghe bài giảng 
của thầy, nhưng dường như tôi đang nghe một 
cuộc thảo luận từ xa xôi bên ngoài giảng đường. 
Đôi lúc tôi cảm thấy như mình đang lơ lửng 
trong không trung. 





Hakuin remained 1n this condition for several 
days. Then, he writes, "[ chanced to hear the sound of 
the temple bell and I was suddenly transformed. Ït was 
as 1f a sheet of Ice had been smashed or a Jade tower 
had fallen with a crash." AlI his former doubts 
"vanished as though Ice had melted away." In a loud 
voice he called out, "Wonderful, wonderful. There 1s 
no cycle of birth and death through which one must 
pass. There 1s no enliphtenment one must seek. The 
seventeen hundred koans handed down from the past 


have not the slightest value whatsoever. " 


He then said something that will strike many 
people as strange 1f not downright outrageous. He said, 
"My pride soared up like a majestic mountain, my 
arrosance surged forward like the tide. Smugly I 
thought to myself: 'In the past two or three hundred 
years no one could have accomplished such a 


marvelous breakthrough as this.” Shouldering his 
"ølorious enliehtenment," Hakuin set out at once for 


Shimano to call on Master Shinano. 


Most of us think that once someone 1s awakened, 
alI 1llusions and faults——including all arrogance, pride, 


and conceIf——are mysterIously wiped away. 


27 


Bạch Ấn vẫn ở trong tình trạng như thế trong 
nhiều ngảy. Sau đó, ngài viết: “Tình cờ tôi nghe tiếng 
chuông chùa và đột nhiên có biến chuyển. Như thể một 
phiến băng vỡ nát hoặc một tòa tháp ngọc sụp đồ.” Tất 
cả khối nghi từ trước “tan nát như băng chảy.” Ngài 
kêu lên, “Vi diệu, vi diệu. Không còn luân hồi sinh tử 
phải vượt qua. Không có giác ngộ phải tìm. Một ngàn 


bảy trăm công án lưu truyền từ xưa hết giá trị.” 


Sau đó, ngài bảo việc này sẽ gây ấn tượng cho 
nhiều người thật lạ lùng nếu không phải là hết sức 
mãnh liệt. Ngài nói: “Niềm kiêu hãnh của tôi bay cao 
như núi non hùng vĩ, lòng cao ngạo của tôi dâng lên 
như thủy triều. Tôi tự nhủ thầm: “Trong hai, ba trăm 
năm qua, không ai có thể thành tựu bước thấu phá tuyệt 


239 


vời như vậy.” Mang theo “sự giác ngộ vinh quang” 


Bạch Ân liền lên đường đi Shimano tìm thầy. 


Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng khi ai chứng 


ngộ, tât cả mê vọng và lôi lâm—kê cả tính kiêu mạn, 


cao ngạo và tự phụ —sẽ xóa sạch một cách bí ân. 


28 





As we shall see later, when I comment on 7e 
Four Ways öoƒ Knowing öoƒan Awakened Person, this 1S 
far from being so. Regrettably, some who have a 
shallow awakening and who then write and talk about 
I( 1ncessantly feed this misunderstanding. They 
eventually create a whole myth around the experlence, 
which, because others wIsh to believe that magic and 
miracles are possible, 1s accepted as the truth. When a 
øenuine teacher comes along who does not brag about 
his awakening and who behaves as an ordinary person, 
because he does not live up to the mythology, he 1s 


often reJected. 


HAKUIN AND ZEN MASTER SHOJU 


Fortunately, Hakuin sought out an experlenced 
teacher and told him what had happened. He also 
presented the teacher, Zen Master ShoJju, with a verse, 


as was the custom. 


ShoJu said, ”This verse 1s what you have learned 
from study. Now show me what your Intuitlon has fo 


say," and he held out his right hand. 


29 


Như chúng ta sẽ thấy sau này, khi tôi bình giải 
về Tứ Trí Của Một Bậc Giác Nsó, sự kiện trên phải 
còn lâu mới được. Đáng tiếc, một số người có chứng 
ngộ nông cạn và sau đó viết ra và nói đến không ngừng 
cho nên nuôi dưỡng sự hiểu lầm này. Cuối cùng họ tạo 
ra cả một huyền thoại xung quanh sự chứng nghiệm, vì 
có người muốn tin có phép thuật và phép mẫu xảy ra, 
nên chấp nhận đó là sự thật. Khi một minh sư chứng 
đạt như thế sẽ không khoe khoang sự giác ngộ của 
mình và cư xử như người bình thường, bởi vì minh sư 


thì không sống theo thần thoại mà thường bác bỏ. 


BẠCH ẢN VÀ THIÊN SƯ CHÁNH THỌ 

May mắn thay, Bạch Ấn đã tìm được bậc thầy 
lão luyện và nói với ngài việc đã xảy ra. Ngài cũng 
trình cho thầy là thiền sư Chánh Thọ, với một bài kệ, 


như thông lệ. 


Chánh Thọ bảo, “Bài kệ do ngươi nghiên cứu 


học được. Bây giờ hãy cho ta thấy trực giác của ngươi 


nói ra,” và Chánh Thọ đưa tay phải ra. 


30 





Hakun replied, "If there were something 
Iintuifive that I could show you, Ứd vomit 1t out,” and he 


made a øagging sound. 


The master asked, "How do you understand 
Joshưs Mu?” Hakuin replied, “What sort of place does 


Mu have that one can attach arms and legs to 1t?" 


Master ShoJu twisted his nose and said, "Here's 
somewhere to attach arms and legs." Hakuin did not 
know how to respond, and the master burst out 
lauehing. "You poor hole-dwelling devil!" he cried. 
Hakuin ignored him, but the master continued, "Do 
you think somehow that you have sufficlent 


understanding?" 


Hakun answered, "What do you think 1s 
missing?" 

The master began to talk about the koan that tells 
Of Zen master Nansens death. Hakuin covered his ears 
with his hands and began to rush out of the room. Ôn 
his way out, the master called to him, "Hey, monkl" 
and, after Hakuin had stopped and turned around, 


added, "You poor hole-dwelling devil!" 


From then on, almost every time HakuIn went to 


the master he was called a "devil 1n the hole." 


31 


Bạch Ân trả lời: “Nếu có điều gì là trực giác con 
có thể trình thầy, con nôn ra đây,” và Bạch Ấn phát ra 
tiếng ua mửa. 

Chánh Thọ hỏi, “Hiểu Không của Triệu Châu thế 
nào?” Bạch Ấn trả lời: “Chỗ nào mà có thể đặt tay 
chân vào Không?” 

Chánh Thọ vặn mũi Bạch Ân nói, “Chỗ này đặt 
tay chân nè.” Bạch Ấn không biết phải trả lời thế nảo, 
rồi Chánh Thọ bật cười, và hét lên, “Tội nghiệp con 
quý dưới lỗ!” Bạch Ấn phớt lờ, nhưng vị thây hỏi tiếp, 
“Con nghĩ mình có hội hay không?” 

Bạch Ân trả lời: “Thầy nghĩ còn thiếu chỉ?” 

Vị thầy bắt đầu nói về công án kê lại cái chết của 


thiền sư Nam Tuyền. Bạch Ân lấy tay bịt tai và lao ra 


khỏi phòng. Vừa chạy ra ngoài thì thầy gọi, “Này, ông 


I?2 


tăng!” và, khi Bạch Ấn đứng lại và quay gót, thầy nói 


thêm, “Con quỷ dưới lỗ đáng ghét!” 
Từ đó trở đi, hầu như mỗi lần đến gặp, thầy đều 


gọi Bạch Ân là “Con quỷ dưới lỗ.” 





One evening, the master sat cooling himself on 
the veranda. Hakuin took him another a verse he had 
writen. "Delusions and fancles," the master said. 
Hakuin shouted his words back at him 1n a loud voIce, 
whereupon the master grabbed him and beat him 
twenty or thirty times with his fists, and then pushed 


him off the veranda. 


Hakuin says that this event happened "after a 
long spell of rain. I lay stretched out in the mud as 
though dead, scarcely breathng and almost 
unconscIous. I could not move; meanwhile, the master 
sat on the veranda roaring with laughter. After a short 
while I regained conscIousness, øot up, and bowed to 


the master. My body was bathed In perspiration." 


The master shouted after him, "You poor hole- 


dwelling devil!" 


After this Hakuin gave himself over, without 
stoppIng to sleep or eat, to a desperate practice based 
on the koan on the death of Nansen, which the master 
had gIven him. One day he had a slipht awakening and 
went to the master s room to test his understanding, but 
the master would not approve 1t. All he dịd was call 


him ”a poor hole-dwelling devIl.”" 


Một buổi tối, thầy ngồi hóng mát một mình trên 
hiên. Bạch Ân trình một bài kệ khác mới viết. Thầy 
nói, “Vọng, huyền.” Bạch Ấn hét to lại, thầy túm lấy 
ngài và đấm hai mươi đến ba mươi lần, rồi đây ra khỏi 
hiên. 

Bạch Ấn kế chuyện này xảy ra “sau cơn mưa 
lớn. Tôi nằm dải trong bùn như chết, thở dốc và gần 
như bất tỉnh. Tôi không thể nhúc nhích, trong khi đó, 
thầy ngồi trên hiên cười gầm lên. Ngay khi hỏi tỉnh, tôi 


đứng dậy và đảnh lễ thầy. Mô hôi vã ra như tắm.” 


Thầy hét lên sau lưng, “Đồ quỷ dưới lỗ đáng 
ghét!” 


Sau đó, Bạch Ấn buông hết thân tâm, không 


ngừng đề ngủ hay ăn, công phu tuyệt vọng trên công án 


về cái chết của Nam Tuyên thầy đã giao. Ngày nọ, ngài 
đạt sơ ngộ và đến phòng thầy để kiểm chứng, nhưng 
thầy không chấp nhận. Tất cả việc thầy làm đều là gọi 


“con quỷ dưới lỗ đáng ghét.” 





Hakuin began to think that he should leave hs 
teacher and go elsewhere. One day he went to town to 
beg for food and met a madman who tried to bit him 
with a broom. Suddenly, Hakuin discovered that he had 
seen Into the koan on the death of Nansen. Then he 
also saw 1nto other koans that had puzzled him. He 
went back to ShoJu and told him what he had seen and 
the understanding that he had gained. The master 
neither accepted nor rejected what he said, but only 
laughed pleasantly. However, from this time on, he 
stopped calling Hakuin a "poor hole-dwelling devil." 
Later, Hakuin experienced two or three further 
awakenings, accompanied by a great feeling of Joy. “At 
times there are words to express such experlences," he 
wrItes, "But to my regret at other times there are none. 
lt was as though I were walking about In the shadow 
cast by a lantern. " 


One day Hakuin read a passage from the verse 
given by Kido Chigu to his disciple Nampo as they 
were parting: "As we go to part, a tall bamboo stands 
by the gate; 1fs leaves stir the clear breeze for you 1n 
farewell." He was overcome with a great Joy, as though 
a dark path had suddenly been Illumined. 
Unconsciously he cried aloud, “Today for the first time 
I have entered the sưmadh¡ of words. ” He arose and 
bowed In reverence. 


Bạch Ân khởi nghĩ mình nên rời thầy đi nơi 
khác. Ngày nọ, ngài đi khất thực đến một thị trấn và 
gặp một người điên lấy cây chổi đánh ngài. Đột nhiên, 
Bạch Ấn khám phá mình thấy thấu công án về cái chết 
của Nam Tuyên. Sau đó, ngài cũng thấu suốt những 
công án khác đã đề khởi. Ngài quay trở lại Chánh Thọ 
và nói với thầy đã thấy thấu và hiểu biết đã chứng đạt. 
Thầy không nhận cũng không bác, chỉ cười vui vẻ. Tuy 
nhiên, kế từ đây, hết gọi Bạch Ân là “con quỷ dưới lỗ 
đáng ghét.” Sau đó, Bạch Ấn trải qua hai hoặc ba lần 
chứng ngộ nữa, kèm theo một cảm giác hỷ lạc tuyệt 
diệu. “Đôi khi có lời lẽ diễn tả những trải nghiệm như 


vậy,” ngài việt, “Nhưng lân khác rât tiệc không có. 


Như thể tôi đi dạo đưới bóng che chiếc đèn lồng.” 


Ngày nọ, Bạch Ấn đọc một đoạn thơ của Hư 
Đường Trí Ngu trao cho đệ tử Nam Phố Thiệu Minh 
khi thầy trò chia tay: “Vì chúng ta sắp từ giã, cây tre 
cao mọc cạnh cổng lay động tàn lá trong gió lành vẫy 
chào từ biệt.” Bạch Ấn dâng trào niềm vui lớn, như thể 
con đường tối tăm bỗng nhiên chiếu sáng. Bất thức, 
ngài la to, “Hôm nay đầu tiên tôi nhập vào ngữ ngôn 


tam-muội.” Ngài đứng dậy và kính cần đảnh lễ. 





This was not the end of Hakuins Journey 1nto 
himself, but these few storles are enough to assess both 
the vigor of his practice and the depth of his 
realizaton. They also show the sincerlty of his 
determination. How many people, after having had a 
sponfaneous awakening, are prepared to seek someone 
{O verlfy 1s authenticity? And how many would be 
prepared to accept the outlandish behavior offered In 


response by ShoJu? 


HAKUINS WRITINGS 


Books, letters, and writings of all kinds flowed 
out of Hakunmn like lava from a volcano. AlI that he 
wrote underlined the vital Importance of koan practice 
and, above all, of awakening. In this book, I wil 
comment upon one of his most Iimportant texts: The 
Four Ways oƒ Knowing oƒ an Awakened Person. Ït 1s a 
fine introduction to the practice of Zen, but even more 
Importantly, 1t has essential teachings for those who 


have practiced for a long while. 


Đây không phải là kết thúc cuộc hành trình của 
Bạch Ấn vào tự tâm, nhưng vài câu chuyện này đủ để 
đánh giá tất cả sinh lực công phu và độ sâu chứng 
nghiệm của ngài. Câu chuyện cũng thê hiện quyết tâm 
chân thành của ngài. Có bao nhiêu người, sau khi 
chứng ngộ tự phát, sẵn sàng tìm gặp thầy để kiểm 
chứng là chân ngộ? Và bao nhiêu người chuẩn bị chấp 


nhận hành vi ứng đáp kỳ đặc như Chánh Thọ? 


TÁC PHẨM của BẠCH ÂN 


Sách, thư tín, và trước tác đủ loại của Bạch Ấn 
tuôn trào như thạch nham từ miệng núi lửa. Tất cả lời 
lẽ ngài viết đều nhắn mạnh tầm quan trọng sống còn 
của sự tu tập công án vả trên hết là chứng ngộ. Trong 
quyên sách này, tôi sẽ bình luận về một trong những 
văn bản quan trọng nhất của ngài: 7 Trí Của Một Bậc 


Giác Ngộ. Đây là giới thiệu tinh ba công phu tu Thiên, 


nhưng thậm chí quan trọng hơn, còn có giáo pháp cần 


yếu cho người đã tu thời gian lâu. 





The practice of Zen 1s called zzzen. Z4 means 
"sifing” and zen, which 1s a derIvation of the SanskrIt 
word đhyana, means both "meditative absorption” and 
"beyond the opposites." Zazen therefore means sifting 
beyond the opposites of "me” and the "world," "me” 


TP TT 


and "you," "me” and ”"God," and so on. Zazen can be 
sen to have three dimensions: meditation, 
concentration, and contemplation. To meditate 1s tfO 
allow the mind to circle some phrase, 1dea, or feeling. 
One does not try to understand the phrase, but instead 
allows understanding to come. Concentration means to 
focus one-pointedly upon a single thought or Image. 
Contemplaton means to be at one with whatever 
arises. Much of what Hakuin wrItes in The our Ways 
oƒ Knowing oƒ an Awakened Person demands close 


contemplation. 


The Four Ways oƒ Knowing oƑ an Awakened 
Person 1s little known 1n the West. It is, though, of 
øreat Importance. I hope that this discussion of the text 
wIll help dispel some of the wrong I1deas that prevall 
about awakening. Many believe that all spirtual 
experlences are the same, and that all religions 
ultimately have the same destination. This 1s not so. 
SpIritual le has an amazing diversity and has many 
levels and depths. I have shown why these differences 
exIst In my book Creafing Consciousness. Let me 
nevertheless make a few comments now. 


39 


Tu Thiền gọi là tọa thiền. Za có nghĩa là “ngồi” 
và zen, xuất xứ từ tiếng Phạn dhyana, có nghĩa cả hai 
là “thiền định” và “siêu vượt nhị nguyên.” Do đó, tọa 
thiền có nghĩa ngồi siêu vượt nhị nguyên “tôi” và “thế 


99 66,199 


tôi” và “bạn, 


99 66, 199 


gian, tôi” và “Chúa,” v.v. Tọa thiền 
có thê nhìn theo ba chiều hướng: thiền, định và quán. 
Thiền có nghĩa cho phép tâm trí khoanh tròn một số 
câu cú, ý niệm hoặc cảm giác. Ta không cố gắng để 
hiểu, nhưng ngược lại cho phép hiểu biết. Định có 
nghĩa tập trung duy nhất vào một niệm tưởng hoặc 
hình ảnh. Quán có nghĩa hiệp nhất với điều gì khởi lên. 
Phần lớn những gì Bạch Ân viết trong 7 Trí Của Một 


Bác Giác Ngộ đòi hỏi sự quán chiêu miên mật. 


Tứ Trí Của Một Bậc Giác Ngô ít được biết đến ở 
phương Tây, mặc dù có tầm quan trọng lớn. Tôi hy 
vọng rằng cuộc thảo luận về văn bản nảy sẽ giúp xua 
tan một số ý tưởng sai lầm đang thịnh hành về giác 
ngộ. Nhiều người tin rằng tất cả kinh nghiệm tu tập đều 
như nhau, và tất cả các tôn giáo cuối cùng đều cùng 
một đích đến. Không phải như vậy. Đời sống tu hành 
đa dạng đáng kinh ngạc và có nhiều tầng bậc và độ sâu 
cạn. Tôi đã chỉ ra lý do tại sao có sai khác như thế 
trong sách Creafing Consciousness của tôi. Tuy nhiên 
bây giờ hãy để tôi có đôi lời bình giải. 


40 





ON THE DIVERSITY OEF THE SPIRITUAL LIFE 


There 1s a major distinctlon between practices 
that lead to sưmadhi, or absorption In meditative 
concenfration, and practices that lead to awakening. Às 
we have seen, Rinzal Zen emphasIzes the latter. I 
quoted Hakuin earlier, describing his experlence of 
awakening: "I chanced to hear the sound of the temple 
bell and I was suddenly transformed. Ït was as 1Ý a 
sheet of Ice had been smashed, or a Jade tower had 
fallen with a crash." AlI his former doubts "vanished as 
though I1ce had melted away." In contrast, a report 1n 
Newsweek gave the following account of a samadhi 


state: 


There was a feeling of energy centered in me... 
øoIng out to Infinite space and returning.... There 
was a relaxing of the dualistic mind, and an 
Iintense feeling of love. I felt a profound letting 
go of the boundarles around me, and a 
connection with some kind of energy and state 
of beinng that had a qualty of clarty, 
transparency and Joy. I felt a deep and profound 
Sense of connecftlon to everything, recognIzing 


that there never was a true separation at all. 


41 


TÍNH ĐA DẠNG CỦA ĐỜI SÔNG TU HÀNH 


Có sai khác lớn giữa các pháp tu dẫn đến định, 
và pháp tu dẫn đến ngộ. Như chúng ta đã thấy, thiền 
Lâm Tế nhắn mạnh đến ngộ. Tôi đã trích dẫn Bạch Ấn 
ở phần trước, mô tả kinh nghiệm ngộ của ngài: “Tình 
cờ nghe thấy tiếng chuông chùa và đột nhiên tôi có 
chuyên biến, như thể một phiến băng vỡ nát hoặc một 
tòa tháp ngọc sụp đồ.” Tất cả khối nghi trước đây “tan 
nát như băng chảy.” Ngược lại, một bản tin trên tập san 


Newsweek đưa ra giải thích sau về trạng thái định: 


Có một cảm giác năng lượng tập trung trong tôi 
... ra ngoài không gian vô tận và trở về .... Tâm 
nhị nguyên thư giãn, và một cảm giác mãnh liệt 
về tình thương. Tôi cảm thấy có sự buông bỏ 
thâm cùng những ranh giới xung quanh mình, và 


tương giao với một loại năng lượng và trạng thái 


hiện hữu có tính chất rõ ràng, minh bạch và hỷ 


lạc. Tôi có cảm giác tương giao uyên thâm với 


tầt cả, nhận ra chưa hê có một sự xa cách nào. 





These two accounts refer to vastly different 
situations. Samadhi 1s an exøerience, and has an 


inciIplent dualism embedded withm 1t. 


Kensho 1s not an experlence. With kensho, the 
way we experlence 1s changed fundamentally. With 
kensho, the sleeping, creative 1ntelligence 1s awakened, 
and at the same time the deeply engrained belief in the 
Opposition between "the world” and "me” melts away. 
Because the age-old sense of separation dissolves, the 
anguiIsh, desparr, and fear that had accompanied 1t and 
had smoldered and burnt throughout life 1s also 


đissolved. 


When Buddha first started his pilgrimage, he 
met three teachers. All three taught him meditation that 
led to samadhi. He eventually reJected these practices, 
although he became proficlent In all three to the poInt 
that the teachers Invited him to stay and become a 
teacher himself. Instead, he spent another six years 


undergoing spIritual trials before coming to awakenIng. 


A distinction must also be made between zazen 
and meditation that leads to ecstatiC stafes, visions, 
volces, and so on. One of the most famous of all Zen 
sayIngs 1s that of Rinzai Gigen, who said, "If you meet 
the Buddha, kill the Buddha!" 


43 


Hai giải thích trên đề cập đến tình cảnh rất khác 
nhau. Định là một #i»h nghiệm và có gắn vào lý nhị 
nguyên mới chớm. 

Kiến tánh không phải là một kinh nghiệm. Với 
kiến tánh, cách thức chúng ta trải nghiệm biến chuyên 
tận nền tảng. Kiến tánh đánh thức trí sáng tạo ngủ 
ngầm, đồng thời niềm tin khắc sâu vào sự đối đãi giữa 
“thế gian” và “tôi” tan biến. Bởi vì cảm giác xa cách 
lâu đời tan biến, cùng với nỗi khô, tuyệt vọng và sợ hãi 


đã âm ỉ và cháy nóng suốt cuộc đời cũng tan biến. 

Phật lần đầu tiên hành hương đã gặp ba vị thầy. 
Cả ba đều dạy thiền tập dẫn đến định. Cuối cùng Phật 
từ chối những pháp tu này, mặc dù đã thành thạo cả ba 
pháp tu đến nỗi các vị thầy mời ngài ở lại làm giáo thọ. 
Thay vì nhận lời, Phật trải qua công phu sáu năm gian 
khó trước khi giác ngộ. 

Cần biện biệt giữa tọa thiền và thiền dẫn đến 


trạng thái thấu thị, tiếng nói ngây ngất, v.v... Một câu 


nói nôi tiêng nhât của Lâm Tê Nghĩa Huyện là: “Gặp 


Phật sát Phật!” 





In other words, any experlence—even the mosf 
ineffable, whether of God, Jesus, or Buddha—Is not 


yOur true nature, so do not get caught up with 1t. 


Many people feel that the magical and 
miraculous are necessary In the spiritual híe. In Zen, 
such miraculous powers are not sought after; Indeed, 
they are looked down upon. Zen master Dogen, for 
example, said that these kinds of powers come from 
bad karma. Also critical of miraculous powers, Zen 
master HyakuJo, while on a pilgrimage, met a fellow 
traveler with whom he walked for some distance. 
Eventually they came to a river and HyakujJo looked 
around for a ferry. His companion kept walking and 
called on HyakuJo to follow. HyakuJo, seeing the man 
walkmng on water, called, "You worthless good for 
nothing. If I had known that you were going to pull a 
trick like that, I would have left you hours ago!” And 
Layman Pang, one of the more famous Zen laymen, 


WFTOf€: 


My miraculous power and maglical actIVIty, 


Drawing wafter and carryIing firewood. 


Nói cách khác, bất kỳ kinh nghiệm nào—thậm 
chí không thể diễn tả, dù là Chúa, Jesus hay Phật— 
không phải chân tự tánh nơi bạn, vì vậy đừng để cuốn 


theo. 


Nhiều người cảm thấy sự thần diệu và phép mầu 
cần thiết trong đời sống tâm linh. Thiền không tìm 
kiếm mà xem thường những năng lực thần diệu như 
vậy. Ví dụ, thiền sư Đạo Nguyên nói rằng những loại 
năng lực này dẫn xuất từ nghiệp xấu. Cũng chỉ trích 
năng lực thần diệu, truyện thiền sư Hoàng Bá”, theo 
Thiền Sư Trung Hoa là Hoàng Bá, trong khi hành 
cước, gặp một người đồng hành đi xa xa. Cuối cùng họ 
đến một con sông và Hoàng Bá tìm phà. Người đồng 


hành tiếp tục bước và gọi Hoàng Bá đi theo. Hoàng Bá 


thấy người kia đi trên nước, cất tiếng, “Ông thật vô 


dụng chẳng ích gì. Nếu biết ông có ma thuật như thế, 
tôi sẽ bỏ ông từ trước!” Và Bàng Cư Sĩ, một trong 
những cư sĩ tu Thiền nổi tiếng, đã viết: 

Thần thông cùng diệu dụng, 


Gánh nước bửa củi tài. 





5 Bản tiếng Anh Hyakujo là Bá Trượng. 
46 





Even awakening 1s not homogenous and can be 
affained to many different degrees and depths. This 1s 
surprlsing to many Westerners, who believe that 
awakening necessarily 1s the same for all. They usually 
exalt the person who has come to awakening as having 
achieved a kind of spiritually superlor status. When 
they hear of a person having more than one awakening, 
they are dubious and wonder whether the original 


awakening was øenuine. 


Hakun ran up against the same kind of concerns 
when he told his contemporarles that he had had many 
awakenings. He laughed at the people who expressed 
such doubts, parodyIng their concerns: "lf you are 
enliehtened, you are enlightened. If you are not, you 
are not. For a human being, the severing of the life- 
root, which frees you from the clutches of birth-and- 
death, 1s the single øreat matter. How can you count the 
number of times 1t happens—as 1Ý 1t were a case of 
diarrhea?” In other words, for these people, awakening 
was all or nothing, not—as 1t was for Hakunm, and as 1t 
must be for any true plilgrim—a major, Indeed 


essential, step on the pilgrimage of spIritual life. 


Ngay cả chứng ngộ cũng không đồng đều và có 
thể đạt ở nhiều tầng bậc và độ sâu khác nhau. Sự kiện 
nảy đáng ngạc nhiên đối với nhiều người phương Tây, 
họ tin rằng sự chứng ngộ nhất thiết phải giỗng nhau đối 
với mọi người. Họ thường tôn trọng người chứng ngộ 
vì đã đạt một tâm thái siêu xuất. Khi nghe về một 
người có nhiều lần chứng ngộ, họ hồ nghi và thắc mắc 


liệu sự chứng ngộ ban đầu có phải chân ngộ không. 


Bạch Ấn cảng chống đối loại bận tâm tương tự 
khi nói với người cùng thời rằng ngài trải qua nhiều lần 
chứng ngộ. Ngài cười chế nhạo những người bày tỏ sự 
nghi ngờ lo lắng như vậy: “Nếu bạn giác ngộ thì bạn 
giác ngộ. Nếu không thì không. Đối với con người, cắt 
đứt nguyên nhân đầu thai, giải thoát khỏi nanh vuốt 
sinh tử là vấn đề trọng đại duy nhất. Làm thế nào có 
thê đếm bao nhiêu lần luân hồi giống như trường hợp 


đi tiêu chảy?” Nói cách khác, đối với những người như 


trên, chứng ngộ đòi hỏi nỗ lực tối đa, không phải thực 


sự là một bước thiết yếu vào hành trình đời sống tu 
tập—như đối với Bạch Ấn, và người hành cước chân 


chánh. 





Life 1s a miracle. By this I mean that 1t 1s beyond 
all our understanding, beyond all the laws of nature 
that we are able to discern. Ít 1s spontaneous, creatIve, 
and without beginning or end. But, we take life for 
granted. We even go so far as to relegate 1t to being an 
acciIdent, and say that 1t 1s the result of some random 
OCCurrence, or we say that a living beIng 1s simply an 


elaborate machine driven by simple causal laws. 


The truth will out. An old adage says that 1f you 
drive nature out through the front door, she wIll return 
through the back window. Although we take the 
miracle of being for granted, most people have a 
hunger for the magical, for the miraculous and divine. 
This means that 1f I cannot be miraculous, perhaps I 
can know the miraculous. Myths, rituals, superstitions, 
and religions have filled the void of our 1gnorance, our 
IpnorIing our true nature. Awakening 1s to awaken to 
the miracle of being, but those still shrouded in the 
mists of their own minds look outside for the miracle. 
Some look to the awakened person and expect him or 
her to manifest the miracle for them. But, as the 


Dhammapada says, 


Đời sống là một phép lạ. Có nghĩa siêu vượt mọi 
sự hiểu biết của chúng ta, ra ngoài tất cả định luật thiên 
nhiên mà chúng ta có thê biết. Sống là tự nhiên, sáng 
tạo, và vô thủy vô chung. Nhưng, chúng ta xem cuộc 
sống là đương nhiên. Chúng ta thậm chí còn đi xa đến 
mức xem là một rủi ro, và nói rằng đó là kết quả của sự 
kiện ngẫu nhiên, hoặc chúng ta nói một chúng sinh chỉ 


là một cỗ máy phức tạp bị luật nhân quả điều khiến. 


Sự thật sẽ tỏ rõ. Cô ngôn có nói nêu bạn lái chiệc 
xe tự nhiên qua cửa trước, cô ây sẽ quay lại qua cửa sô 
phía sau. Mặc dù chúng ta có phép mâu Ziện hữu là 


hiển nhiên, nhưng hầu hết mọi người đều khao khát 


điêu thân diệu, mâu nhiệm và thiêng liêng. Điêu này có 


nghĩa nếu tôi không có phép lạ, có lẽ tôi sẽ biết phép 
lạ. Thần thoại, nghĩ lễ, mê tín, và tôn giáo đã lấp đầy 
khoảng trống sự mê muội của chúng ta, mê lầm chân 
tánh nơi mình. Chứng ngộ là ngộ được phép mầu của 
hiện hữu, nhưng người còn bị che phủ trong sương mù 
của tự tâm lại tìm phép mâu bên ngoài. Một số người 
mong đợi nơi người chứng ngộ và hy vọng phép lạ 
biểu lộ cho họ. Nhưng, theo kinh Pháp Cú, 





By oneself evil 1s done; 
By oneself one suffers. 
By oneself evil 1s undone, 


No one can pur1fy another. 


We must do the work for ourselves. We cannot 
employ a vicar. Each of us must tread the path walkIing 
on our own feet. I hope that what follows wIll shed 
some light on the way, on practice and how practice 
can change the way we see the world. And I hope that 
1t WIll help cut away some of the misconceptions about 


awakening. 


Tự mình làm điều ác 

Tự mình chịu khô đau 

Tự mình ác không làm 

Không ai thanh tịnh aI. 

Chính chúng ta phải tu cho mình. Chúng ta 
không thê giao việc tu cho cha xứ. Mỗi người chúng ta 


phải bước đi trên con đường của chính mình. Tôi hy 


vọng rằng những điều tiếp theo sẽ chiếu sáng đường đi, 


soi sáng sự tu tập và tu tập thế nào có thê thay đôi tầm 
nhìn chúng ta đối với thế gian. Và tôi hy vọng như thế 
sẽ giúp loại bỏ một số quan niệm sai lầm về sự chứng 


ngộ. 





8 Là cha nhà thờ (đạo Công giáo). 
52 





INTRODUC TION TO THE TEXT 


KNOWING, KNOWLEDGE, AND WISDOM 


IN The Four Ways oƒ Knowing öoƒ an Awakened 
Person, Hakuin describes the four ways of knowIng, or 
four wisdoms, of the awakened mind. He quotes Zen 
master ShoJu who speaks of these four as the Great 
Perfect Mirror Wisdom, the Universal Nature Wisdom, 
the Marvelous Observing Wisdom, and the Perfecting- 
of-Action Wisdom. 


The word knowledge——and this may be my own 
prejudice—seems to sugsgest something that 1s 
acqurred. Knowledge also 1s usually based on thinking, 
and on thoughts arranged 1n a structure. As will be 
obvious, this 1s not what Hakuin had 1n mind. Wisdom 
Is Often used when translating the Sanskrit word 
prajna, which 1s a key word 1n some of the sutras that 
Zen Buddhists prefer. The word wisdơm, however, has 


a VarIety Of meanInøs. 


The SanskriIt word /mana 1S a cognate of the 
word pr4/na and 1s  commonly translated as 
"knowledge," "wisdom," or "knowing."” Jnana and 


prajna are essentially vital words. 


S3 


GIỚI THIỆU CHÁNH VĂN 


CÁI BIẾT, TRI KIÊN, VÀ TRÍ TUỆ 


Trong Tứ Trí Của Một Bậc Giác Ngộ, Bạch Ân 
mô tả Tứ Trí của tâm giác ngộ. Ngài trích dẫn thiền sư 
Chánh Thọ nói Tứ Trí là Đại Viên Cảnh Trí, Bình 
Đăng Tánh Trí, Diệu Quan Sát Trí và Thành Sở Tác 
Trí. 

Chữ tri kiến—có thể là ý riêng của tôi—dường 
như gợi ý một điều gì sở đắc. Tri kiến cũng dựa trên 
suy nghĩ, và dựa trên những suy nghĩ được sắp xếp 
theo cấu trúc. Rõ ràng, Bạch Ấn không nghĩ như thế. 
Chữ trí tuệ thường dùng khi dịch chữ Prajna từ tiếng 
Phạn, đây là chữ then chốt trong một số kinh điển ưa 
chuộng đối với Phật tử Thiền tông. Tuy nhiên chữ trí 
tuệ, có nhiều ý nghĩa. 


Chữ Phạn j„ana cùng gốc với prajna, và thường 


„2 5 4% 


được dịch là “tri kiên”, “trí” hoặc “biệt”. Jnana và 


Prajna là những danh từ căn bản quan trọng. 


54 





The best Image of praJna 1s the bodhisattva of 
wisdom ManJushi as he appears in Buddhist 
Iconosraphy. He 1s sometimes depic(ed seated on a 
lion, and most often he 1s shown wielding a sword. 
ManJushri 1s the Incarnation, the personification, of 
prajna. The sword ManJushri wlelds 1s In motion; one 
should not see him as simply holding up the sword. 
Rather, ManJushri 1s In the process of swinging the 
sword, swirling 1t, moving 1t; the sword 1s in very rapid 
motion. Pra/na 1s analogous to being by the sea and 
seeing the sun glinting off the waves. À continuous 
serles Of flashes shoot out: these are like the flash of 
prajna, the speed of prajna. This 1s why I say that 
jmana and prajna are essentially vital. When we think 
of wisdom, we tend to think of something that 1s 
acqurred and that 1s sfatic, a reDOSIfOry Of WIse say1nøs; 
very often we think of an old woman, or an old man 
with a beard, with a long history and rich experience to 
draw on. This 1s not in the way 0Ÿ prajna; prajna 1s the 


abilifty to respond spontaneously. 


What 1s common to both /nana and prajna 1S 
Jjna, which 1s varlously translated as "ITntelligence,” 
"knowIng,"” “awareness," or to be responsive and 


S§ponfaneous. 


Hình ảnh đẹp nhất của prajna tức Bát-nhã là vị 
Bồ-tát Đại Trí Văn-thù-sư-lợi xuất hiện trong biểu 
tượng Phật giáo. Ngài đôi khi được mô tả ngồi trên 
lưng sư tử, và thường xuyên nhất cầm một thanh kiếm. 
Văn-thù-sư-lợi là hóa thân, nhân cách hóa, của Bát- 
nhã. Thanh kiếm Văn-thù-sư-lợi đang vung lên; không 
nên xem Ngài chỉ đơn giản cầm thanh kiếm. Hơn thế, 
Văn-thù-sư-lợi đang trong quá trình vung kiếm, xoay, 
huơ; thanh kiếm đang chuyền động rất nhanh. Bát-nhã 
tương tự như ở gần biển và nhìn mặt trời chiếu lấp lánh 
những đợt sóng. Một loạt tia sáng liên tục bắn ra: giống 
như ánh đèn flash Bát-nhã, tốc độ Bát-nhã. Đây là lý 
do tại sao tôi nói /ana tức trí và prajna tức Bát-nhã 
chủ yếu đều quan trọng. Khi nghĩ về trí tuệ, chúng ta 
có xu hướng nghĩ về một điều gì sở đắc và là tĩnh, một 
kho lưu trữ những câu nói bậc cô đức; rất thường 
chúng ta nghĩ về một lão bả, hoặc lão trượng có râu, có 


lịch sử xa xưa và rút ra kinh nghiệm phong phú. Đây 


không phải đường lối của Bát-nhã; Bát-nhã là khả năng 


đáp ứng tự nhiên. 


Chữ 7na có chung cho cả /nana tức trí và prajna 
tức Bát-nhã, được dịch khác nhau là “thông minh,” 
“biết,” “tỉnh giác” hoặc là sẵn sảng ứng phó và tự 


nhiên. 





But this response 1s not a blind response, a knee-Jerk 


Tesponse, or quick repartee. 


Jna 1S basic to all life. For a long time now, Oour 
soclety has acqurred the habit of looking on the orIgin 
of the world and of life as an accident, as a serles Of 
fortuItous comings——together, like blind logs bumping 
Iinto each other In the night. More recently, a tendency 
to see that a remarkable Intelligence or wisdom 
pervades all existence has been emerging. This wIsdom 
not only pervades the conception and growth of the 
fetus and the embryo, but also continues with the 
healing of the body. When one cuts oneself, a 
Sponfaneous process occurs as the body heals this cut. 


Very often, not even a scar 1s left. 


Jna 1S therefore fundamental; a fundamental 
wIsdom or knowing pervades the whole universe. This 
fundamental knowing sits in meditation. It works on 
the koans, Indeed 1t wants to work on the koans, and 1t 
confinues to do so even when all the clutter and nolse 
Of our lives seems to work so heavily against It. An 
Iintelligence persists, an Intelligence or knowing that 
must have 1ts way. This intelligence underlies the four 
ways of knowing and drives us on to ther full 


realization. 


Nhưng phản ứng này không phải là phản ứng mù 


quáng, phản ứng chớp nhoáng khiến giật mình. 


Jna là cơ bản cho tất cả cuộc sống. Từ lâu, xã 
hội chúng ta đã có thói quen nhìn vào nguồn gốc thế 
gian và đời sống như một rủi ro, như một loạt kết hợp 
tình cờ-chung nhau, như những khúc gỗ mù quáng 
chạm nhau ban đêm. Gần đây, một xu hướng thấy rằng 
trí thông minh hoặc trí tuệ nổi bật sẽ trùm khắp tất cả 
sự hiện hữu đã phát sinh. Trí tuệ này không chỉ lan tỏa 
quan niệm và sự phát triển của thai nhi và phôi thai, mà 


còn tiêp tục với sự chữa lành cơ thê. Khi một người tự 


mình đứt tay, một tiễn trình tự nhiên xảy ra để cơ thể 


chữa lành vết thương. Rất thường xuyên, thậm chí 


không để lại vết sẹo. 


Do đó, Jna là cơ bản; trí tuệ cơ bản hoặc cái biết 
trùm khắp vũ trụ. Cái biết căn bản này có khi tọa thiền, 
tham cứu công án, chính cái biết căn bản muốn tham 
cứu công án, và vẫn tiếp tục như vậy mặc dù tất cả lộn 
xộn và ôn ào trong cuộc sống chúng ta dường như loạn 
động đề chống lại. Trí vẫn duy trì, trí hoặc cái biết phải 
tự có đường hướng. Trí là cơ sở cho Tứ Trí và đưa 


chúng ta đến sự chứng nghiệm tròn đây. 





These four ways of knowing are simply four 
facets or faces of 7. In one sense, 1t truly doesnt 
matter If we have to live countless billions of lives to 
aftain realization because the end 1s already complete, 
the goal has already been attained right here and now. 
Just lifing your hand, this 1s the end, this 1s the 
finality, the completeness. Of course, this finality, this 
end, this completeness 1s not an end in time or an 
ultimate attainment; 1t 1s the fulfillment of knowing, of 
Jjna. Realizing this g1ves us the basis for a secure faith 
1n the practice. Thịs faith 1s not faith In something that 
1s beyond the clouds or beyond the heavens; this faith 
1s 1n the working out of our everyday life through 


inherent knowing. 


KNOWING AND THE PRACTICE OF ZEN 


The wisdom, knowing, or awareness that Hakuin 
speaks of in the Four Ways øoƒ knowing 1s the very 
substance of Zen practice. When we search Into a 
koan—for example, "Who am I?—we are not 
searching 1n our experlence to find a phenomenon that 
1S "me”; we are not looking for that "thing” that 1s me. 
We are not looking for what we know, or for what we 
do not know; I1nstead, we are looking Into knowing 


1tself. Whar I am 1s unimportant; /ha/ I am 1s all. 


S9 


Tứ Trí chỉ đơn giản là bốn khía cạnh hoặc 
phương diện của 7za. Theo một nghĩa nào đó, thực sự 
không quan trọng nếu chúng ta phải sống vô số tỷ đời 
để đạt được chứng nghiệm vì cứu cánh đã xong, mục 
tiêu đã đạt ngay đây và bây giờ. Chỉ cần nâng bàn tay, 
là kết thúc, là cứu cánh, là viên mãn. Tất nhiên, cứu 
cánh, kết thúc, viên mãn này không phải là kết thúc 
trong thời gian hay sự thành tựu tối thượng; đó là sự 
hoàn thành của cái biết, của jza. Chứng nghiệm điều 
này cho chúng ta cơ sở tín tâm an toàn trong tu tập. Tín 
tâm này không phải tin vào điều gì trên mây trên trời; 
tín tâm này là hành động trong công việc đời thường 


của mình thông qua cái biết bản hữu. 


BIẾT VÀ TU TẬP THIÊN 


Trí tuệ, cái biết hoặc tỉnh giác mà Bạch Ấn đề 
cập trong 7⁄ 7í chính là bản chất của Thiền tập. Khi 
tham khán một công án—ví dụ: “Tôi là ai?”——chúng ta 
không tra cứu theo kinh nghiệm để tìm ra một hiện 
tượng là “tôi”; chúng ta không tìm kiếm “vật” là cái 
tôi. Chúng ta không tìm kiếm điều chúng ta biết, hoặc 


không biết; ngược lại, chúng ta đang xem xét chính cái 


biết. Tôi là gì không quan trọng; cái tôi đang là đủ rồi. 


60 





Thịs 1s the shiít, the leap that we must make. A 
turnabout Is necessary. Normally, we live within 
experience. We learn, we adapt, we shape our lives 
according to different experlences. We name what we 
experlence, and 1n this way we build up a whole 
structure, a whole architecture—indeed, a whole 
mental city——in which we move around. This city of 
words, concepts, and relationships 1s what we normally 
call our lives, and we look upon ourselves as beIng "1n" 
this life. Sometimes we look around and we call this 
City Of concep(s, síructures, experlences, and habits 
"the world,” and we believe that this 1s the only world. 
We are surprised when, for a moment, we encounfter 
the world of another and find how different 1t 1s from 
our own. Most often, we feel that the other 1s mistaken, 
has misinferpreted experIences, does not understand, or 
IS a "primiive,” "heretic,"” or "foreipner.” The 
1nsistence that my structure, my architecture, my plans, 
my Wwords, my ways, my cIty 1s the only city 1s the 


cause of so many of our problems. 


Let us change the metaphor for a momenI. 


61 


Đây là chuyền biến, bước nhảy vọt chúng ta phải 
thực hiện. Một bước ngoặt cần thiết. Thông thường, 
chúng ta sống trong kinh nghiệm. Chúng ta học, thích 
nghi, định hình cuộc sống của mình theo những trải 
nghiệm khác nhau. Chúng ta đặt tên những gì trải 
nghiệm, và như thế, chúng ta xây dựng một cấu trúc, 
toàn bộ kiến trúc— thực sự, cả một thành phố tinh 
thần—trong đó chúng ta di chuyền loanh quanh. Thành 
phố của chữ nghĩa, khái niệm và các tương quan này là 
điều chúng ta thường gọi là đời sống của mình và tự 
coi mình là “ở trong” đời sống này. Đôi khi nhìn xung 
quanh và chúng ta gọi thành phố này là khái niệm, cấu 
trúc, kinh nghiệm và thói quen là “thế gian” và tin rằng 
đây là cõi giới duy nhất. Chúng ta ngạc nhiên khi, 
trong chốc lát, chúng ta bắt gặp cõi giới người khác và 
thấy khác với mình như thế nào. Thông thường, chúng 


ta cảm thấy người kia nhằm lẫn, trải nghiệm sai lầm, 


không hiểu biết, hoặc là một “người nguyên thủy”, “dị 


giáo” hoặc “người nước ngoài.” Khăng khăng cấu trúc 
của tôi, kiến trúc của tôi, kế hoạch của tôi, lời tôi nói, 
đường lối theo tôi, thành phố của tôi là thành phố duy 
nhất gây nguyên nhân nhiều vấn đề của chúng ta. 


Bây giờ chúng tôi xin thay đối ân dụ. 


62 





Each of us Is acting a part In a play; we are also 
the director, star, staøe manager, and audience of this 
play. We want—we đemand——ofthers to Join 1n our play 
aS eXfras; everyone wanfs everyone else to be extras In 
his or her play. Everyone says, "Come and play my 
game." Of course, a strugsle, OoVert Or cOVerf, øoes on 
because most people are not prepared to play a part In 
my theater, or If they wIll play a part, they want to be 


the star; but 1t 1s only me that can be the star. 


When we are looking Into "“Who am I?,” we are 
not looking Into one of the characters, nor Into one of 
the lines, nor Into the shape or structure of the stage, 
nor of the theater, nor of the street in which the theater 
happens to be, nor of the country, the planet, nor even 
the galaxy. We are looking Into that which knows, and 
that which knows 1s not a something. lt cannot be 


found among other thinøs. 


THE JUG AND THECLAY 


An analogy that masters often use 1s oŸ a Jug and 
the clay that 1t 1s made of. We are taken up with the 
shape of the Jug, fascinated by II. 


63 


Mỗi người trong chúng ta đang đóng một vai 
trong vở kịch; chúng ta vừa là đạo diễn, diễn viên, 
người quản lý sân khấu và khán giả của vở kịch này. 
Chúng ta muốn—chúng ta yêu cầu —những người khác 
tham gia các chương trình bổ sung; mọi người đều 
muốn người khác bồ sung trong trò chơi của mình. Mọi 
nØười nÓI: “Đến và chơi trò của tôi.” Tất nhiên, một 
cuộc đấu tranh, công khai hoặc bí mật, diễn ra vì hầu 
hết mọi người không chuẩn bị để đóng vai trò trong 
nhà hát của tôi, hoặc nếu họ đóng một vai và muốn trở 


thành ngôi sao; nhưng chỉ có tôi là ngôi sao. 


Khi quan sát “lôi là ai?”, chúng ta không quan 
sát một tánh nết, cũng không phải một đường nét, cũng 
không phải hình dạng hoặc cầu trúc của sân khấu, cũng 
không phải của nhà hát, cũng không phải của đường 
phố nơi có nhà hát, cũng không phải nơi đất nước, 
hành tinh, hay thậm chí là thiên hà. Chúng ta đang xem 


xét điều biết, và điều biết thì không phải là một vật, 


không thể tìm thấy trong các vật khác. 


BÌNH VÀ ĐẤT SÉT 
Thiền sư thường dùng một ân dụ là chiếc bình 
bằng đất sét. Chúng ta cầm chiếc bình lên và thấy hình 


dạng, bị mê hoặc. 





The paInting on the Jug, the way that this Jug fits 
in with a whole set of Jugs, how 1t differs from other 
Juøs, captivates our whole attention. We worry about 
whether 1t 1s more expensive or better than anothers 
Jug. I claimm 1t 1s my Jug and not your Jug. We are so 
tied up 1n these aspects of the Jug that we don't see the 


clay. 


Thịs clay 1s not only the clay of a Jug, but 1t 1s 
also the clay of a cup, of a teapot, of an incense holder. 
Thịs clay manifests 1n all kinds of ways, but generally 
1 1s Ienored. Nobody goes around saying, “This 1s my 


clay." 


The clay 1s a metaphor for knowing. We must be 
careful because, having said this, we have given 
knowing a form, a shape, and name. We call 1t 
knowing, mind, awareness, or spirir. Then we try to 
undo what we have done by sayIng 1t 1S nof mind or no- 
mỉnđ; 1t 1S "not” spirit, "not” awareness. And so we 
thrash around like a serpent In a teapot. Nevertheless, 
somehow we have to point to this "whatever” IÝ we are 


gonng to talk at all. 


Bức tranh trên chiếc bình, kiêu bình phủ hợp với 
nguyên bộ bình, khác với những chiếc bình khác, thu 
hút toàn bộ sự chú ý của chúng ta. Chúng ta lo lắng 
không biết đắt hơn hay tốt hơn bình của người khác. 
Tôi khăng định đó là bình của tôi chứ không phải bình 
của bạn. Chúng ta bị trói chặt trong những khía cạnh 


của chiếc bình đến nỗi không nhìn thấy đất sét. 


Đất sét này không chỉ là đất sét của một chiếc 
bình, mà còn là đất sét của ly cốc, của ấm trà, của lư 
nhang. Đất sét này biểu hiện trong tất cả dáng kiểu, 
nhưng nói chung đều bị bỏ quên. Không ai đi loanh 
quanh nói, “Đây là đất sét của tôi.” 

Đất sét ân dụ cho cái biết. Phải cần thận bởi vì, 
khi nói như thế, chúng ta đã biết hình thức, hình dạng 
và tên gọi. Chúng ta gọi là biết, tâm, tỉnh giác hoặc 


tỉnh thân. Sau đó, chúng ta cỗ tháo gỡ việc đã làm nói 


rằng không phải âm hoặc vô âm; đó là “chăng phải” 


tinh thần, “chẳng phải” tỉnh giác. Và thế là chúng ta 
quậy phá như con rắn trong ấm trà. Tuy nhiên, bằng 
cách nào đó chúng ta phải chỉ ra “bất cứ điều gì” nếu 


muôn bàn bạc. 





But, we must not confuse the finger that points 
to the moon with the moon to which 1t points. None of 


our knowledge can ever lead us to knowIng. 


In koan number 28 of the classic koan collection 
the Muznonkan) Tokusan, after he came to awakening, 
sums up what I have Just said: "Even though you have 
exhausted the abstruse doctrines, 1t 1s like placing a 
haIr In vast space. Even though you have learned all 
the secrets of the world, It Is like a drop of water 


dropped In the øreat ocean. " 


When we think, or speak, about knowing or 
wisdom, we should keep In mind ther cosmic 
proportions. Wisdom 1s not simply a rag bag full of 
anecdotes, nor 1s 1t a blind Impulsiveness. It 1s the 
dynamism of life, the dynamism of the cosmos, which 
1s a wholeness, a oneness working 1n harmony. We 
shall refer to kzowing, but knowing cannot be found 
anywhere. Knowing 1s not a substratum, and does not 
endure 1n time. We do not need to be something to 
know, nor to kzow something to be. Perhaps the best 
pIcture would be of a fountain, a fountain of life, light, 


and love. 


Nhưng, chúng ta không được nhầm lẫn ngón tay 
chỉ mặt trăng với mặt trăng. Không có kiến thức nào 


của chúng ta có thê dân đên cái biệt. 


Công án 28 trong Vô Môn Quan, Đức Sơn, sau 
khi chứng ngộ, tông kết những điều tôi vừa nói: “Hết 
thảy mọi biện giải uyên thâm chỉ như sợi lông tơ trong 
thái hư, hết thảy mọi yếu quyết chỉ như một giọt nước 
đồ vào đại đương.” 

Khi suy nghĩ, hoặc nói, về cái biết hoặc trí tuệ, 
chúng ta nên ghi nhớ tỷ lệ trong vũ trụ. Trí tuệ không 
đơn giản là túi giẻ rách đầy ắp giai thoại, cũng không 


phải là tính bốc đồng mù quáng. Đó là sự năng động 


của cuộc sống, sự năng động của vũ trụ, là một sự toàn 
vẹn, nhất tính hoạt động hài hòa. Chúng ta sẽ đề cập 
đến cái biếr, nhưng không thể tìm thấy cái biết bất cứ ở 
đâu. Biết không phải là một nền móng, và không dài 
lâu trong thời gian. Chúng ta không cần phải /à một 
điều gì để biết, cũng không cần phải øiếr một điều gì để 
hiện hữu. Có lẽ bức ảnh đẹp nhất sẽ là đài phun nước, 


đài phun nước của sự sông, ảnh sáng và tình thương. 





THE ORIGIN OE THE IDEA OEF FOUR WAYS OE 
KNOWING 


Asanga, the founder of the Yogacara, or 
"Consclousness-Only," school of Buddhism, was the 
first to Iintroduce the idea that an awakened person has 
four ways of knowing. He called the Íirst mứrror 
knowing; the second 1s zversal knowing, or knowIing 
equality; the thrd he said was ø5serving knowing 
(Hakuimn calls this điƒferenñiafng knowing); and the 
fourth he called the perƒecfion øƒ action. Asanga relates 
these four ways of knowing to the eight levels of 
conscIlousness" The eiphth level, Alaya-vjnana, he 
relates to the Great Mirror Knowing; he relates the the 
seventh level, Manas, to Universal Knowing; the sixth 
level to Observing Knowing; and the five senses to the 


Perfection of action Knowing. 


By the ninth century, the Zen community had 
fully accepted what was called the "YuishikI doctrine” 
Of the relatlon between the three bodies of the Buddha 
(the dharmakaya, or dharma body; the sambhogakaya, 
or enJoyment body; and the 0øérmanakaya, OT 
transformation body), the four ways of knowing, and 
the eipht consciousnesses. Zen master Daishu Ekai 


explains the connection between these: 


69 


NGUÔN GÓC QUAN NIỆM VỀ TỨ TRÍ 


Vô Trước, Tổ sáng lập tông Duy Thức Phật giáo, 
người đầu tiên đưa ra quan niệm rằng một bậc giác ngộ 
có Tứ Trí. Vô Trước gọi trí biết đầu tiên là Đại Viên 
Cảnh Trí; thứ hai là Bình Đăng Tánh Trí, thứ ba là 
Diệu Quan Sát Trí (Bạch Ấn gọi là Trí Sai Biệt); và thứ 
tư là Thành Sở Tác Trí. Vô Trước liên quan Tứ Trí với 
tám thức.” Thức thứ tám, A-lại-da thức, liên quan đến 
Đại Viên Cảnh Trí, thức thứ bảy, Mạt-na, với Bình 
Đẳng Tánh Trí; thức thứ sáu với Diệu Quan Sát Trí; và 
Tiền ngũ thức với Thành Sở Tác Trí. 

Đến thế kỷ IX, Thiền tông đã chấp nhận hoản 


toàn “giáo lý Duy Thức” tương quan với Tam thân của 


Phật (Pháp thân, Báo thân, và Ứng hóa thân), Tứ Trí, 


và tám thức. Đại Tổ Huệ Khả giải thích mối tương giao 


cả ba như sau: 





7 Chữ Phạn thức là “vijnana” do chữ “jnana” là biết và “vi” là phân hai. 


70 





The way of knowing called Great Perƒfect Mirror 
Wisdom alone makes the Dharmakaya; the way 
called Universal Nature Wisdom alone makes 
he Sambhogakaya; fhose called Marvelous 
Observing Wisdom and /he Perfecting-of-Action 
Wisdom together make the Nirmanakaya. These 
fhree bodles are tenfatively øIiven names, and 
theấr differentialon in speech permits 
unenlightened persons to understand them. But 
once you have fully comprehended this 
principle, /here wIll be no longer be three bodies 


responding to needs. 


Đại Viên Cảnh Trí riêng tạo Pháp thân; Bình 
Đăng Tánh Trí riêng tạo Báo thân; Diệu Quan 
Sát Trí và Thành Sở Tác Trí cùng nhau tạo thành 
Ứng hóa thân. Tam thân quyền biến mà đặt tên, 
và danh xưng sai khác giúp người chưa giác ngộ 
hiểu rõ. Nhưng một khi lĩnh hội nghĩa lý này, sẽ 


không còn nhu câu đôi với tam thân nữa. 


Tam thân của Phật thật bí hiểm và chúng ta 


The /hree Bodies of Buddha are quite esoterIc, EHODE. CA0100.SP.RIUP/2DHPU)EDDESER VỊP Jê-41 0U019/DRVUIME OP 


and we do not have to be too concerned with £hem here. 


Huyền mang tam thân xuống mặt đất khi nói: 


Rinzai Gigen brings /hem down to earth by sayIng: 


. : = Trên một tâm niệm thanh tịnh sáng suốt của ôn 
The pure light in your single thought——thIs 1s the : : 5 ° 


Dharmakaya Buddha withm your own house. là ngôi nhà Phật Pháp thân của ông. Trên một 
The nondiscriminating lipht In your single 
thoupht-ths 1s the Sambhogakaya Buddha 


withimn your own house. The nondifferentiating 


tâm niệm vô phân biệt sáng suôt của ông là ngôi 
nhà Phật Báo thân của ông. Trên một tâm niệm 


NI Go lo do 2 là. vô sai biệt sáng suốt của ông là ngôi nhà Phật 
Nirmanakaya Buddha within your own house. 


This Threefold Body ¡is you, listening to my Hóa thân của ông. Ba thân này là ông, hiện nay 


điscourse right now Đeƒore my Ve€ry ©eyes.... ở rước mắt đang nghe Pháp 





According to the masters of the sutras and 
shasfras, the Threefold Body 1s regarded as the 
ultmate norm, [as being absolute]. But in my 
view this 1s not so. This Threefold Body 1s 
merely a name; moreover, 1t 1s a threefold 
dependency. ÀA man of old said: “The [Buddha] 
bodIes are posited depending upon meaninøg, the 
[Buddha| lands are postulated in keeping with 
substance." 'Therefore we clearly know that 
Dharma-natured bodles and Dharma-natured 


lands are no more than reflectlons. 


THE FOUR WAYS OEF KNOWING AS FOUR 
WAYS OF ASKING, "“WHO AM?” 


Although Hakuin writes about the four ways of 
knowing of an awakened person, even If you are not 
awakened, you can still benefit from what he has to 
say. The four ways of knowing can be looked upon as 


four ways of working on the question, “Who am I?” 


The first of these ways 1s to use the question as a 
hua fou. Hua fou 1S a Chìnese word that literally 
means the "head of a sentence." For example, instead 
of asking, "Who am I?” one simply asks the question, 


"Who?” The rest of the question 1s understood. 


73 


Các nhà kinh luận lấy ba thân này làm nguyên 
tắc tột cùng. Nhằm chỗ thấy của sơn tăng thì 
không phải vậy. Ba thân này là danh ngôn, cũng 
là ba thứ nương. 

Người xưa nói rằng: 

Thán nương nghĩa lập. 


Cõi theo thể bàn. 


Pháp tánh thân và Pháp tánh độ biết rõ là quang 


TỨ TRÍ NHƯ BÓN CÁCH THAM 
#TOT.LA A17” 


Mặc dù Bạch Ân viết về 7⁄ 7í Của Một Bậc 
Giác Ngộ, ngay cả khi chưa giác ngộ, bạn vẫn có thê 
lợi lạc từ câu này. 7 Trí có thể xem như là bốn cách 
tham khán câu “Tôi là a1?” 


Cách đầu tiên là sử dụng câu hỏi như thoại đầu, 


nghĩa đen là “đầu câu thoại.” Ví dụ, thay vì hỏi, “Tôi là 


a1?” chỉ cân hỏi, “A1?” sẽ hiệu phân câu hỏi còn lại. 





By breathing "Who?” In and out, the question 1s 
held steadily, and one can continue to practice Íor very 
long periods. A varlatlon of this same question 1s, 
"How do I know that I am?" The only worthwhile 
response to both of these questions 1s awakening. This 
awakenins, as we shall see, 1s the first way of knowing. 


Another way of working on "Who am I?” 1s to 
ask, "When a bird sings, where am I?” Or, "When 1t 
snows, where am I?" The resolution of these questions 
1s to awaken 1nto the second way of knowIng. 


The thrd way of working on "Who am Ï” 1s to 
take all experlence, no matter what, good or bad, 
pleasant or unpleasant, and ask, "Who 1s experlencIng 
this?” This wIlI lead to the third way of knowiIng. 


The fourth way of working on “Who am Ï” 1s to 
ingure, "Who walks?" "Who talks?” "Who eats?" 
"Who sits In zazen?” This leads to awakening to the 
fourth way of knowiIng. 


LAY PRACTICE 


Hakuin encouraged the layperson as well as the 
monk and nun to practice. Many of his letters that have 
been translated Iinto English are wriften to laypeople 
engaged In the ordinary business of lIfe. 


75 


Bằng cách thở vào và thở ra “Ai?” câu hỏi được 
năm giữ vững chắc và chúng ta có thê tiếp tục luyện 
tập thời gian lâu dài. Một biến thể của câu hỏi này là 
“Làm sao để tôi biết tôi là ai?” Câu trả lời duy nhất giá 
trị cho cả hai câu hỏi là chứng ngộ. Sự chứng ngộ này, 
như chúng ta sẽ thấy, là trí biết đầu tiên. 

Một cách khác để tham khán câu “Tôi là ai?” là 
hỏi, “Khi chim hót, tôi đang ở đâu?” Hoặc, “Khi tuyết 
rơi, tôi đang ở đâu?” Việc giải quyết những câu hỏi này 
là tỉnh ngộ trí biết thứ hai. 

Cách thứ ba để tham khán câu “Tôi là ai” là sử 
dụng tất cả sự trải nghiệm, bất kế chủ đề, tốt hay xấu, 


dễ chịu hay khó chịu, và hỏi, “Ai đang trải nghiệm?” 


Điều này sẽ dẫn đến trí biết thứ ba. 


Cách thứ tư để tham khán câu “Tôi là ai” là hỏi, 
“AI đi?” “A1 nói chuyện?” “A1 ăn?” “A1 ngôi thời tọa 


thiền?” Điều này dẫn đến chứng ngộ trí biết thứ tư. 


PHÁP TU cho CƯ SĨ 
Bạch Ấn khuyến khích cư sĩ cũng như tăng ni tu 
tập. Nhiều lá thư của ngài viết cho cư sĩ bận rộn công 


việc kinh doanh đời thường đã dịch sang tiếng Anh. 





His writing on the four ways of knowing 1s Just 


as relevant for a layperson as for a monk or nun. 


One of the most frequent obJectons that 


laypeople have 1s that they do not have time to 


practice. In response to this, Hakuin said: 


Do not say that worldly affatrs and pressures of 
business leave you no time to study Zen under a 
Master, and that the confusions of daily life 
make 1t difficult for you to continue your 
meditation.... Supposing a man accidentally 
drops two or three gold coIns 1n a crowded street 
swarming with people. Does he forget about the 
money because all eyes are upon him? Does he 
stop looking for 1t because 1t wIll create a 
disturbance? Most people wIll push others out of 
the way, not resting until they get the money 
back 1nto their own hands. Are not people who 
neplect the study of Zen because the press of 
mundane circumsftances 1S fOO SeVere, Or s†Op 
their meditation because they are troubled by 
worldly affalirs, putting more value on two or 
three pleces of gold than on the unsurpassed 


mysterious way of the Buddhas? 


77 


Bài việt 7 7z của ngài cũng phù hợp với cư sĩ 


và hàng tăng n1. 


Một trong những sự phản bác thường xuyên nhất 


của cư sĩ là họ không có thời gian để tu. Đáp lại, Bạch 


Ấn nói: 


Đừng nói những công việc thế gian và áp lực 
trong kinh doanh khiến ông không có thời gian để 
tu học Thiền với một vị Thầy, và những mê vọng 
trong cuộc sống hằng ngày khiến ông khó giữ 
thiền tập đều đặn.... Giả sử một người vô tình làm 
rớt hai hoặc ba đồng tiền vàng trên đường phố 
đông đúc người qua lại. Có phải ông ta quên số 
tiền vì mọi con mắt đều nhìn mình? Có phải ông 


ta ngừng tìm kiêm bởi vì sẽ gây xáo động? Hầu 


hết mọi người sẽ không ngừng đấy người khác 


tránh ra, cho đến khi họ nhặt được tiền vào tay. 
Chăng lẽ người ta bỏ bê tu học Thiền vì sức ép 
của hoàn cảnh thế gian quá nặng nẻ, hoặc ngừng 
thiền tập vì gặp rắc rối với công việc thế gian, đặt 
giá trị trên hai hoặc ba đồng tiền vàng nhiều hơn 


Phật đạo vô thượng vi diệu? 





A person who concentrates solely on meditation 
amid the press and worrles of everyday life wIll 
be like the man who has dropped the gold coins 
and devotes himself to seeking them. Who will 


not reJolce 1n such a person? 


Hakuinn once wrote a letter to encouraøe a 
øgovernor of one of the Japanese provinces. The 
øovernor obviously was a man who was Immersed 1n 
the activitles of everyday life, and Hakuin exhorted 
him to continue with his practice 1n the midst of his 
affairs. Hakuin said that the Hinayanists of old— 
Buddhists who relied upon the original sutras of 
Buddhism—are often looked down upon, although 
people of his day could not be compared with them 1n 
the meditatlon power, brilliance of Insight, wisdom, 
and virtue that they had gained. He explained that "1t 
was only because the direction of theIr practice was 
bad, because they liked only places of solitude and 
quIet," that they "“knew nothing of the dignity of the 
Bodhisattva” and were so reviled later and scorned by 
Vịimalakrrtil, who looked upon them as "men who 


would scorch buds and cause seeds to rot." 


Một người chỉ một việc tập trung vào thiền định 
giữa cuộc sống hằng ngày đây sức ép vả lo toan 
sẽ giống như người đã đánh rơi những đồng tiền 
vàng và cống hiến hết mình để tìm kiếm. Ai sẽ 


không vui mừng làm một người như vậy? 


Bạch Ấn có lần viết thư khuyến khích thống đốc 
một tỉnh thành ở Nhật Bản. Thống đốc rõ ràng là con 
người đắm chìm trong sinh hoạt đời thường, và Bạch 
Ấn khuyên ông duy trì tu tập ngay trong công việc của 
mình. Bạch Ấn bảo những tu sĩ theo đạo Phật Tiểu 
thừa thời xưa—dựa vào kinh điển ban đầu—thường bị 


xem thường, mặc dù người đương thời không thê sánh 


băng vê năng lực thiên định, ánh sáng giác quán, trí tuệ 


và đức hạnh các ngài đã chứng đạt. Bạch Ân giải thích 
“chỉ do vì đường hướng tu tập không hay, vì các ngài 
chỉ thích những nơi cô độc và yên tĩnh,” các ngài 
“không biết gì về phẩm hạnh của vị Bồ-tát” và sau đó 
bị Duy-ma-cật quở trách và xem thường, nhìn các ngài 
như “người thiêu đốt chồi nụ và làm hạt giống hư 


thôi.” 





Hakuin also quoted the third patrlarch, Sosan, 
who sald that If you wIsh to awaken, then you must not 
avoid what the senses have to offer. However, this does 
not mean that you should Indulge yourself in sense 
obJects. Hakuin writes, "Just as the wings of a 
waterfowl do not get wet even when 1t enters the water, 
one must establish a mind that will continue a true 
koan meditaton without 1nterruption, neither clinging 
to nor reJecting the obJects of the senses." Someone 
who fanatically avolds sense obJects and dreads "the 
eipht winds that stimulate the passions," Hakuin says, 
"unconscIously falls 1nto the pit of the Hinayana and 
never wIll be able to achieve the Buddha Way.” The 
eipht winds that str the passions are winning and 
losing, backbiting, flattery, praise, humiliation, pain, 


and pleasure. 


In another reply to lay people who complain of 
the distractions of their lives, Hakuin quotes Zen 
master Yoka Genkaku, who said that the strength of 
mind gained by practicing meditation 1n the everyday 
world of desire and action "1s like the lotus that rises 


from fire; 1t can never be destroyed .... 


Bạch Ấn cũng trích lời Tam Tổ Tăng Xán, nói 


[trong Tín Tâm Minh]: 


Chớ đuối duyên trần, 
Cũng đừng chấp không. 
Sáu trần không ghét, 
Hoàn đồng chánh giác. 


Bạch Ân viết, “Giống như chim nước ngay cả 
khi sà xuống nước đôi cánh vẫn không ướt, ta phải 
củng cô tâm tham khán công án thực sự miên mật 
không gián đoạn, chăng bám cũng chăng buông sáu 
trần.” Đối với người cuồng tín ngăn đè sáu trần và sợ 
hãi “bát phong kích phát tham đắm,” Bạch Ân nói, “họ 
sẽ rơi xuống hầm hồ của Tiêu thừa một cách vô thức và 
không bao giờ có thê thành tựu Phật đạo.” Bát phong 
khuấy động tham đắm là: Lợi/Suy (lợi dưỡng — suy 
hao) Hủy/Dự (hủy báng — tán thán) Xưng/Cơ (tôn kính 
— chê bai) Khổ/Lạc (đau khổ — vui mừng). 


Trong một câu trả lời khác cho cư sĩ phàn nàn vê 


những phiên nhiễu trong cuộc sông, Bạch Án trích lời 
thiên sư Vĩnh Gia Huyền Giác nói, 

*Thiến trong biên dục rõ kiên lực, 

Sen trong lửa đỏ muôn đời rực... 


32 





When Yung-chia [lap.: Yoka Genkaku] talks 
about the lotus In the midst of the flames, he 1s not 
simply referring the rare person 1n this world who 
practces Buddhism. What he 1s sayIng 1s that any 


place, no matter where, 1s the Zendo." 


Hakuin observed that even recluses who live In 
the forests or the desert, who eat Just one meal a day 
and who practice the Way both night and day, still find 
1t difficult to gø1ve themselves entirely to the practice. 


He went on to say: 


How much harder must 1t be then for one who 
lives with his wife and relatives amid the dusts 
and turmoIls of this busy life? But If you do not 
have the eye to see Into your own nature, you 
will not have the sliphtest chance of being 
responsve to the teachinng. Therefore 
Bodhidharma has said: "If you wish to attain the 
Buddha Way, you must Íirst see Into your own 


nature." 


After coming to awakening, the sense obJectfs 
themselves then wIll form the basls of practice. The 
five desIres——possessions, sex, food, fame, and sleep—— 


themselves will be the One Vehicle. 


83 


Khi nói hoa sen trong lửa, Vĩnh Gia Huyền Giác 
không chỉ đề cập người tu Phật hiếm thấy trong thế 
gian, mà muốn nói bất cứ nơi nào, bất kế ở đâu, đều là 


Thiền đường.” 


Bạch Ấn quan sát thấy ngay cả những ấn sĩ sống 
trong rừng hoặc sa mạc, ngày ăn một bữa và tu tập Đạo 
đêm lẫn ngày, vẫn cảm thấy khó khăn khi hoàn toàn 
dẫn mình công phu. Ngài nói tiếp: 

Người sống với vợ con thân quyến sẽ khó khăn 

bao nhiêu giữa những cuộc sống trần ai và bận 

rộn này? Nhưng nếu không có con mắt kiến 


chiêu vào tự tánh, ông sẽ không có cơ hội nhỏ 


nhất để ứng hợp với giáo lý. Do đó Bồ-đề Đạt- 


ma đã nói: “Nếu muốn tìm Phật phải thấy tự 
tánh.” 
Sau khi chứng ngộ, sáu trần sẽ tự là nơi tu tập. 


Ngũ dục—tài, sắc, danh, thực, thùy——sẽ là Nhất Thừa. 





In this way, speech and silence, activity and rest, all 


wIll be present In the midst of Zen meditation. 


Hakuin continues the metaphor of the lotus, 
again to encourage the layperson to practice: "Because 
the lotus that blooms In the water withers when 1t 
comes near to fire, fire 1s the dread enemy of the lotus. 
Yet the lotus that blooms from the midst of flames 
becomes all the more beautiful and fragrant the nearer 
the fire rages." To explain this metaphor, he says that 1f 
you practice by avoiding from the very beginning the 
five senses, 1t will not matter how deeply you penetrate 
the emptiness of self and things. No matter how mụuch 
insipht you may gain Into the Way, you wIll be like a 
monkey with no tree to climb. When you leave behind 
the peace of solitude and go back Into the world, you 
wIll lose all of your power. You wIll be like the lotus 


that withers at once when faced with the fire. 


But 1Ý you go on courageously 1n the midst of 
your ordinary life, you wIlÏ experlence a øreat JOoy, as 1ƒ 
suddenly you had made clear the basis of your own 


mind and had crushed the root of birth and death. 


Như thế, nói nín, động tịnh, đều ở trong Thiền. 


Bạch Ấn tiếp tục dùng ân dụ hoa sen một lần 
nữa để khuyến khích cư sĩ tu tập: “Vì hoa sen nở trong 
nước nên sẽ khô héo khi gần lửa, lửa là kẻ thù kinh sợ 
của hoa sen. Tuy nhiên, hoa sen nở trong lửa sẽ đẹp 
hơn và thơm hơn khi lửa cháy dữ dội.” Giải thích ấn dụ 
nảy, ngài nói nếu công phu từ đầu loại trừ năm giác 
quan, sẽ không có việc thâm nhập tánh không của ngã 
và pháp. Cho dù có giác quán Đạo đến đâu, bạn sẽ 
giống con khỉ không có cây để leo trèo. Khi rời khỏi 
vên bình độc cư và trở lại thế gian, bạn sẽ mất tất cả 
năng lực của mình. Bạn sẽ giống như hoa sen khô héo 
ngay khi giáp mặt với lửa cháy. 

Nhưng nếu can đảm tiến tu giữa cuộc sống đời 


thường, bạn sẽ trải nghiệm niềm vui lớn, như thê đột 


nhiên sáng tỏ tự tâm và phá tan gốc rễ sinh tử. 





Hakuin-writes, "It will be as If the empty sky 
vanished and the Iron mountain crumbled. You wIll be 
like the lotus blooming 1n the midst of the flames 
whose color and fragrance become more Intense the 
nearer the fire approaches." Why 1s this so? "Because 


the very fire 1s the lotus and the lotus 1s the fire." 


NOTEON THE LAYOUƯT OF THIS BOOK 


In what follows, I wIll first present the whole of 
Hakuin's text as he wrote 1t, wIithout commert. I will 
then repeat passages of the text In sectlons and make 
comments on each section. The reader has the option of 
reading the text and then the comments, or reading the 
comments and then the text. I have used this text for 
many /eishos (dharma talks) that I have gIven to 
students during sessửns (Zen retreats) throuph the 
years of my teaching. My concerns have always been 
those of a teacher, and I have tried to portray the vigor 
and spirit with which the orIginal was undoubtedly 
imbued. The text I present 1s based on varIous sources, 
including the excellent translation of “Thomas Cleary. 


+ 


Bạch Ấn viết, “Sẽ như thể bầu hư không biến 
mất và núi sắt tan vỡ. Ông giống như sen nở trong lửa 
màu sắc và hương thơm càng mãnh liệt khi ngọn lửa 
càng gần.” Tại sao thế? “Bởi vì lửa là sen và sen là 


„2 


lửa. 


GHI CHÚ VỀ TRÌNH BÀY QUYÊN SÁCH 


Trong phần tiếp theo, trước tiên tôi trình bày 
toàn bộ văn bản của Bạch Ân viết, không bình luận. 
Sau đó tôi sẽ lặp lại chánh văn và đưa ra nhận xét về 
từng phần. Người đọc tùy nghi đọc chánh văn vả sau 
đó bình giải, hoặc đọc bình giải trước và sau đó chánh 
văn. Tôi đã sử dụng văn bản này cho nhiều pháp thoại 
dạy thiền sinh trong tuần tu tiếp tâm nhiều năm nay. 
Mối quan tâm của tôi luôn là của một giáo thọ, và tôi 
đã có găng thê hiện năng lực và tỉnh thần mà chánh văn 


chắc chắn đã thấm nhuằn. Chánh văn tôi trình bảy dựa 


trên nhiêu nguôn khác nhau, gôm cả bản dịch xuât sắc 


của Thomas Cleary. 





The Four Ways öoƒ Knowing of an Enhightened Person: 
HAKUINS TEXT 


1. ARE THE THREE BODIES INHERENT? 


Someone asked Hakuin, "Are the three bodies 
and four ways of knowIng Inherent, or are they brought 
into being by our coming to awakening? Furthermore, 
are they realized suddenly, all at once, or, with 


practice, do they come gradually?" 


Hakuin answered by saying that although the 
three bodles and four ways of knowing are orIginally 
inherent and complete In everyone, unless they are 
broupht to light they cannot be realized. After you have 
become strong through study and practice, and the 
awakened nature suddenly manIfests, you realize the 
essence of Inner reality all at once. When one way of 
knowing 1s realized, all are realized. However, 
although you reach the level of Buddhahood suddenly, 
and without passing though steps and degrees, If you 
do not practice gradually, you cannot reach pure, 
unobstructed knowing (sarva/naía) and ultimate great 


awakening. 


Tự Trí Của Một Bậc Giác Ngộ 


CHÁNH VĂN CỦA BẠCH ẤN 


1. TAM THÂN VỐN SẲN CÓ 


Có người hỏi Bạch Ấn: “Có phải Tam thân và 
Tứ Trí mọi người đêu vôn sẵn có, hoặc là chúng ta có 
được sau khi chứng ngộ? Lại nữa, chúng ta đôn ngộ 


thình lình, hay tiệm ngộ qua tu tập?” 


Bạch Ấn trả lời rằng, dù Tam thân và Tứ Trí xưa 
nay sẵn có và đầy đủ nơi tất cả mọi người, nếu không 
hiển lộ cũng như không có. Nếu vững mạnh qua học và 
tu, và tánh giác hoát nhiên hiện hành, chúng ta thình 
lình nhận ra bản tánh của thực tại nội thể. Khi nhận 
biết một việc thì tất cả sẽ nhận biết. Tuy nhiên cho dù 
chúng ta hoát nhiên chứng đạt tầm mức Phật quả, và 
không qua thứ lớp, nếu chúng ta không công phu tiếp 
tục, sẽ không chứng đạt nhất thiết trí tướng và giác ngộ 


viên mãn. 





2. THE WAY OEF GREAT PERFECT MIRROR 
KNOWING 


Someone then asked, "What does realization all 


at once mean?" 


Hakuin answered that when the discriminating 
mind 1s suddenly shattered and the awakened essence 
Iimmediately appears, the universe 1s filled with 1s 
boundless light. Thịs 1s called the way of knowing of 
the Great Perfect Mirror, the pure body of reality 
(dharmakaya). Thịs 1S realization all at once. At this 
time alaya, the eiphth level of consclousness, 1s 


transmuted. 
3. THE WAY OF KNOWING EQUALITY 


That all things 1n the six fields of sense——seeIng, 
hearing, discernment, and knowledge—are your own 
awakened nature 1s called knowing equality, the 


fulfiled body of reward (sưmnbhogakaya). 


4ˆ THE WAY OF  KNOWING BY 
DIFFERENTIATION 


Discernng principles by the liph( of true 


awareness 1s the way of knowing by differentiation. 


2. ĐẠI VIÊN CẢNH TRÍ 


Có người hỏi: “Chứng ngộ thình lình nghĩa như 
thế nào?” 

Bạch Ân trả lời: Khi tâm phân biệt bỗng chốc vỡ 
nát và bản tánh ngay đó hiển lộ, cả vũ trụ tràn đầy ánh 
sáng vô lượng của bản thể. Đó gọi là Đại Viên Cảnh 
Trí, Pháp thân thanh tịnh. Đây là chứng ngộ thình lình. 
Ngay đây thức thứ tám A-lại-da chuyền hóa. 

3. BÌNH ĐĂNG TÁNH TRÍ 


Mọi vật trong sáu phạm trủ của căn thức—thấy, 


nghe, hiệu, biêt—đêu là tánh giác nơi ông và gọi là 


Bình Đăng Tánh Trí, Báo thân viên mãn. 


4. DIỆU QUAN SÁT TRÍ (SAI BIỆT TRÍ) 
Rõ biết lý tánh dưới ánh sáng của chân giác là 


con đường của Sai Biệt Trí (Diệu Quan Sát Trí). 





5. THE WAY OEF PERFECTION OEF ACTION 


Couphing, spitting, moving the arms, actIVIty, 
sftillness, all that 1s done 1n harmony with the nature of 
reality, 1s called knowing through doing things. Thịs 1s 
the sphere of freedom of the transformation body 


(mrmanakayq). 


Even so, you still do not see the way with 
complete clarity, and your power of shining Insight 1s 
not yet fully mature. Therefore, If you do not go on 
with your practice, you wIll be like a merchant who 
hoards his capital and doesnt engage 1n trade. In this 
way, not only does he never become rịch, but 
eventually he even goes broke through spending Just to 
keep up the appearance of being wealthy. 


What do I mean by going on with your practice? 
It is like a merchant engaged In trade who spends a 
hundred dollars to make a profit of a thousand. In this 
way he accumulates vast wealth and treasure, and so 
becomes free to do as he wIll with his blessings. 
Whether rích or poor, money 1s still money, but 
without engaging In trade, 1t 1s ImpossIble to get rich. 
Even 1f your breakthrouph to reality 1s øenuine, 1Ý your 
power of shining Insight 1s weak, you cannot break 
down the barrlers of habitual actlons. 


5. THÀNH SỞ TÁC TRÍ 


Ho, khạc nhô, huơ tay, động, tịnh, tất cả động 
tác đều hài hòa với bản tánh của thực tại, gọi là trí huệ 


trong hành động. Đây là cảnh giới tự tại của Hóa thân. 


Tuy như thế, [ông] vẫn chưa kiến đạo hoàn toàn 
thông suốt, và sức giác quán chưa thuần thục viên mãn. 
Do đó, nếu không tiếp tục công phu, [ông] ví như 
người đi buôn tích chứa vốn liễng mà không chịu đầu 
tư. Nếu như thế, không những không giàu có mà rõ 
ràng chỉ ngoài mặt lộ vẻ nhà giàu. 


Thế nảo là tiếp tục công phu? Ví như một nhà 


buôn đầu tư một trăm đồng để thu lợi một ngàn đồng. 


Như thế, ông ta tích lũy gia tải sản nghiệp lớn lao, và 
như thế tự do muốn làm tùy thích với phước báo của 
mình. Dù nghèo dù giàu, đồng tiền chỉ là đồng tiền, 
nhưng nếu không đầu tư vào thương mại, không thể 
làm giàu được. Cho dù thấu triệt thực tại chân chánh, 
nếu sức giác quán yếu, ông không thê phá vỡ rào cản 


của tập khí nghiệp. 





Unless your knowing of differentiation 1s clear, 
you cannot benefit sentlent beIings according to ther 
abilitles. Therefore, you must know the essential road 


Of gradual practice. 
6. GREAT FAITH, GREAT DOUBT 


Hakuin then asks rhetorically: “What 1s Great 


Perfect Mirror knowing?” 


He replies that 1Ÿ you want to see 1nto this øreat 
matter, you must first øenerate great wIll, great faith, 
and great determination to see through the originally 


inherent, awakened nature. 


After great will, faith, and determination are 
aroused, you should then constantly ask, "Who 1s the 
host of seeing and hearing?” Walking, standing, sitting, 
lying down, active or silent, whether In favorable or 
unfavorable circumstances, throw your mind Into the 
question of what 1t 1s that sees everything here and 
now. What hears? Question like this, ponder like this—— 


ultimately, what 1s 1t? 


Trừ phi Sai Biệt Trí sáng tỏ, ông không thể làm 
lợi lạc chúng sanh theo căn cơ của họ. Do đó, ông nên 


biết yếu đạo của tiệm tu. 
6. ĐẠI TÍN, ĐẠI NGHI 


[Bạch Ấn lại hỏi,] “Thế nào là Đại Viên Cảnh 
Trí?” 

[Rồi Ngài trả lời:] Nếu muốn kiến chiếu đại sự 
nảy, trước tiên ông phải phát khởi đại quyết tâm, đại 
tín căn và đại phấn chí để thấy thấu tánh giác bản hữu 


xưa nay. 


Sau khi đại quyết tâm, đại tín căn và đại phấn 
chí khởi phát, ông nên thường xuyên khởi nghĩ: “A1 là 
chủ khi thấy, nghe?” Đi, đứng, nằm ngồi, động hay 
tịnh, thuận hay nghịch [duyên] hãy ném tâm ông vào 


câu hỏi cái gì đang thấy mọi sự ngay đây và bây giờ. 


Ai đang nghe? Hỏi như thể, khán như thế—cứu cánh 


thế nào? 





If you keep on doubting continuously, with a 
bold spirit and a feeling of shame urging you on, your 
effort wIll naturally become unified and solid, turning 
into a single mass of doubt throughout heaven and 
earth. The spirit will feel suffocated, the mind 
distressed, like a bird In a cage, like a rat that has gone 


into a bamboo tube and cannot escape. 


At this time, If you Just keep going without 
falling back, you wIll feel that you are entering a 
crystal world; the whole world, Inside and outside, 
mats and ceiling, houses and cars, fields and 
mounfains, ørasses and trees, people and animals, 
ufensils and øoods, all are as they are but like 1llusions, 
like dreams, like shadows, like smoke. When you open 
your eyes clearly with presence of mind and see with 
certainty, an Iinconceivable realm appears that seems to 
exIst, yet also seems not fo exIst In a way. Thịis 1s 
called the time when the knowing essence becomes 


manIfest. 
7. THE GA TE OE INSPIRATION 


Hf you think this 1s wonderful and extraordinary 
and Jjoyfully become I1nfatuated and attached to this, 
you wIlL, after all, fall into the cave of demons and wIll 


never see the real, awakened nature. 


97 


Nếu giữ liên tục nghi tình, với hết cả tinh thần 
dũng mãnh và cảm giác hồ thẹn thúc bách, nỗ lực của 


ông tự nhiên thành nhất phiến, kết thành nghi đoàn 


xuyên suốt trời đất. Thần nghẹt cứng, tâm kiệt quệ, như 


chim nhốt trong lồng, như chuột chui ống tre và không 


ra khỏ1. 


Đến giai đoạn này, nếu tiếp tục tiễn tới không lui 
sụt, ông sẽ cảm thấy vào trong một thế giới pha lê; toàn 
thể trong và ngoài, từ chiếu thảm đến trần nhà, nhà cửa 
xe CỐ, đồng ruộng núi non, cỏ cây, người và thú, dụng 
cụ đô đạc, tất cả đang hiện diện như mộng huyễn bào 
ảnh. Khi mở mắt sáng và tâm rõ biết, ông sẽ thấy chính 
xác, một cảnh giới bất khả tư nghì dường như đang có 
và cũng không có. Đây là lúc bản thể của trí biết bắt 
đầu hiện hành. 


7. CÔNG SÁNG TẠO 


Nêu cho đây là vi diệu và vui mừng châp dính, 
cuôi cùng ông sẽ rơi vào hang quỷ và không bao giờ 


thấy được chân tánh giác. 





At this point, 1f you do not fondly cling to your 
state but arouse your spirit to wholehearted effort, from 
time to tine you wIll experlence such things as 
Íorgeting you are sifting when you are sitting, 
forgeting about standing when you are standing, 
forgetting your own body, forgetting the world around 


VOU. 


Then, If you keep going without retreating, the 
conscious sprrIt w1ll suddenly shatter and the awakened 
nature will appear all at once. This 1s the Great Perfect 


Mirror knowing. 


Thịs 1s the fÍirst stage of Inspiratlon; you can 
discern the source of eiphty thousand doctrines, with 
their limitless subtle meanings, all at once. As one 
becomes, all become; as one decays, all decay—— 
nothing 1s lacking, no princIple 1s not complete. As a 
newborn child of Buddha, the new bodhisattva will 
reveal the sun of wIisdom of the awakened nature; but 
even so, the clouds of his former actilons wIll not have 


yet been cleared away. 


Because one's power 1n the way 1s weak and 
ones perceptlon of reality 1s not perfectly clear, the 
Great Perfect Mirror wIsdom 1s associated with the 


easterly direction and called the Gate of Inspiration. 


99 


Tới đây nếu không chấp dính vào tâm thái này 
mà nỗ lực hết sức mình, thỉnh thoảng ông sẽ nhận ra 
đang ngồi mà quên mình ngồi, đang đứng quên mình 


đứng, quên hăn bản thân, mất hắn chung quanh. 


Rồi thì, nếu tiếp tục tiễn tu, không lui sụt, tâm 
thức hốt nhiên bùng vỡ và tánh giác thình lình hiển lộ. 
Đó là Đại Viên Cảnh Tri. 

Đây là giai đoạn đầu sáng tạo; thình lình ông 
nhận biết cội nguồn tám vạn bốn ngàn pháp môn, với ý 
nghĩa vi diệu vô lượng vô biên. Khi một thành thì tất cả 
thành; khi một mất thì tất cả mắt chẳng có gì thiếu, 
chẳng lý lẽ nào mà không tròn đủ. Như con của Phật 
vừa ra đời, vị tân Bồ-tát sẽ hiển lộ huệ nhật của tánh 
giác; nhưng tuy thế, mây mù của tập nghiệp quá khứ 


vẫn chưa tan hết. 


Bởi vì đạo lực chưa rôt ráo nên còn yêu và rõ 


biết thực tại chưa hoàn toàn, Đại Viên Cảnh Trí liên 


kết với hướng đông và có tên là Công Sáng Tạo. 





It 1s like the sun rising 1n the east——although the 
mountains, rivers, and land receive the sun's rays, they 
are not yet warmed by 1s light. Although you may 
have seen the way clearly, If your power of shining 
through 1s not strong enouph, you may be blocked by 
inherent and chronIc afflictions, and will still not be 
free and Iindependent in both agreeable and adverse 
situatlons. Thịis 1s like someone who has been looking 
for an ox and who may one day see throuegh to the real 
ox, but 1f he doesn't hold the halter firmly to hold 1t in 


check, 1twill, sooner or later, run away. 


Once you have seen the ox, make ox herding 
your only concern. Without this practce, after 
awakeninsg, many people who have seen reality miss 
the boat. Therefore, to reach knowing of equality, do 
not linger in Great Perfect Mirror knowing. Go on and 


On, concentrate on practice after awakening. 
8. THE GATEOEF PRACTICE 


FIirst, with the Intimate perception, which you 
have had Into knowing 1(self, enlighten all worlds with 


radiant InsIght. 


Giống như mặt trời mọc hướng đông—cho dù 
núi non sông hỗ tiếp nhận ánh nắng, vẫn chưa được 
năng sưởi ấm. Cho dù ông đã kiến đạo rõ suốt, nếu đạo 
lực chiếu thấu chưa đủ mạnh, ông có thể bị phiền não 
có hữu thâm sâu khóa cứng, và không thể tự tại trước 
thuận và nghịch cảnh. Ví như một người đi tìm trâu và 
ngày kia thấy thấu con trâu thật, nhưng nếu y chưa nắm 
chặt dây vàm chắc chăn sớm muộn gì trâu cũng chạy 
mất. 

Một khi ông thấy trâu, bây giờ chỉ quan tâm một 
việc chăn trâu. Không tu như thế sau khi ngộ, nhiều 


người thấy được lẽ thật mà vuột mất chiếc bè. Vì thế 


muốn đạt Bình Đẳng Tánh Trí, chớ bám dính Đại Viên 


Cảnh Trí. Hãy tiếp tục nỗ lực công phu sau khi ngộ. 

8. CÔNG THỰC HÀNH 

Trước tiên, với tri giác thâm mật, do ông đã 
thâm nhập Đại Viên Cảnh Trí, hãy soi sáng pháp giới 


với ánh sáng giác quán. 





When you see something, shine throuph 1t; when 
you hear, shine through what you are hearing; shine 
through the five skandhas; shine thouph the six fields 
Of sense perception—n front, behind, left and right, 
through seven calamitles and eight disasters, become 
one with radiant vision of the whole body. See through 
all things, Internal and external; shine through them. 
When this work becomes solid, then perception of 
reality wIll be perfectly, distnctly clear, Just like 
looking at the palm of you hand. 


At this poiInt, while Iincreasing the use of this 
clear knowing and 1nsipht, If you enter awakening, then 
shine through awakening. If you get Into agreeable 
circumstances, then shine throuph agreeable 
cIrcumstances. If you fall into adverse situatlons, then 
shine through adverse situatlons. When greed or desIre 
arise, shine through greed and desire; when hatred or 
anger arIse, shine through hatred and anger; when you 
act out of Ignorance, shine through Ignorance. When 
the three poIsons of hatred, greed, and Ignorance are no 
more, and the mind 1s pure, shine through that pure 


mind. 


Khi thấy hãy chiếu thấu; khi nghe hãy chiếu 
thấu; chiếu thấu năm ấm, lục nhập—trước mặt, phía 
sau, trái và phải, thất nạn bát nạn, trở thành một với 
sức chiếu sáng toàn thân. Thấy thấu vạn pháp trong lẫn 
ngoài; hãy chiếu thấu. Khi công phu vững chắc, rõ biết 
thực tại viên mãn, thông suốt, như thê thấy rõ lòng bàn 


tay. 


Đến chỗ này, khi gia tăng sử dụng trí biết và 


giác quán, nêu vào cảnh giới ngộ, hãy chiêu thâu ngộ. 


Nếu vào thuận duyên chiếu thấu thuận duyên. Vào 


nghịch duyên chiếu thấu nghịch duyên. Khi tham dục 
khởi lên chiếu thấu tham dục; khi sân hận khởi lên 
chiếu thấu sân hận; khi vô minh khởi lên chiếu thấu vô 
minh. Khi tam độc tham-sân-si không còn nữa, và tâm 


thanh tịnh, hãy chiếu thấu tâm thanh tịnh này. 





At all times, In all places, be 1t desires, senses, 
gain, loss, ripht, wrong, visions of Buddha or of 
dharma, 1n all things shine through with your whole 
body. 


Hf you do not fall back, the karma created by 
your former actions wIÏll dissolve naturally. You wIll be 


liberated in a way that cannot be Imagined. 


The way you act will conform to how_ you 
understand. Host and guest wIll merge completely. 
Body and mind will no longer be two, and what you 
are and the way you appear wIll not obstruct each 
other. Getting to the state of true equanimity 1s called 


knowing equality as the nature of realIty. 


Thịs way of knowing 1s associated with the 
southerly direction and called the Gate of Practice. Ït 1s 
like when the sun 1s In the south, 1ts light 1s full and 
brings light to all the hidden places 1n the deep valleys, 
melting even the most solid ice and drying the ground 
however wet. Although a bodhisattva has the eye to see 
reality (kensho), unless you go through this gate of 
practice, you cannot clear away obstructions brought 
about by afflictions and actions and therefore cannot 
aftain to the state of liberation and freedom. What a 


pIty that would be, what a loss. 


105 


Mọi lúc mọi nơi, cho dù giữa tham dục, được 
mất, phải quấy, thấy Phật thấy Pháp, trong mọi sự mọi 


vật toàn thân hãy chiếu thấu. 


Nếu tu không thoái chuyển, hành nghiệp đời 
trước tự nhiên tiêu trừ. Ông sẽ tự tại không ngờ. 

Kiểu ông ứng xử sẽ phù hợp với cách ông hiểu 
biết. Chủ và khách sẽ hoàn toàn hiệp nhất. Thân và tâm 
sẽ không còn là hai, và sự kiện ông đang là và thái độ 
ông biểu hiện không chống trái nhau. Đạt đến tâm thái 
chân xả gọi là Bình Đắng Tánh Trí như bản tánh của 
thực tại. 

Trí này liên kết với hướng nam và gọi là Cổng 
Thực Hành. Ví như khi mặt trời ở hướng nam, ánh 
sáng tròn đầy và chiếu khắp nơi chốn ấn kín tận thâm 
sơn cùng cốc, đốt chảy ngay cả khối băng cứng chắc và 
hút khô nền đất âm ướt. Mặc dù một vị Bồ-tát thì có 
mắt thấy thực tại (kiến tánh), nhưng trừ phi thấu suốt 
công thực hành, ông không thể dẹp trừ chướng ngại 


phát xuất từ phiền não và hành nghiệp và do đó ông 


không thể được giải thoát tự tại. Thật tội nghiệp, thật 


mât mát. 





9. THE GA TE OF AWAKENING 

After you have reached the nondual realm of 
equality of reality, 1t 1s essential that you then clearly 
understand the awakened ones' profound princIple of 
differentiatlon. Affter this you must master the methods 
for helping sentilent beings. Otherwise, even though 
you have developed and attained unhindered knowing, 
you wIll, nevertheless, remain in the nest of the 
Hinayana and wil be unable to realize total, 
unobstructed knowing. You will lack freedom to 
change 1n any required way to help sentient beInøs, to 
awaken yourself and others, and reach the ultimate 
Great Awakening where awareness and action are 


completely perfect. 


Thịs 1s why one must arouse an attitude of deep 
compasslon and commitment to help all sentient beings 


everywhere. 


To begin with, you should study day and night 
the verbal teachings of the Buddha and patrlarchs so 
that you can penetrate the princIples of things In thetr 
Iinfinite varlety. Ascertain and analyze, one by one, the 
profundities of the five houses and the seven schools of 
Zen and the wondrous doctrines of the eight teachings 


ø1ven In the five perIods of Buddha's teaching career. 


107 


9. CÔNG CHỨNG NGỘ 


Sau khi đến được cõi giới bất nhị của thực tại 
bình đẳng, ông cần phải hiểu rõ nguyên lý thâm diệu 
của bậc giác ngộ về tính sai biệt. Sau đó ông cần nắm 
vững phương pháp độ tha. Ngược lại, mặc dù đã khai 
triển và chứng đạt trí tuệ vô ngại, ông sẽ bị kẹt trong 
hang ô Tiểu thừa và không có khả năng chứng nghiệm 
trí tuệ toàn thể vô ngại. Ông sẽ không tự do động 
chuyên theo tình thế đòi hỏi để cứu giúp chúng sanh, 
đề tự giác giác tha và đạt đến cứu cánh Đại Giác Ngộ, 


chô tỉnh giác và hoạt dụng hoàn toàn viên mãn. 


Đây là lý do tại sao phải phát tâm từ bị sâu rộng 


và cam kêt cứu giúp chúng sanh khắp nơi. 


Đầu tiên ông phải ngày đêm học Phật ngôn và 
Tổ giáo để thâm nhập lý đạo các pháp đa dạng không 
tính kể. Xác định và phân tích, từ điểm một, pháp môn 
uyên thâm của ngũ gia thất phái và bát giáo suốt năm 


thời phán giáo của đức Phật. 





If you have any energy left over, you should 
clarify the deep principles of the varlous different 
philosophies. However, I1f this and that get to be too 
much trouble, 1t wIlÏ Just waste yonr energy fo no avaIl. 
If you thoroughly Investigate the sayIngs of the 
Buddhas and patrlarchs that are difficult to pass 
through, and clearly arrive at their essential meaning, 
perfect understanding will shine forth and the 
pmnciIples of all things should natnrally be completely 


clear. This 1s called the eye to read the sutras. 


Now, the verbal teachings of the Buddhas and 
the patriarchs are extremely deep, and one should not 
consider that one has mastered them completely after 
one has gone through them once or twice. When you 
climb a mountain, the hipher you climb, the higher 
they are; when you go 1nto the ocean, the farther you 
go, the deeper 1t 1s. It 1s the same In this case. It 1s also 
like forging 1ron to make a sword; 1t 1s considered best 
to put 1t Into the forge over and over, refining 1t again 
and again. Though 1t 1s always the same forge, unless 
you put the sword 1n over and over and refine 1t a 


hundred times, 1t can hardly turn out to be a fine sword. 


Nếu còn thừa năng lượng, ông phải nên soi tỏ lý 
lẽ uyên thâm những giáo thuyết khác nhau. Tuy nhiên, 
nếu thuyết này thuyết nọ làm ông rối ren, ông chỉ mất 
công vô ích. Nếu tham cứu toàn triệt lời Phật và Tổ 
[thực sự] nan thấu và khó thấu đáo ý nghĩa then chốt, 
hiểu biết trọn vẹn sẽ thắp sáng và lý tánh vạn pháp sẽ 


hoàn toàn tỏ suôt. Đây gọi là xem kinh với mắt sáng. 


Lời dạy của Phật và Tổ rất thâm thúy, thông hiểu 
một hoặc hai lần không nên nghĩ là hoàn toản tỉnh 
thông. Khi leo núi, ông leo cao tới đâu thì núi cao tới 
đó; khi ra biển, càng xa bờ thì biển càng sâu. Ở đây 


cũng lại như thế. Ví như rèn sắt thành gươm; muốn tốt 


phải cho vào lò nung nhiều lần, luyện tới luyện lui. Dù 


cùng một lò đúc, nêu không rèn đi rèn lại và tinh luyện 


hằng trăm lần, khó mà thành một thanh gươm bén. 





Penetrating study 1s also like this; unless you 
enter the great forge of the Buddha and patrlarchs, 
difficult to pass through, and make repeated efforts at 
refinement, through suffering and pain, total and 
independent knowing cannot come forth. Penetrating 
through the barrlers of the Buddha and patrlarchs over 
and over again, responding to beings' potential 
everywhere with mastery and freedom of technique, 1s 
called subtle, observIng, discerning knowing. 


You do not Investigate by means of Intellectual 
considerations. This way of knowiIng, fo save yourself 
and to liberate others, when completely fulfiled and 
mastered, 1s subtle, observing, discerning knowiIng. 
This 1s the state of the perfectly fulfiled body of 
TeWard; 1t 1s assoclated with the westerly direction and 
called the Gate of awakening. It 1s like the sun having 
passed the hiph noon, gradually sinking toward the 
west. While the great way of knowing of equality 1s 
right In the middle, the facultles of sentlent beings 
cannot be seen and the teachings of differentiation 
among things cannot be made clear. If you do not stop 
1n the realm of self-enlightenment as 1nner realization 
but, Iinstead, cultivate this subtle, observing, discerning 
knowing, you have done what you can do; having done 
your task, you can reach the land of rest. 


111 


Thâm nhập kinh tạng cũng như thế; nếu không 
vào được lò rèn siêu vĩ nan thấu của chư Phật chư Tỏ, 
và nỗ lực công phu và tinh luyện tiếp tục nhiều lần 
nhiều lượt, trải bao gian khô, cái biết toàn triệt không 
thê tiến xa. Thấu nhập quan ải chư Phật chư Tổ nhiều 
lần nhiều lượt như vậy, ứng đối tùy căn cơ chúng sanh 
khắp mọi nơi một cách tự tại và tự chủ, gọi là Diệu 


Quan Sát Trí. 


Tham cứu không phải qua con đường tri kiến. 
Trí biết, tự độ và độ tha, khi hoàn toàn viên mãn và 
làm chủ chính là Diệu Quan Sát Trí. Đây là trạng thái 
Báo thân viên mãn; liên kết với hướng tây và gọi là 
Công Chứng Ngộ. Ví như mặt trời quá Ngọ từ từ 
hướng về tây và lặn mất. Khi đại đạo Bình Đẳng Tánh 
Trí ngay giữa chính Ngọ, năng lực (căn cơ) chúng sanh 


không thấy được và giáo hóa tính sai biệt của các pháp 


không thể rõ ràng. Nếu ông không dừng ngang chỗ tự 


chứng mà công phu tiêp đên Diệu Quan Sát Trí có 
nghĩa việc cân làm ông đã làm, đã xong việc bôn phận, 


có thê đên chô điên địa an ôn. 





This rest 1s not what the setting sun means; 1t 
means that you have accomplished all the ways of 
knowing, have fulfilled awakening, because awakening 
self and others, fulfillment of awareness and action, 1s 


considered real ultimate awakening. 
10. THE GATTE OF NIRVANA 


Thịs 1S the secret gateway to the command of the 
mind and 1s the realm of ultimate liberation. Thịs 1s 
knowing without any kind of defilement, a virtue that 
1s not created. If you do not realize this way of 
knowing, you wIll not be able to do freely what must 
be done to benefit yourself and others. It 1s the 


effortless way. 


Because the preceding way of knowing by 
differentiation 1s gained through correct practice, 1t 1s 
in the realm of cultivation: realizatlon 1s gøained by 
practice. It 1s therefore a way of knowing that 1s 
reached through effort. The way of knowing perfect 
action transcends the bounds of practice, realization, 
and attainment through study. It 1s beyond any kind of 
demonstraton or explanaton. One could say that 
knowing by way of differentiation 1s like the flower of 
complete awakening; practice 1s this flower coming 


1nto bloom. 


Chỗ an ôn không có nghĩa mặt trời lặn mất; mà 
có nghĩa đã xong bốn phận chuyển [thức] thành trí, 
chứng ngộ đã viên mãn vì tự độ và độ tha, giác và dụng 
tròn đủ, đó là cứu cánh giác ngộ. 

10. CÔNG NIÊT-BÀN 


Đây là bí ấn trong việc điều phục tâm và là chỗ 
giải thoát cứu cánh. Đây là trí biết không còn dục lậu, 
công đức không phải tạo lập. Nếu không chứng được 
trínày, ông không thể được tự tại đối với việc cần làm 
để lợi lạc cho mình (tự độ) và cho người (độ tha). Đây 


là chỗ vô công dụng hạnh. 


Bởi vì đạt được Sai Biệt Trí, tức Diệu Quan Sát 
Trí trước đó, phải qua thực tu, đây là lãnh vực hành trì: 
nên thực chứng. Do đó sự thành tựu phải qua nỗ lực 


công phu. Thành Sở Tác Trí siêu vượt ranh giới của tu 


tập, chứng nghiệm và sở đặc từ việc học. Trí này siêu 


vượt mọi hình thức diễn giải. Có thể nói Sai Biệt Trí 
như đóa hoa giác ngộ viên mãn; đóa hoa bừng nở chính 


là tu tập. 





On the other hand, with knowing and "doing 
what needs to be done," the flower of full awakening 
and practice drops away and the fruit ripens. You 
cannot possibly see this even In a dream unless you 
have passed through the final stages of transcendence 
Of our school. That 1s why 1t 1s said that at the last 


word, you finally come to the Impenetrable barrier. 


The way to point out the direction 1s not In 
verbal explanatlons; 1Ÿ you want to reach this realm, 
Just refine your subtle, discerning knowing through the 
differentiaing and difficult-to-pass-through koans, 
smelting and forging hundreds of times, over and Over. 
Even If you have passed through some, repeat them 
over and over, examining meticulously——what 1s this 
little truth beyond all convention 1n the øreat matter of 
transcendence? Ilf you do not regress 1n your 
examination of the sayIngs of the anclents, someday 


you may come to know this bịt of wonder. 


Even so, 1ƒ you do not seek an awakened master 
and personally enter his forge, you cannot plumb the 
profound subtleties. The only worry 1s that real 


teachers of Zen are extremely few and hard to find. 


Mặt khác, Thành Sở Tác Trí tức “việc cần yếu 
đã tác thành,” hoa chứng ngộ và tu tập rơi rụng và quả 
giác chín muôi. Ông không thê thấy biến động này dù 
trong mộng, trừ phi ông qua được giai đoạn cuối pháp 
môn tối thượng thừa. Vì thế tại sao nơi câu rốt sau, ông 


đên cửa nan thâu. 


Chỉ ra hướng đến không năm trong ngôn từ diễn 
giải; nêu muốn đến chỗ này, chỉ tỉnh luyện Diệu Quan 
Sát Trí qua tính sai biệt và những công án nan thấu, 
nung chảy và rèn đúc như thế hằng trăm lần. Cho dù 
ông thấu phá vài công án, nên tiếp tục như thế, tham 
khán chi li—thế nào là lẽ thật nhỏ nhiệm siêu vượt mọi 


quy ước trong đại sự tối thượng? Nếu ông không thoái 


chuyên khi tham cứu lời cô đức, một ngày nào ông sẽ 


nhận biết điều vi diệu nảy. 

Tuy như thế, nếu không tìm được minh sư và 
không vào lò rèn luyện, ông không dò thấu được độ 
sâu nhỏ nhiệm. Việc khó khăn là chân sư trong nhà 


Thiên rât hiểm và khó tìm. 





But 1f someone exerts his energy to the utmost 1n 
this, and penetrates through clearly, he attains freedom 
in all ways, transcends the realms of Buddhas and 
devils, resolves stIlcking points, removes bonds, pulls 
out nails and pegs, and leads people to the realm of 
purIty and ease. Thịs 1s called the knowing required to 
accomplish works. It 1s assoclated with the northerly 
direction and 1s called the Gate of Nirvana. It 1s like 
when the sun reaches the northern quarter, when It 1s 
midnight and the whole world 1s dark; reaching the 
sphere of this knowing 1s not within understanding or 
comprehension—even Buddhas cant see, much less 


oufsiders and devIls. 


Thịs 1s the thoroughly peaceful state of pure 
reality of the Buddhas and patriarchs, the forest of 
thorns that patch-robed monks sít, lie, and walk 1n 
twenty-four hours a day. This 1s called great nirvana, 
replete with four attributes (self, purity, bliss, and 
etermty). It 1s also called knowIng the essential nature 
of the cosmos, In which the four ways of knowing are 


fully complete. 


Nhưng nếu tinh tấn công phu hết sức mình và 
thấu suốt, cách nào ông vẫn được tự tại, vượt khỏi Phật 
giới lẫn ma giới, giải tỏa mọi dính mắc trói buộc, tháo 
đinh nhố chốt, độ chúng sinh đến cõi thanh tịnh và 
thanh lương. Đây gọi là Thành Sở Tác Trí. Trí này liên 
kết với hướng bắc và gọi là Cổng Niết-bàn. Ví như mặt 
trời lên đến phía bắc, khi nửa đêm và toàn thế giới tối 
đen; đến được cõi giới Thành Sở Tác Trí này không 
phải trong học hiểu —ngay cả chư Phật cũng không 


thây, nói chi ngoại đạo và ma vương. 


Đây là cảnh giới hoàn toàn an bình và thanh tịnh 
toàn chân của chư Phật chư Tổ, khu rừng gai góc mà 
chư tăng mặc áo bá nạp ngôi, nằm, và đi đứng trong 


hai mươi bốn giờ một ngày. Đây gọi là Đại Niết-bàn 


đầy đủ bốn đặc tính thường-lạc-ngã-tịnh. Còn gọi là 


Bản tánh vũ trụ trong đó cả Tứ Trí đều tròn đủ. 





The center means harmon1zIng the four ways of 
knowing Into a whole, and the essential nature of the 
cosmos means the king of awakening, master of the 


teachings, being king of the dharma, free 1n all ways. 


I hope that you Buddhists of great faitth wIll 
arouse øreat trust and commitment and develop the 
øreat practice for the realizatlon of these four ways of 
knowing and true awakening. Do not forgo the great 
matter of counfless ages Just because of pride 1n your 


Dresent view. 


Tâm điểm là dung hòa Tứ Trí này thành một 


tổng thể, và bản tánh vũ trụ có nghĩa đẳng Giác vương, 


là Pháp vương, hoàn toàn tự tại. 


Mong các ông, những Phật tử thuần thành phát 
đại tín đại nguyện khai triển thành đại tu tập để thành 
tựu Tứ Trí và Chân ngộ. Chớ buông bỏ đại sự từ vô 


lượng kiếp chỉ vì lòng tự mãn trong cái thấy hiện thời. 





COMMENTARY ON 


The Four Ways of Knowing of an Awakened Person 


LET US NOW RETURN to Hakum and the four 
ways of knowing and the three bodies of the Buddha. 
Hakuimn taught tirelessly the truth that practice 1s 
essential 1f one 1s to realize all four ways of knowing. 
He says elsewhere, "Followers of the Way, even 
though you may have pursued your studies In the 
Threefold Learning continuously through many kalpas 
[aeons], 1ƒ you have not directly experienced the Four 
Wisdoms, you are not permitted to call yourselves true 


sons of Buddha." 


+ 


1. ARE THE THREE BODIES INHERENT? 


Someone asked Hakuin, ''Are the three bodies 
and four ways of knowing inherent, or are they 


brought into being by our coming to awakening? 


Furthermore, are they realized suddenly, all at 


onee, or, with pracfice, do they come øradually?"' 


BÌNH GIẢI 


Tứ Trí Của Một Bậc Giác Ngộ 


CHÚNG TA HÃY TRỞ LẠI Bạch Ấn và Tứ Trí 
với Tam thân của Phật. Bạch Ân dạy không mệt mỏi lễ 
thật rằng tu tập rất cần thiết để chứng nghiệm Tứ Trí. 
Bạch Ấn bảo: “Đạo nhân, ngay cả khi tu Tam Huệ học 
trải qua vô lượng kiếp, nếu không chứng đạt Tứ Trí, 
ông không thể tự xưng là con của Phật.” 


+ 


1. TAM THÂN VÓN SẴĂN CÓ 


Có người hỏi Bạch Ấn: “Có phải Tam thân và 


Tứ Trí mọi người đêu sẵn có, hoặc là chúng ta có 


được sau khi chứng ngộ? 


Lại nữa, chúng ta đốn ngộ thình lình, hay 


tiệm ngộ qua tu tập?” 





Hakuin answered by saying that although the 
three bodies and four ways of knowing are 
originally inherent and complefe in everyone, unless 
they are brought to lipht they cannot be realized. 
After you have become strong through study and 
pracfice, and the awakened nafure suddenly 
manifesfs, you realize the essence of inner reality all 
at once. When one way of knowing ïs realized, all 
are realized. However, although you reach the level 
of Buddhahood suddenly, and without passing 
thouph steps and degrees, iÝ you do not pracfice 
gradually, you cannot reach pure, unobstructed 


knowing (sarva/naíz) and ultimate øgreat awakening. 


the three bodies and four ways of knowing 


are originally inherenf and complefe ỉn everyone, 


All of us, Iinherently, have, or, more precisely 
are, these four ways of knowIng. Furthermore, they are 
not separate and distinct ways of knowing, but are 
different ways our fundamenrtal, true nature mamIfesfs. 


They are different perspectIves. 


Bạch Ấn trả lời rằng, dù Tam thân và Tứ Trí 
xưa nay sẵn có và đầy đủ nơi tất cả mọi người, nếu 
không hiển lộ cũng như không có. Nếu vững mạnh 
qua học và tu, và tánh giác hoát nhiên hiện hành, 
chúng ta thình lình nhận ra bản tánh của thực tại 
nội thể. Khi nhận biết một việc thì tất cả sẽ nhận 


biết. Tuy nhiên cho dù chúng ta hoát nhiên chứng 


đạt Phật quả, và không qua thứ lớp, nếu chúng ta 


không công phu tiếp tục, sẽ không chứng đạt nhất 


thiệt trí tướng và giác ngộ viên mãn. 


Tam thân và Tứ Trí xưa nay sẵn có và đây đủ 
nơi tât cả mọi người, 

Tât cả chúng ta đêu có, đúng hơn, đêu /à Tứ Trí. 
Hơn thê nữa, Tứ Trí không xa cách và sai khác mà là 
bôn thê cách hiện hành chân bản tánh nơi mình. Có 


những tâm nhìn khác nhau vê Tứ Trí. 





An analogy would be the plan, side elevation, 
front elevation, and three-quarter elevaton of a 
building that architectural draftsmen draw. Each of 
these refers to the same building, but seen from 
different viewpoints. In the same way, these ways of 
knowing and the three bodies are all looking at the 


same brilliant diamond: the scintillating self-nature. 


unless they are brought to light they cannot 


be realized. 


The basic sin of Buddhism 1s 1gnorance. With 
the word /ønorance, the Buddhist does not refer to a 
lack of knowledge or education. lgnorance means that 
we Ignore, or turn our back on, our true nature, which 
1s whole and complete. Our natural state 1s samadhi, a 
unity that is a seamless whole.Š Although we turn our 
back on 1t, that does not mean that true nafure ceases fO 
exIst. However, we must “turn around” to realize that 
this 1s so. This turnabout 1s called paravriffl, saforI, OT 


kensho. 





8 A distinctiion must be made between samadhi that can be attained 
through one pointed mind concentration and samadhi that is our 
natural state, known also as “the ground of pure enlightenment of 
sentient beings...” 7he Suữa of Perfect enlightenmeni: Korean 
Buddhism s Guide to Meditation. 


125 


Tương tự như đồ án một căn nhà, độ cao của 
tường vách, độ cao phía trước và độ cao ba phần tư của 
tòa nhà mà người phác thảo kiến trúc vẽ ra. Mỗi yếu tô 
đều đề cập cùng một tòa nhà, nhưng nhìn từ góc cạnh 
khác nhau. Cũng như thế, Tứ Trí và Tam thân đều cùng 


nhìn vào viên kim cương rực rỡ: tự tánh chiêu sáng. 


nếu không hiển lộ cũng như không có. 


Vô minh là lầm lỗi căn bản. Vô minh theo đạo 
Phật không phải thiếu kiến thức hay thiếu văn hóa giáo 
dục. Vô minh là không nhận ra, hoặc chối bỏ, chân 
tánh vốn toàn vẹn nơi chúng ta. Trạng thái tự nhiên của 
chúng ta là định, là nhất tính tức một tổng thể liền 
mạch”. Dù chối bỏ, không có nghĩa chân tánh không 


hiện hữu. Nhưng chúng ta phải “thay đổi hoàn toàn” để 


nhận biết như thế. Bước ngoặt này gọi là chuyển y 


(paravriiii - đột biến), kiến tánh. 





° Cần phải phân biệt giữa định có thể đạt được thông qua nhất tâm và 
định là trạng thái tự nhiên của chúng ta, còn được gọi là “Nền tảng 
thanh tịnh giác của chúng sanh (Thị chư chúng sanh thanh tịnh giác 
địa)...” Kinh Viên Giác: Hướng dẫn về Thiền định của Phật giáo Hàn 


Quôc. 
126 





We normally use the word kensho to refer tO Our 
first awakening to the truth that we are whole and 
complete. Qur dualistic view hides this truth from us. 
Ultimately, this turnabout, when 1t 1s complete, 1s what 
Hakuin means by “bringing the four ways of knowIng 
to light.” 


Affter you have become sfrong through study 
and pracfice, and the awakened nature suddenly 
manifesfs, you realize the essence of inner reality all 
af once. 


Awakening comes all at once; this 1s why If 1S 
sudden. We must not confuse sudden awakening with 
Iinstant awakening. Instant coffee 1s coffee that we 
make without the grinding and percolating. However, 
even with sudden awakening, the grinding and 
percolating are still necessary. Suddenness 1s the mark 
of authentic awakening; awakening has an explosive 
quality about 1t. Suppose you re working on a puzzle or 
a problem and then, suddenly, you see the solution. 
"Ah yes!” Ii comes all at once. A very famous stOFV 1S 
told of the mathematiclan Henri Poincaré. He had 
strugsled for a long time trying to resolve a particularly 
dificult mathematical problem. He went on an 
excursion one day and forgot about the problem. 


127 


Thường dùng chữ kiến tánh để chỉ lần ngộ đầu 
tiên (sơ ngộ). Chính cái thấy phân biệt đối đãi (nhị 
nguyên) che mờ chân tánh nơi chúng ta. Rốt cuộc, 
bước ngoặt này, khi thành tựu, Bạch Ấn gọi là “làm 


hiên lộ Tứ Trí.” 


Nếu vững mạnh qua học và tu, và tánh giác 
hoát nhiên hiện hành, chúng ta thình lình nhận ra 
bản tánh của thực tại nội thể. 

Chứng ngộ xảy ra thình lình, vì thế nên bất ngờ. 
Chúng ta không nên nhằm lẫn đốn ngộ với chứng ngộ 


tức thì. Cà-phê [hòa tan] tức thì có nghĩa không cần 


xay và lọc. Nhưng đốn ngộ thì cần phải xay và lọc. 


Đốn là chứng tích chân ngộ; ngộ thì có tính chất bùng 
vỡ. Giả sử đang giải một câu đồ hay một bài toán, đột 
nhiên bạn nhận ra đáp số. “Ô đây rồi!” Xảy ra thình 
hình. Như chuyện nhà toán học người Pháp Henri 
Poincaré từ lâu vật lộn với một đề tài toán học hóc búa. 


Một hôm ông đi dạo và quên bằng bài toán. 





Then suddenly, as he stepped on the bus, all at once the 
whole solution was presented to him. This all-at-once 
character gIves the shock, the shattering quality of 
kensho. 


Awakening 1s sudden not only because 1t appears 
without warning, but also because 1t does not endure as 
an experIence. Because 1f 1s not an experlence, 1t has no 
temporal component Many people confuse an 
experience of unity and completeness with awakening. 
Thịs 1s why we must have an awakening authenticated 
by a teacher. Any experlence—even the most Intense, 
meaningful, and transformative—ls not awakening. I 
am not putting this kind of experlence down, but 1t 1s 
1mportant to make the distinction. Because awakening 
1s sudden and without warning, we cannot, as a rule, 
preJudge 1t or anticipate 1t. We cannot say, "Ïm getting 
near” or "Em not near,"” or ask, "When we will I get 
near?" This 1s why a master wIll tell us that we cannot 
Judge our own practice. À so-called unconscIous aspectf 
Of Our practice, as well as the consclous sense of 
practicing, are vital to realization. This 1s obvious 1n 
the example of PoIncaré. Althouph the resolution to his 
problem was sudden, Instantaneous, and complete, 
nevertheless the consclous sfrugple that he had 
undertaken during the preceding months was essential. 


129 


Bỗng nhiên, khi bước lên xe buýt, thình lình toàn bộ 
lời giải xuất hiện. Tính chất “thình lình” giáng xuống 
một cú sốc, đó là đặc tính bùng vỡ của kiến tánh. 
Chứng ngộ đột ngột không chỉ vì không báo 
trước, nhưng cũng vì không kéo dải như một kinh 
nghiệm. Vì không phải là một kinh nghiệm nên không 
có yếu tô thời gian. Nhiều người nhằm lẫn một kinh 
nghiệm nhất tính và toàn thể với chứng ngộ. Đây là lý 
do tại sao chúng ta đạt ngộ phải được minh sư ấn 
chứng. Một kinh nghiệm——cho dù mãnh liệt, đầy đủ ý 
nghĩa và có sức chuyển hóa—vẫn không phải chứng 
ngộ. Ở đây không phải hạ thấp giá trị của kinh nghiệm 
nhưng phải biện biệt rõ ràng. Vì chứng ngộ đột ngột và 
không dự báo, nên giống như điều luật, không thể phán 


đoán trước hay tiên liệu. Chúng ta không thể nói: “Tôi 


gân ngộ rôi” hoặc “Còn lâu mới ngộ,” hoặc tự hỏi 


“Chừng nảo ngộ?” Đây là lý do tại sao vị thầy bảo 
chúng ta không thể phán đoán việc tu của mình. Khía 
cạnh gọi là vô thức, cũng như hữu thức, trong sự tu 
thiết yếu ở chỗ nhận biết. Ví dụ về nhà bác học 
Poincaré thật rõ ràng. Dù giải đáp đột ngột, tức thì, trọn 
vẹn, nhưng chủ yếu vẫn là sự nỗ lực hữu thức những 


tháng trước ông đảm trách công trình. 


130 





And so was the "unconscIous” work that preceded the 


arrival of the resolution. 


How often have you strugsled to remember the 
name of someone, only to give 1t up, and then find, 
several days later, after you had even forgotten about 
trying to remember the nanle, that it suddenly appears? 
This must mean that, at some level, the work of 
remembering the name had gone on continuously. The 
COnSCIOUS SfrIViIng was necessary, but only so that this 
deeper level could take over and finish the work. This 
1s how 1t Is with the practice of Zen. When we realize 
that both consclous and unconsclous work are 
necessary, we can have deep faith In our pracfice, even 
when we feel that nothing seems to be happening. We 
can have deep faith that this latent work 1s indeed being 


done. 


We should also realize when considering sudden 
awakening that, as Hakuin says elsewhere, "When one 
thing 1s realized, all 1s realized.” Its as a master said, 
"H you see through a speck of dust, you see through 
the whole world!" People sometimes challenge me, 


saying, 


Rồi “vô thức” tác động trước khi giải đáp đến. 

Đã bao lần chúng ta cô gắng nhớ tên một người, 
nhưng chỉ khi nào buông đi không nghĩ đến nữa, và sau 
nhiều ngảy quên lửng như thế, chúng ta bỗng nhớ ra? 
Như vậy có nghĩa, ở một mức độ nào đó, sự kiện nhớ 
tên đã tiếp diễn liên tục. Hữu thức phấn đấu là cần 
thiết, nhưng phải như thế tầng tiềm thức sâu kín mới 
can dự và kết thúc được. Đây là cách thức thiền tập. 
Khi chúng ta nhận biết việc làm của cả hai tác động 
hữu thức và vô thức (tiềm thức) đều cần thiết, chúng ta 
có thể tin sâu vào pháp tu, ngay cả khi cảm thấy dường 
như không có gì xảy ra. Chúng ta có thể tin chắc tác 
động tiềm tàng này thực sự đã có. 

Chúng ta cần biết đối với đốn ngộ, như Bạch Ấn 
bảo: “Khi nhận biết một việc thì tất cả sẽ nhận biết.” 


Cũng vậy, một cô đức đã nói: “Khi thấy thấu một hạt 


bụi, sẽ thấy thấu cả thế gian!” Có người đôi khi thách 


thức tôi, nói: 





"You know, the problems of the world are so 
øreat, and my own particular problems are so many, Ï 
Just dont understand how we can wasfte our time just 
asking this single question, Who am I?' Surely much 
more must be Involved 1n true spiritual work than Just 
askimng one questlon ceaselessly In this way.” This 
doubt seems to become even more pressing as the one 
question becomes dry and dead and without Interest. 
What about all these other problems? Why don't we do 
something about them? To see Info this one questIon 1s 
to see I1nto them all. As Zen master Dale Soko said, 
"Go for the root, never mind about the branches, 


leaves, flowers, and fruit! Cut the root!" 


although you reach the level of Buddhahood 
suddenly, .... if you do not pracfice øradually, you 
canno(t reach pure, unobsírucfed knowing 


(saryaJnaía) and ultimate great awakening. 


This means that though sudden awakening may 
occur, nevertheless, at that time, a new, gradual 
practice begins, which steadily unveills what one has 
awakened to. It's like a person who has been blind from 
birth and whose eyes are operafted upon and 1s øIven 


sight. 


“Chắc thầy biết, những vấn đề của thế giới rất 
lớn, và những vấn đề đặc biệt của riêng tôi thì rất 
nhiều, tôi không hiểu làm thế nào chúng ta có thê lãng 
phí thời gian của mình chỉ khởi câu hỏi, “Tôi là a1?” 
Chắc chắn phải dấn thân nhiều vào tu tập chân chánh 
hơn là chỉ hỏi không ngừng một câu như thế.” Sự nghi 
ngờ này dường như càng cấp bách hơn khi câu hỏi khô 
chết và không hứng thú. Còn những vấn đề khác thì 
sao? Tại sao chúng ta không làm gì? Nhìn thấu câu hỏi 
nảy là nhìn thấu tất cả. Đại Huệ Tông Cảo nói: “Hãy 


nhăm vào gôc, chớ quan tâm đên cành lá hoa trái! Hãy 


chặt ngay gốc!” 


cho dù chúng ta hoát nhiên chứng đạt tầm 
mức Phật quả, ... nếu chúng ta không công phu tiếp 
tục, sẽ không chứng đạt nhất thiết trí tướng và giác 
ngộ viên mãn. 

Câu này có nghĩa mặc dù đốn ngộ có thê xảy ra, 
tuy nhiên, tại thời điểm này, mới bắt đầu tiệm tu, liên 
tục khai mở sự kiện đã ngộ. Như một người mù từ bâm 


sinh, vừa được mô xong, sáng mắt. 





Intially, when he begins to see, he Just sees 
blazing light. Furthermore, this experlence Is often 
very paInful. During a long while after the operation, 
he has to painfully reconstruct his world, while 
undoing the world that he had created while blind. 
Because the work 1s so arduous, some people who have 
this kind of operatlon wish that they had remained 
blind. 


After working through the first breakthrough 
koan, we work throueh many other koans. Each of 
these subsequent koans, In 1$ OWn Way, IS a 
breakthrough koan; each brings a new kensho and has 
1s own "Aha!”" connected with 1t. Although any koan 
that we work with can be a breakthrough koan, 1t 
happens that some are easler to work with In this 
way.!? ]f our work on a koan does not bring about this 
"Ahal"—even though It may not be an explosIve 
"Ahal"—we can be sure we have not seen Info 1t. Thĩs 
means that although practilce Is gradual, 1t IS not 


confinuous or linear, but progresses by discrete leaps. 


The "Aha!" of Insipht comes when we creafe. 
We cannot use the logical mind to create but must rely 


on a deeper mind. 





19 Traditionally, the breakthrough koans are the following: “Mu? “What 
is your face before your parents were born?” and “What is the sound 
of one hand clapping?” 


135 


Ngay lúc bắt đầu thấy, chỉ thấy lờ mờ. Hơn nữa, 
kinh nghiệm này thường rất đau đớn. Một thời gian lâu 
xa sau khi mồ, ông ta phải gian nan tạo dựng lại một 
thế giới của mình, trong khi buông bỏ thế giới đã lỡ tạo 
lúc còn mù tối. Bởi vì việc làm sẽ rất khó khăn, một số 
người có trường hợp mồ như vậy lại muốn họ vẫn mù. 

Sau khi công phu thấu qua công án thấu phá thứ 
nhất, chúng ta tiếp tục khán những công án khác. Mỗi 
công án kế tiếp đều là công án thấu phá; đưa đến lần 
ngộ mới. Mặc dù bất kỳ công án nào chúng ta tham 
khán có thê là công án thấu phá!!, nhưng có một số sẽ 
dễ dàng hơn. Nếu tham khán công án không mang lại 
“A hal”—không phải “A ha!” kiêu bùng nỗố—chúng ta 
có thê chắc chắn mình đã không thấy thấu. Điều này có 


nghĩa cho dù tiệm tu, nhưng không phải liên tục hay 


đường thắng. Trái lại, đó là sự tiến triển có những bước 


nhảy vọt thầm thầm. 
“A ha!” của giác quán sẽ đến khi chúng ta sáng 
tạo. Chúng ta không thể sử dụng tâm duy lý để sáng 


tạo mà phải dựa vào một tâm uyên thâm hơn. 





1! Những công án thấu phá trong truyền thống nhà Thiền là: “Không 
“Cái gì là bản lai diện mục trước khi cha mẹ sinh ra?” “Cái gì là tiếng 
vỗ của một bàn tay?” 

136 





We rely upon this same deeper mind to work on 
koans, because the response to a koan 1s not logIcal, as 
we understand that term. If we gIve a logical answer, 
we have used the discriminating mind, the mind of 
either/or and yes and no, to find 1t. In other words, 
having a bag of responses to koans Is qulte useless 1ƒ 
these responses do not come from a creafIve response, 
and so do not help to widen and deepen the breach that 


was made with our Initial awakening. 


Those suillÐ working 1n the dark often 
misunderstand awakening. They hear that somebody 1s 
awakened and they are ImmedIiately looking for a saint, 
lookIing for some superlor kind of being with light 
flaming out of her ears and glaring eyes, and with the 
wIsdom of the ages 1n her pocket. It 1s not like that at 


all, fortunately. 


In the Diamond Surra, Buddha has the followIng 
conversation with Subhut. He asks, "Can the 
Tathagata was used by Buddha when referring to 
himselfllÐ be recognzed by some materlal 


characterIstIic?" 


Chúng ta cũng dựa vào chính tâm uyên thâm này 
để tham khán công án, bởi vì đáp ứng công án thì 
không phải duy lý, do hiểu chữ nghĩa. Nếu đưa ra một 
câu trả lời duy lý, chúng ta đã sử dụng tâm phân biệt 
đối đãi, tâm hoặc có hoặc không, để tìm tòi. Nói cách 
khác, có cả túi câu trả lời công án khá vô dụng nếu đáp 
án không đến từ phản ứng sáng tạo, và nếu thế sẽ 
không giúp mở rộng và đào sâu thêm bước nhảy vọt 


của sự chứng ngộ ban đâu. 


Người tu trong mê lầm (không gặp minh sư 
chánh pháp) thường hiểu lầm chứng ngộ. Nghe nói có 
người giác ngộ, họ liền đi tìm bậc thánh, kiếm thượng 
nhân phát hào quang trong tai trong mắt, chứa đây trí 


tuệ các thời đại trong túi áo. Sự thật không phải thế. 


Trong kinh Kim Cang Phật bảo: “Này Tu-bồ-đề, 


ý ông nghĩ sao? Có thể do ba mươi hai tướng thấy Như 


Lai chăng?” 





SubhutI replhes, "No, World-Honored One; the 
Tathagata cannot be recognized by any materlal 
characteristic. Why? Because the Tathagata has said 
that materlal characteristics are not 1n fact material 
characteristics. Wherever there are materlal 
characteristIcs there 1s delusion; but who so perceIves 
that all characteristlcs are In fact no-characterIstIcs 
perceives the Tathagata." An awakened person cannot 
be recognized by any outward sign or mamifestation, 
even after that person has undergone years of patlent, 
gradual practice after awakening. As Hakuin says, 
"You wIll still be the same old monk you always were. 
You wonft be doing anything out of the ordinary. Your 
eyes WIll stare out from your face from the same 
locatlon as before. Your nose wIll be where 1t always 


t 


WaS. 


On the one hand, Hakuin says that awakening 1s 
something wonderful: "Now you wIll be the genuine 
article, an authentc descendant of the Buddhas and 
patrlarchs, to whom you wIll have fully repaid that 
incalculable debt of gratitude which you owe them."” 
Awakenng 1s truly most wonderful. Nothing can 
compare with that moment when one truly sees 1nto 


one's true nature and the world turns upside down. 


139 


Tu-bồ-đề đáp: “Bạch Thế Tôn không vậy! 
Không thể do ba mươi hai tướng được thấy Như Lai. 
Vì cớ sao? Như Lai nói ba mươi hai tướng tức không 
phải ba mươi hai tướng, ấy gọi là ba mươi hai tướng. 
Chỗ nảo có tướng mạo vật chất là có mê vọng; nhưng, 
ai thấy ba mươi hai tướng tức không phải ba mươi hai 
tướng sẽ thấy Như Lai.” Một người chứng ngộ không 
thể được nhận ra qua dấu hiệu hoặc biểu hiện bên 
ngoài, ngay cả vị này trải qua nhiều năm kiên trì, tiệm 
tu sau khi ngộ. Như Bạch Ấn nói: “Ông [người chứng 
ngộ] vẫn là người như trước, không làm việc gì khác 


hơn thường ngày. Như xưa mày ngang, mũi dọc.” 


Nhưng mặt khác, Bạch Ân nói tiếp: “Giờ đây 
ông là hậu duệ chân chánh của Phật, Tổ và báo đền 
được trọng ân khó đền đáp của Phật, Tóc” Chứng ngộ 


thực sự thật tuyệt diệu. Không gì so sánh bằng VỚI 


khoảnh khắc này khi một người thực sự kiến chiếu tự 


tánh và thế gian đảo lộn. 





Nothing† Its Iincomparable. On the other hand, Hakuin 


Says 1f Isnt very much. 


Awakening means, fundamentally, that we can 
now work In a way that beforehand was very difficult. 
Nevertheless, the work has to be done. Even though we 
may stlll be working 1n the dark, and we reallze 
awakening 1s vifal, we must not walt for awakening 
before doIing our spiritual work. Zen says that some 
people work and come to awakening, other people 
awaken and then they work. But the work has to be 


đone. 


Very often, people who come to sponfaneous 
awakeninng outside a tradition, because they do not 
undertake this work after awakening, become distorted 
and werrd at best. Very often they become prophets 
and gurus and spread their own subJective Ideas. They 
can be very dangerous people because a certain 
charisma comes with the awakened sfate, arising out of 
complete faith, and yet this charIsma can be misguided 
and mixed with all kinds of strange I1deas and practices. 
To quote Hakuin once more: "If... you follow the trend 
of the times, when you enter the dark cave of 
unknowing 1n the eiphth consciousness, you wIll start 


bragging about what you have achieved. 


141 


Không điều gì! Không gì bằng! Mặt khác, Bạch Ấn nói 


vẫn không phải quá lắm. 


Chứng ngộ có nghĩa, về cơ bản, bây giờ chúng ta 
có thể hành trì theo một đường lối mà trước đó rất khó 
khăn. Tuy nhiên, phải xong việc. Mặc dù vẫn có thể 
dụng công trong mơ hồ dò dẫm và nhận biết chứng ngộ 
là việc sống còn, chúng ta không được chờ đợi chứng 
ngộ rồi mới dụng công. Thiền nói rằng có người công 
phu rồi chứng ngộ, người khác chứng ngộ rồi sau đó 


dụng công. Nhưng phải xong việc. 


Rất thường xuyên, người chứng ngộ tự phát 
không theo truyền thống, bởi vì không công phu sau 
khi ngộ, nên bị lệch lạc và thật kỳ cục. Thường khi họ 
thành nhà tiên tri và làm thầy và truyền bá tư tưởng chủ 
quan cá nhân. Họ có thể là người rất nguy hiểm vì có 
uy tín kèm theo tâm thái ngộ, phát sinh từ đức tin trọn 
vẹn, và uy tín này có thê là mê lầm và hòa lẫn với tất 
cả loại tư tưởng và pháp tu kỳ lạ. Dẫn chứng thêm về 
Bạch Ân: “Nếu... ông chạy theo thói đời, khi bước vào 


hầm tối bất tri trong thức thứ tám, ông sẽ bắt đầu khoe 


khoang về thành quả đã đạt. 


142 





You wIll go around telling everyone how 
enliehtened you are. You will accept, under false 
pretenses, the veneration and charity of others, and 
wind up being one of those arrogant creatures who 


declares he has attained realization when he has not." 


Whether you are awakened or not, working on 
the koan "Who am I?” and painfully and painstakIngly 
continuing to question, to probe, to search, to ask, 1s 
never wasted work. After awakening, our character 
must be refined. But, this refinement of the character 
comes by 1fself to anyone, awakened or not, who 1s 
truly sincere and working not for any self-glory or self- 
gain, but simply because of that sense of the religIous 
life. By accepting that this 1s so, we can work out of the 
faith that this practice 1s Intrinsically worthwhile. The 
practice then comes from the feeling of the holy, the 
sense of the whole, the sense of the rightness of what 
we are doIng; we practice because 1t 1s ripht and not 


because of what we can øet out of the practice. 


Thịs attitude to practice 1s 1tself of Iimmeasurable 
1mportance. It 1s a call to have true faith in oneself and 


1n one's pracfIce. 


Ông sẽ đi xung quanh nói với mọi người mình 
đã giác ngộ ra sao. Ông làm dáng vẻ để đánh lừa, và 
thọ nhận sự tôn kính cúng dường của người khác, và 
thành một người kiêu ngạo tuyên bố rằng mình chứng 


đạt trong khi không phải vậy.” 


Cho dù có chứng ngộ hay không, tham khán 
công án “Tôi là ai?” và gian khổ miên mật tiếp tục khởi 
nghi, thăm dò, tìm kiếm, thắc mắc, không bao giờ uống 
phí. Sau khi chứng ngộ, tánh nết của chúng ta phải 
được trau dồi. Nhưng, sự trau dồi tự đến với bất cứ 
ai—dù chứng ngộ hay không— thực sự chân chất và 
hành trì không vì háo danh hay ham lợi cá nhân, mà 
thuần túy vì ý nghĩa tu hành, vì đời sống chân chánh, 
để sống đời mình không uống phí. Bằng cách chấp 


nhận như thê, chúng ta có thê hành trì với niêm tin răng 


pháp tu thực sự giá trị. Công phu sau đó xuất phát từ 


cảm thức của thánh ý, của toản thể, về sự đúng đắn 
việc đang làm; chúng ta tu tập vì là đúng và không phải 
vì sở đắc từ pháp tu. 

Chính thái độ tu tập vô cùng quan trọng. Đó là 
lời kêu gọi phải có chánh tín vào chính mình và vào sự 


tu tập của mình. 





The very Intuition that we have of the ripghtness 
of what weTre doing 1s 1fself very valuable. People once 
upon a time talked in terms of consclence. We never 
hear the word conscience anymore, do we? But what I 
am talkng about 1s working according to our 
COnScIence. 


+ 


2. GREAT PEREECT MIRROR KNOWING 


Someone then asked, '""What does realization 


all at once mean?"' 


Hakuin answered that  when the 
discriminating mỉnd is suddenly shattered and the 
awakened— essence immediatcly appears, the 
universe is filled with iís boundless ligh(t. This is 
called the way of knowing of the Great Perfect 
Mirror, the pure body of reality (dđharmakayd). Thịìs 
is realization all at once. Át this time zlzya, the 


eiphth level of consciousness, ïs fransmuted. 


Let us take this paragraph step by step. 


when the discriminafing miỉnd is suddenly 
shattered 


Chính trực giác về sự chân chánh của việc đang 
làm rất có giá trị. Người ta từng nói về lương tâm. 
Chúng ta không còn nghe chữ ương tắm nữa, phải 
không? Nhưng lời tôi đang nói là hành động theo 
lương tâm của mình. 


+ 


2. ĐẠI VIÊN CẢNH TRÍ 


Có người hỏi: “Chứng ngộ thình lình nghĩa 


như thế nào?” 
Bạch Ấn trả lời: 


Khi tâm phân biệt bỗng chốc vỡ nát và bản 


tánh ngay đó hiên lộ, cả vũ trụ tràn đây ánh sáng vô 


lượng của bản thể. Đó gọi là Đại Viên Cảnh Trí, 
Pháp thân thanh tịnh. Đây là chứng ngộ thình lình. 
Ngay đây thức thứ tám A-lại-da chuyền hóa. 


Chúng ta hãy tìm hiểu đoạn nảy từng bước. 


Khi tâm phân biệt bỗng chốc vỡ nát 





l( sounds very violent to say that the 
discriminating mìind ”suddenly shatters." Someone 
heaves a brick at a shop window, and the window 1s 
shattered Into a thousand pleces. One cannot quite help 
wondering whether one wants the mind shattered in 
quite that way. Most of us do not want to shatter the 
discrIminating mind because we feel that If we were fo 
do so, we would end up gibbering In the corner. We 
need the discriminating mind In order to work, to do 
our đaily tasks and chores, to understand what 1s øoIng 
on around us, and to make Judgments about the best 
course of action. Therefore, we should understand 
clearly what 1s meant by "when the discriminating 


mind 1s suddenly shattered." 


When someone tells you a Joke, 1f 1t 1s a good 
Joke, you listen, all serious, and then all of a sudden, 
you Just burst out laughing. Your mind 1s shattered for 
the moment. When you burst out laugphing like that, 


everything 1s gone; one has nothing to hold on to at all. 


A young man on vacation calls home and speaks 


to his brother, "How's Oscar the cat?" 


“he cats dead, died this morning." 


Nghe có vẻ rất mạnh bạo khi nói tâm phân biệt 
“bỗng chốc vỡ nát.” Có ai ném viên gạch vào cửa số 
quầy hàng, và cửa số vỡ nát. Chúng ta không thê tự hỏi 
liệu có muốn tâm vỡ nát như thế không. Hầu hết chúng 
ta không muốn phá vỡ tâm phân biệt bởi vì nhận thấy 
nếu như vậy, cuối cùng chúng ta sẽ nói thầm trong một 
xó. Thông thường chúng ta cần tâm phân biệt để làm 
việc, để tụng kinh và lao tác hằng ngày, để hiểu biết 
những chuyện đang xảy ra chung quanh, để lượng giá 
và phán định việc gì tốt nhất. Do đó, chúng ta nên hiểu 
rõ ý nghĩa câu “khi tâm phân biệt bỗng chốc vỡ nát.” 

Có ai kế cho nghe một câu chuyện “tếu,” nễu ngộ 
nghĩnh, ta lắng nghe, nghiêm túc, và bỗng bật cười. 


Tâm bạn bỗng chốc vỡ nát ngay lúc đó. Cũng thế, khi 


bật cười to, mọi sự trôi mât, không còn gì đê năm giữ. 


Một chàng thanh niên đi nghỉ hè gọi về nhà cho 


người em: “Con mèo Oscar khỏe không?” 


Cậu em trả lời: “Nó mới chêt sáng hôm nay.” 





""Fhat's terrible. You know how attached I was to 


him. Couldn't you have broken the news more gently?" 
"How?" 


"You couldve said that hes on the roof. Then, 


the next time 


I called, you could have said that you havent 
been able to get him down, and gradually like this, you 


could've broken the news.”" 
"Okay, I see. Sorry." 
"Anyway, how s Mom?" 
"She's on the roof." 


If you reflect back on this, or on another Joke 
that you have enJoyed, you wIll know the sudden 
breakup of the field of consciousness at the moment 
that you see Info the Joke. We use the expressilons "ÏIt 
broke me up” or "I cracked up,” meaning 1t was Very 


funny. Hakunn 1s referring to this kind of shattering. 


Laughter and awakening, furthermore, are very 


close relafives. 


A monk went to visit Zen master Baso and 
asked, "What 1s the meaning of Bodhidharma's coming 
from the West?" 


- Trời ơi! Chú có biết là anh thương nó lắm 
không? Sao chú không báo tin cho anh nhẹ nhàng một 
chút? 

- Phải nói thế nào? 

- Chú có thê nói nó đang đi trên mái nhà. Rồi lần 
sau anh gọi đến, chú bảo nó không leo xuống được, và 
từ từ như thế, chú mới nói sự thật. 

- Được rồi, em hiểu. 

- Không sao. Má khỏe không? 

- Má đang ở trên mái nhà. 

Nếu nghĩ lại truyện này, hoặc một trò đùa khác 
bạn ưa thích, bạn sẽ biết lĩnh vực tâm thức đột ngột tan 


vỡ ngay lúc bạn nhìn thấu trò đùa. Chúng ta thường 


nói: “Cười bê bụng.” Y Bạch Ấn nói ngộ cũng vỡ tan 


như thế. 
Cười và ngộ có thể nói gần giống nhau. 
Một vị tăng hỏi Bá Trượng: “Thế nào là ý Tổ 


Đạt-ma từ Tây sang?” 





Baso said, "Bow down!” 


As soon as the monk went down to bow, Baso 
kicked him. The monk had a great awakening. He rose 


up clapping his hands, and laughing heartily, said: 


"Wonderful! Wonderfull The source of myriad 
samadhis and limitless subtle meanings can all be 


realized on the tip of a single haIr. 
He then paid his respects to Baso and withdrew. 


Later, he told the assembly, "Since the day I was 
kicked by Master Baso, I have not stopped laughing.” 


When the discriminating mind 1s shattered, 
paradoxically, 1t does not break Into pleces, but 
becomes suddenly one seamless whole. The shattering, 
sometimes called an explosion, occurs throuph a 
sudden release of tension through the arrival of unity. 
A bursting open nrrupts, but at the same time, 
fulfillment 1s complete. Everything 1s fulfiled that 
before was held In restraint, in anxious equilibrium. 
The mind suddenly opens up, 1rrupfs, so to speak. But 
1f 1S not a desfructive Irruption. It 1s the Irruption of a 


flower coming 1nto bloom. 


Bá Trượng bảo: “Lạy xuống!” 

Khi vị tăng cúi lạy, Bá Trượng đạp một cái. 
Tăng đại ngộ, đứng dậy, võ tay cười lớn, bảo: 

“Hay thay! Hay thay! Cội nguồn vạn pháp và 
nghĩa lý vi tế vô lượng có thê nhận ra trên đầu sợi tóc.” 

Và tăng đảnh lễ Bá Trượng, lui gót. 

Về sau tăng nói với hội chúng: “Một cái đạp của 
Bá Trượng, ta cười hoài không thôi.” 

Khi tâm [ý thức] phần biệt vỡ nát, thật ngược 
đời, không phải tan thành mảnh vụn mà bỗng chốc 


chuyển thành một tông thể nguyên vẹn. Sự tan vỡ, đôi 


khi gọi là bùng nổ, xảy ra do giải tỏa căng thăng đột 


ngột nhờ nhất tính xuất hiện. Đột nhiên bùng nô, 
nhưng đồng thời, thành tựu hoàn tất. Tất cả thành tựu 
trước đó bị kìm hãm, trong trạng thái quân bình lo 
lắng. Tâm đột nhiên khai mở, bùng nỗ, nhưng không 


phải bùng nô phá hoại mà như đóa hoa nở rộ. 





Hf you have seen films of flowers coming 1nto 
bloom 1n which the sequence has been speeded up, you 
wIll know what I mean by saying that a flower 1rrupts 
Iinto bloom. Hakuin 1s referring to this kind of 1rruption 
or breaking open, the lauphter of a flower as 1t 


explodes 1nto bloom. 


When the discriminating mind 1s suddenly 
shattered, 1t 1s shattered in a cosmic lauph, and "the 
awakened essence suddenly appears." The shattering of 
the discriminating mind and the appearance of the 
awakened essence are not two. The appearance of the 
awakened essence 1s the fulfillment aspect; the flower 


comes 1nfto bloom. 


the universe ïs filled with its boundless light. 


The universe 1s not filled with boundless lipht; 
the universe 1s already boundless lipht, but we 
suddenly come upon this truth, that the unIverse 1s 
boundless awareness, boundless lipht. Zen master 
Chosha said, "The entire world 1s your divine lipht." 


Thịs 1S not a new sfate. 


Nếu xem một đoạn phim quay nhanh giai đoạn 
hoa đang nở, bạn sẽ biết hoa bừng nở thế nào. Bạch Ấn 
diễn tả kiểu bùng nổ như thế gọi là thấu phá, đóa hoa 


Cười rộ nở tung. 


Khi tâm phân biệt bỗng chốc vỡ nát, tức là tan 
vỡ trong tiếng cười vũ trụ, và “tánh giác bỗng nhiên 
hiển lộ.” Tâm phân biệt vỡ nát và tánh giác xuất hiện 
không phải hai. Tánh giác hiển lộ là phương diện thành 


tựu, là hoa bừng nở. 


cả vũ trụ tràn đây ánh sáng vô lượng của thê 


tánh. 


Vũ trụ không phải bây giờ mới tràn đầy ánh sáng 


vô lượng vô biên, mà vôn săn có, nhưng đột nhiên 


chúng ta mới đạt đến lẽ thật này, rằng vũ trụ là sức tỉnh 
giác vô lượng vô biên, là ánh sáng vô lượng vô biên. 
Trường Sa bảo: “Tột mười phương thế giới là ánh sáng 
[thiêng liêng] của mình.” Đây không phải là trạng thái 


mới mẻ. 





Zen master Mumon calls this sudden transition 
mumnonkan, the "gateless gate,” because undoubtedly, 
with kensho you pass through a gate, but no gatfe Is 
there to pass throuech. When this boundless light 
suddenly makes 1(self known, a transition occurs, but 


the transition 1s not a sfep 1n time, 1t 1s waking up. 


The boundless light 1s not a light that we can see, 
but the light by which we see. In the unawakened state 
we Ignore this lipht. This 1s what Buddhism means by 
the k/esha of Ignorance. ... RinzaI Gigen, when talkIing 
about this light, said: 


Followers of the Way, mind!? ¡is without form 


and pervades the ten directions. 


In the eye ï† 1s called seeing, 

In the ear 1t 1s called hearing. 

In the nose I1 smells odors, 

In the mouth 1† holds conVerse. 
In the handđs ï† grasps and selzes, 


In the feet it runs and carries. 


Fundamernfally 1t 1s one pure radiance; divided 1t 
becomes the six harmoniously united spheres of 


Sense. 





12 The function or the uiility of mỉnd. 
155 


Vô Môn Huệ Khai gọi sự chuyên tiếp đột biến 
nảy là 'vô môn quan,' bởi vì khi kiến tánh chắc chắn 
chúng ta vào cửa, nhưng thật ra ở đó không có cửa để 
vào. Khi ánh sáng vô lượng vô biên tự thể hiện, có sự 
chuyên tiếp, nhưng chuyền tiếp này không phải là một 


bước trong thời gian mà đó là tỉnh ngộ. 


Ánh sáng vô lượng này không phải thấy bằng 
mắt, mà nhờ ánh sáng này chúng ta mới thấy biết. Khi 
xưa còn mê không thấy ánh sáng này. Đạo Phật gọi là 
phiền não từ vô minh. .... Lâm Tế khi nói đến ánh sáng 


này, bảo răng: 


Đạo lưu! Tâm pháp! thì vô hình nhưng thông 


suốt khắp mười phương. 


Ở mắt gọi là thấy, 

Ở tại gọi là nghe, 

Ở mãi gọi là ngửi hương, 
Ở miệng gọi là bàn luận 
Ở tay cẩm nắm, 


Ở chân chạy nhảy. 


Vốn là một tinh minh, phân ra sáu hòa hợp. 





13 Chỉ cho dụng, tức đặc tính của tâm. 
156 





Since the mind ¡is nonexistent [empty]!$, 


wherever you are, you are emancIpated. 


In koan number 86 of the Hekigan-roku (Blue 
CHƒ Recorđ) Ummon spoke of this light to the 
assembly, sayIng, "Everyone has hIs own light shining 
continuously now as of old. It cannot be seen or 
known. If he trles to see 1t, everything 1s darkness. 
What 1s your liph(?” Then, answering for the 


commumrity, he said, “The kitchen pantry and the gate. 


the pure body of reality (dharmakayd) 


... NWhen Emperor Wu, in the first koan of the 
Blue CH Recordđ) asked Bodhidharma what was his 
teaching, Bodhidharma replied, "Vast emptiness, not a 
thing that can be called holy." He could have said, 
"The dharmakaya. ” 


The đharmakaya 1S empty because 1t has no 
content; 1t 1s vast because 1t has no boundary, no limit. 
Because 1t 1s empty, 1t 1s dark. As Ummon has Just 


said, "If one trles fo see 1t, everything 1s darkness." 





14 The original nature of the mind is empty. 
157 


Tâm xưa nay là Không”, ở chỗ nào ông cũng 
giải thoát. 


Trong Bích Nham Lục tắc 86, Vân Môn dạy 


chúng: “Mỗi người trọn có ánh sáng liên tục từ xưa đến 


nay. Khó thấy khó biết. Muốn thấy thì tối mù. Thế nào 
là ánh sáng của quý vị?” Rồi tự đáp thay: “Nhà bếp và 


công tam quan (Kho trù ba cửa).” 


Pháp thân thanh tịnh 


... Trong tắc 1 Bích Nham Lục, khi Lương Võ 
Đế hỏi Tố Đạt-ma: “Thế nào là Thánh Đề đệ nhất 
nghĩa?” tức là đại ý Phật Pháp, Tô đáp: “Rỗng thênh, 
không một vật để gọi là Thánh.” Ý Tổ nói là “Pháp 
thân.” 

Pháp thân, vì “không” nên không dung chứa; 
rỗng thênh vì vô lượng vô biên. Vì không nên tối mù. 


Như Vân Môn vừa nói, “Muôn thây thì tôi mù.” 





15 Chỉ thể tánh, tức bản tánh của tâm là Không. 
158 





Hakuin says, "Followers of the Way, If your 
Invesftigation has been correct and complete, at the 
moment you smash open the dark cave of the eighth, or 
alaya, consclousness, the precious light of the Great 
Perfect Mirror wisdom 1nstantly shines forth. But, 
strange to say, the lipht of the Great Perfect Mirror 


wIsdom 1s black like lacquer. 


The Prajnaparamifa Sufra, a basic sutra In Zen, 
has 1ts orign 1n the samadhi of the Great Perfect Mirror 
wisdom, or đharmakaya. To truly appreclate the 
Prajnaparamita Sufra, one must see 1t from samadhI, 
that 1s to say, one should be In samadhi to chant 1t. The 
Prajnaparamifa extols the world of the dharmakaya, 
the body (kaya) of the teaching (dharma). And the 
body of the teaching, this dharmakaya, 1S Original 


samadhI, or true nature. 


An analosy that I sometimes use to help people 
understand that we are always 1n samadhi 1s the 
following: Suppose you have a ølass of pure wafter and 
you đrop a liffe blue Iink in the wafter; the Ink 1s then 
suspended 1n the clear water. The Ink obviously 1snt 
the water, and the water I1snt the Ink. They are 


nevertheless Inseparable. 


Bạch Ấn nói: “Học nhân, nếu dụng công đúng 
và đầy đủ, ngay lúc ông đập nát hầm tối thức thứ tám 
A-lại-da, ánh sáng của Đại Viên Cảnh Trí tức thì chiếu 
soi trùm khắp. Nhưng, lạ lùng thay, ánh sáng nảy lại tối 


đen như thùng sơn.” 


Bát-nhã-ba-la-mật-đa, một kinh điển căn bản 
trong nhà Thiên, bắt nguồn từ định của Đại Viên Cảnh 
Trí, hay Pháp thân. Đề thực sự hiểu rõ giá trị Kinh Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa, phải xem kinh trong định, nghĩa là, 
nên trong định mà tụng kinh. Bát-nhã-ba-la-mật-đa tắn 
tụng cõi giới của Pháp thân, thân của giáo pháp. Và 


Pháp thân này, là định nguyên thủy, hay bản tánh. 


Có một ân dụ đôi khi tôi sử dụng để giúp mọi 


người hiểu rằng chúng ta luôn ở trong định như sau: Ví 


như có một ly nước trong, nhỏ một giọt mực xanh vảo, 
giọt mực sẽ lơ lửng trong nước. Mực rõ ràng không 
phải là nước và nước không phải là mực. Cả hai không 


rời nhau. 





Everything—life, death, you, me, the world, 
good and bad——these are like the ink; all are suspended 
in the pure water of the samadhi of true nature, the 


dharmakaya. 


In Zn, a traditlonal way to talk about awakening 
and what 1t Involves 1s a serles often pictures called the 
"ox-herding pictures." The first pIcture shows a little 
boy, the herdsman, running around looking for his ox. 
Each successIve pIcture shows a gradual deepening of 
the awakened mind. The last three are concerned 
respectively with the đharmakaya, the nữrmanakya, and 
the sambhogakaya. The verse for picture 8, the one 


referring to the đharmakaya, reads: 


Whip and rem, herdsman and ox, all have gone 
without leaving a trace. 

The vast, blue sky, how can wordls s1ze I† p2 

How can snow endure In the cruủnson flame oƒ 
the burning fire? 

ÿ you would stand eyeball to eyeball with the old 
Ias†€TsS. 

Here must you stand! 

Shame! I used to wish to save the whole world. 

What a shock. No world exisfs for me fo SaVe. 


Words cannot be used to tal abouf 


161 


Mọi sự mọi vật—sống, chết, n8ười, ta, thế gian, 
tốt, xâu— đều giống như giọt mực, tất cả đều lơ lửng 
trong nước tĩnh khiết của chân tánh tam-muội, là Pháp 


thân. 


Trong nhà Thiền, một truyền thống nói về sự 
chứng ngộ và những việc liên quan là một loạt tranh 
thường gọi là “Tranh Chăn Trâu.” Tranh đầu tiên cho 
thấy một cậu bé, người chăn, chạy loanh quanh tìm 
trâu. Mỗi bức tranh tiếp theo cho thấy một sự đảo sâu 
dần dần tâm chứng ngộ. Ba bức sau cùng chỉ cho Pháp 
thân, Báo thân và Ứng hóa thân. Bài kệ về Pháp thân ở 


tranh sô § như sau: 


Người trâu, roi vọt thảy đêu không 
Trời xanh cao rộng sao với tới 

Lò hồng rực lửa sao dụng tuyết 
Đến đó mới hay hiệp tổ tông. 

Phải dừng ngay đáy! 


Xâu hồ! Tôi đã từng muôn cứu cả thê gian. 


Sốc quá. Không có thể gian hiện hữu để cứu độ. 


Từ ngữ không thể nói đến 





The herdsman In this realm. 

Teacher, studen† both are no MOF€. 

Mystery oƒ mysterles” Who ¡is there f0 receive 
this truth ? 

Who ¡s there to g1ve 1†? 

With one blow the vasf sky 1s suddenly shattered. 

Holy, proƒfane, both are gone without trace. 

In the pathless, all paths come tfo an end. 

Brightly shines the moon; soƒtly the wind rustles 

In the courtyard oƒ the termDle. 


The water o0 all the rivers ƒlows Imto the greaf 


the pure body of reality 


The "emptiness" of the đharmakaya 1S not a 
huge cosmic hole. We are actually seeing the world in 
samadhi at this very moment. Zen master Kanzan, 
describing samadhi, says, "One day, after having my 
gruel, I took a walk. Suddenly I stood stil, filled with 
the realization that I had no body or mind. AlI I could 
see was one great I1lluminating Whole-omnipresent, 
perfect, lucid, and serene. It was like an all-embracing 
mirror from which the mountains and rivers of the 


earth were proJected as reflections. " 


163 


Người chăn trong cối này. 

T hây, trò, đêu không cÒn. 

Bí ẩn của bí ẩn! Lẽ thật này ai ở đó để nhận? 
Ai ở đó để cho? 

Một củ đánh, trời thênh thang đột nhiên võ nát. 
Thánh, phảm, cả hai đêu mắt không dấu vết 
Chỗ bặt lối, mọi con đường đêu đến cứu cánh. 
Trăng chiếu sáng; giỏ lành xào xạc 

Trong sân chùa. 


Sông nào cũng xuôi về biên cả. 


Pháp thân thanh tịnh 


“Không” của Pháp thân không phải là một lỗ 
hồng vũ trụ to lớn. Chúng ta đang thực sự nhìn thấy thế 
gian trong định ngay hiện tiền. Thiền sư Quan Sơn Huệ 
Huyền khi diễn tả tâm định đã nói: “Một hôm, sau bữa 


tiêu thực, tôi đi dạo. Đang đứng yên, chợt nhận ra 


không còn thân và tâm. Mọi sự tôi có thể thấy là toàn 


thể chiếu sáng—hiện hữu trùm khắp, toàn bích, trong 
sáng và tĩnh lặng. Như thể một tâm gương trùm khắp 


trong đó phản chiếu sơn hà đại địa.” 


164 





We overlook the fact that we kmow this world. 
We Ignore the truth that the world 1s as 1t 1s because we 
kmow 1t to be so. When we say, “The sun 1s shining,” or 
“he cat wants to go out,” or "Breakfast 1s ready,” we 
should say, "I know that..." before each statement. But 
to say, "I know that... would be redundant. It goes 
without saying. Although saying "I know that..." 1s 
redundant, we must not Infer that k#owing rfselƒ 1S 
redundant. When we awaken we find that knowing 1s, 
and has always been, like an all-embracing mirror from 
which the mountains and rivers, the zendo and 


cushIons, are proJected as reflections. 


Because we overlook knowing, which 1s the 
essence of ”"I know,” we are Just left with "I” and feel 
separated from ourselves, alienated, lost. The sun, the 
cat, breakfast, mountains, and rivers therefore seem 
separate from us, having their own Iindependent 
exIstence. We then seek ourselves 1n the mounftaIns and 
rIvers, 1n the cushions and zendo; 1n short, we seek 


OurseÌves 1n experlence. 


When the world 1s seen 1n the Way of the Great 
Perfect Mirror everything 1s suspended In knowing. No 
"knower” 1s necessary or possible; no vieWpoInt view 


exIsts from which all 1s seen. 


165 


Chúng ta không nhận thấy sự kiện chúng ta Đ/ếr 
thế gian này. Chúng ta bỏ qua sự thật thế giới như thị 
bởi vì chúng ta bzế: là như thế. Khi nói: “Mặt trời đang 
chiếu sáng” hoặc “Con mèo muốn ra ngoài” hoặc “Bữa 
ăn sáng đã dọn,” chúng ta nên nói, “Tôi biết là...” trước 
mỗi câu nói. Nhưng nói, “Tôi biết là ...” sẽ dư thừa. 
Không cần phải nói. Mặc dù nói “Tôi biết là...” thì dư 
thừa, chúng ta không được suy luận tự cái biết là dư 
thừa. Khi chứng ngộ, chúng ta nhận ra cái biết và luôn 
luôn là tắm gương trùm khắp trong đó phản chiếu sơn 


hà đại địa, thiền đường và bồ-đoàn. 


Bởi vì chúng ta không nhận thấy cái biết, đó là 


bản thê của “Tôi biệt,” chúng ta chỉ còn lại “cái Tôi” 


và cảm thấy xa cách với chính mình, xa lánh, lạc lõng. 
Do đó, mặt trời, con mèo, bữa sáng, sơn hà đại địa 
dường như tách rời chúng ta, có sự hiện hữu độc lập 
riêng. Sau đó, chúng ta tìm kiếm chính mình trong sơn 
hà đại địa, trong thiền đường và bô-đoàn. Nói tóm lại, 
chúng ta tìm kiếm chính mình trong kinh nghiệm. 

Khi cả thế gian nhìn thấy trong ánh sáng Đại 
Viên Cảnh Trí, mọi sự vật đều lơ lửng trong trí biết. 
“Người biết,” không cần hoặc khả dĩ; không có quan 
điểm nhìn hiện hữu từ đó thấy tất cả. 


166 





The seeing of 1t 1s the being of it. When someone 
asked Joshu, "What 1s Buddha?" (the question could 
Just as well have been, "What 1s the dharmakaya2”) 
Joshu said, “The oak tree In the garden." The seeIng of 
the oak tree 1s the being of the oak tree. But this doesn't 
mean that the oak tree 1s simply the proJection of some 


1magination. 


... Seeine and being are not the same, but they 
can not be separated, and so they are not different. 
Being 1s being and seeing 1s seeing, but beIng 1s seeIng. 
In the Prajnaparamiia 1t says, "Form 1S emptiness." 
Form 1s form; emptiness 1s emptiness. These are not 
the same, Identical, but they are not two. Zen 1s neither 
monIsm nor dualism. To see 1nto this 1s tO see Info the 


Great Perfect Mirror wisdom. 


No seer exIsts either; no one sees. We Insert the 
seer after the fact. The paInter 1s part of the paInting. 
Our Immediate experience 1s the oak tree 1n the garden; 
this 1s this suspended mirror and 1ts reflectlons. A Zen 
master asked a monk, ”Is 1t the weather that 1s cold, or 
1S 1t the man who feels the cold?”" The monk replied, 
"We are all here!”" Inside, outside, coming, going, all 


contained 1n samadhi: "We are all here. " 


167 


Nhìn thấy là hiện hữu. Tăng hỏi Triệu Châu: 
“Thế nảo là Đạo (Pháp thân)?” Triệu Châu đáp: “Cây 
bách trước sân.” Nhìn thấy cây bách là sự hiện hữu của 
cây bách. Nhưng không có nghĩa cây bách chỉ đơn giản 


là phóng ảnh của trí tưởng tượng. 


.... Nhìn và hiện hữu thì không giống nhau, 
nhưng cả hai không thê tách rời, và vì vậy không khác 
nhau. Hiện hữu là hiện hữu và thấy là thấy, nhưng hiện 
hữu là thấy. Trong Bát-nhã-Ba-la-mật-đa có nói: “Sắc 
tức là Không.” Sắc là Sắc; Không là Không. Cả hai 
không giống nhau, như nhau, nhưng không phải hai. 
Thiền không phải chủ nghĩa độc thần cũng không phải 


nhị nguyên. Nhìn thấu sự kiện này là nhìn thấu Đại 


Viên Cảnh Trĩ. 


Người nhìn là Không; không aI nhìn. Chúng ta 
cài đặt người nhìn sau sự kiện. Người vẽ là thành phần 
của bức tranh. Kinh nghiệm ngay trước mắt chúng ta là 
cây bách trước sân; đây là gương treo và phóng ảnh. 
Một vị thiền sư hỏi tăng: “Thời tiết lạnh hay con người 
thấy lạnh?” Tăng trả lời: “Chúng ta đều hiện tiền!” 
Trong ngoài, đến đi, tất cả đều trong định: “Chúng ta 


đêu hiện tiên.” 





Ớr, as Hakuin says 1n his Chanmf in Praise oƒ 
Z4zen, coming and going, we never leave home. With 
kensho, we shatter the proJection that a seer and a seen, 
a man who feels the cold and the weather that 1s cold, 
are the way things are, rather than they way they are 
thought to be. We shatter the 1llusion of a real, 
independently existing world as well as a permanently 


abiding subJect. 
A haiku by Basho reads: 


No one 
Walks along this path 


Thĩs aufUIH eVeHing. 


This is realizafion all at once. At this time 
dlaya the ciphth level of  consciousness, is 


transmuted. 


Awakening 1s a turnabout or a turning around 
(paravrifri), a turning around 1n the eighth storehouse 
ConscIousness (z/zya) and the emergence of the way of 
knowing called the Great Perfect Mirror. Awakening Is 
not an 1dea, a thought, nor a different way of thinking. 


Ít 1s not an experlence. 


Hoặc như Bạch Ấn nói trong Tọa T hiển Hòa 
Tán: “Đến đi chưa từng rời nhà.” Kiến tánh, chúng ta 
phá vỡ ảnh phóng chiếu người thấy và vật nhìn thấy, 
người cảm thấy lạnh và thời tiết lạnh, tức là sự vật diễn 
ra như đang là, thay vì theo nghĩ tưởng. Chúng ta phá 
tan mê vọng về một thế giới thực sự hiện hữu độc lập 
cũng như một chủ thể tồn tại thường hằng. 

Thiên giả Ba Tiêu viết: 

Không một người 

Đi trên đường 


Chiếu thu này. 


Đây là chứng ngộ thình lình. Ngay đây thức 
thứ tám A-lại-da chuyền hóa. 

Chứng ngộ là bước ngoặt hay chuyển y 
(paravrifi - đột biến), xoay ngược trong thức thứ tám 


là tàng thức A-lại-da chuyển thành Đại Viên Cảnh Trí. 


Chứng ngộ không phải là ý niệm, tư tưởng, cũng chắng 


phải cách thức suy nghĩ. Chăng phải một kinh nghiệm. 





Nor 1s 1t something new that has entered the 
mind. The mind 1tself has been turned over 1n a very 
fundamental way. One could even say that 1t has been 
turned Inside out, something like a glove might be 
turned inside out. The gølove 1s still the same glove, but 
1t 1S qulte different. This turning about, this turning 
OVver, requlres øreat effort, øreat energy. This 1s the 


work that has to be done. 


When [ say that the work requires øreat energy, Ï 
do not mean that 1t 1s the work Of pIStOnS; 1t 1s not a 
thump-thump kind of work. We can thrash around like 
a thrashing machine and yet not be working. The work 
1S penetrating, subtle, sincere work, but nevertheless 1t 
1S work. A certain kind of exertion 1s necessary, and 1n 
our heart of hearts each of us knows what this exertion 
1s—and each of us would rather run a mile than make 
this exertion. Dogen writes of 1t. He says that exertion 
1s neither self-Imposed nor imposed by others, but free 
and uncoerced. Later In the same article, he says that 
everythinng 1s exertlon. Even to atfempt to avoid 
exertion cannot be done, because the attempt Itself 1s 


exertion. 


Cũng chẳng phải một điều gì mới lạ xuất hiện 
trong tâm. Tâm tự xoay ngược tận nên tảng. Ta có thể 
nói là lộn ngược giống như lộn ngược chiếc bao tay 
bên trong ra ngoài. Vẫn là chiếc bao tay đó, nhưng bây 
giờ khác hắn. Xoay ngược, đi vòng lại, đòi hỏi nỗ lực 
lớn, năng lượng lớn, phải làm cho bằng được. 

Khi nói công phu đòi hỏi năng lượng lớn, tôi 
không có ý nói đó là việc làm của pít-tông; không phải 
kiểu đấm thùm thụp. Chúng ta có thể đập lung tung 
như máy đập nhưng sẽ không hữu hiệu. Công phu là 
việc thấm thấu, tinh tế, chân thành, tuy nhiên lại hiệu 
quả. Cần thiết phải tinh tấn, và trong thâm tâm mỗi 
người chúng ta đều biết tính tấn này là gì—và mỗi 
chúng ta thà chạy bộ một dặm hơn là tính tấn như thế. 
Đạo Nguyên có viết. Ngài nói tinh tấn không phải tự 


mình áp đặt hay người khác áp đặt mình, mà là tự do 


và không bị ép buộc. VỀ sau trong cùng một bài việt, 


ngài bảo tất cả công phu đều tinh tấn. Ngay cả cố gắng 
tránh tinh tấn cũng không làm được, vì chính cố gắng 


là tinh tấn. 





He wrltes, "This sustained exertlon 1s not 
something which people of the world naturally love or 


desire, yet 1t 1s the last refuge of all." 


Without exertion, no turnabout 1s possIble. The 
extent of the turnabout 1s dependent upon the work that 
we do. If we do a little work, a little turnabout OCCUFTS; 
1ƒ we do Intense work, a øreat turnabouft OcCurs; 1Ÿ we 
do no work, no turnabout occurs. What we have to do 
1S bring ourselves constantly back to the center of this 


WOotrk. 


+ 


3. KNOWING EQUALITY 


That all things im the six: fields of sense—— 
seeing, hearing, discernment, and knowledge— are 
your own awakened nature 1s called knowing equality, 


the fulfilled body of reward (sưmbhogakaya). 


The reward body 1s called the sambhogakaya, 
sometimes nown as the "bliss body.” It 1s said that 
Buddha reveals himself to the bodhisattvas through the 
sambhogakaya (that 1s, when the bodhisattva comes to 


awakening). 


What does all this mean 1n terms of our practice? 


173 


Ngài viết, “Sự tính tấn bền bỉ nảy không phải 
việc người thế gian tự nhiên ưa thích hay khao khát, 


nhưng là nơi quy ân cuôi cùng của tât cả mọi người.” 


Không công phu tỉnh tấn thì không có đột biến. 
Quy mô của sự đột biến phụ thuộc vào công phu của 
chúng ta. Công phu nhỏ đột biến nhỏ; công phu lớn đột 
biến lớn; nếu không công phu, đột biến không xảy ra. 
Những gì chúng ta phải làm là liên tục đưa bản thân trở 
lại tâm điểm của công phu. 


:: 


3. BÌNH ĐĂNG TÁNH TRÍ 


Mọi vật trong sáu phạm trù của căn thức—thấy, 


nghe, hiệu, biêt—đêu là tánh giác nơi ông và gọi là 


Bình Đăng Tánh Trí, Báo thân viên mãn. 


Báo thân viên mãn, đôi khi gọi là “thân phước.” 
Phật tự hiển lộ với chư Bồ-tát qua Báo thân viên mãn 


(nghĩa là khi Bồ-tát chứng ngộ). 


Tất cả sự kiện này nghĩa là gì? 





This awakening comes as another turnabout, this 
time 1n the seventh level of conscIousness, the zmanas. 
Thịs way of knowing transcends duality. In experlence, 
the first turnabout 1n the eieghth consclousness opens 
onfo knowing as emptiness, knowing as vast space. 
Many koans point to this; one example 1s the 
Bodhidharma's ”Vast space, nothing to be called holy." 
Another 1s the second half of Nansens "Everyday 
Mind Is the Way": "It is like vast space."19 


Thịs 1s knowing as emptiness; 1t 1s seeing that 
form 1s emptiness. Many people, as Hakuin points out, 
are content to stay with this awakening. He attained to 
this level with his first kensho, but was fortunate to 
find a teacher who pushed him further. His teacher 
used to call him a “"devil in the hole." The hole was 
Hakuins awakening to the dharmakaya. The devil was 


Hakuins willingness to stay there. 





18 Koan number 19 of the Mumonkan: 

doshu asked Nansen, “What is the Way?” 

Nansen answered, “Every mind is the Way.” [Your ordinary mind is the 
Way.} 

“How does one get on to it?” 

“The more you pursue it, the more it runs away.” 

“How does one know that one is on the Way?” 

“The Way does not belong to knowing or not knowing. Knowing is 
illusion. Not knowing ¡is lack of discrimination. l† is like vast space. 
Where is there room for this and that, good and bad?” 


175 


Chứng ngộ xảy ra như một một bước ngoặt đột 
biến, lần này trong thức thứ bảy Mạt-na thức, chuyên 
thành Bình Đăng Tánh trí siêu vượt nhị nguyên. Trong 
sự trải nghiệm, đột biến lần thứ nhất trong thức thứ tám 
mở ra cái biết là tánh không, cái biết là hư không thênh 
thang. Nhiều công án chỉ ra việc này; ví dụ “Rỗng 
thênh không thánh” của Bồ-đề Đạt-ma.” Một công án 
khác là phần thứ hai của công án “Tâm bình thường là 
Đạo” của Nam Tuyên: “Đó như hư không, rỗng thênh 


không ngăn mé.”!” 


Đây là cái biết tánh không; là thấy Sắc tức là 
Không. Nhiều vị, như Bạch Ấn nêu lên, toại nguyện 
sống với sự chứng ngộ này. Ngài đạt đến chỗ này với 
lần ngộ đầu tiên, nhưng đủ phước duyên tìm được bậc 
minh sư thúc đây tu chứng xa hơn. Sư phụ thường gọi 
ngài là “ma quỷ trong hố.” Hồ sâu là chỗ Bạch Ân 


chứng ngộ Pháp thân. Ma quỷ là sự hài lòng của Bạch 


Ấn dừng trụ nơi này. 





17 Công án 19 trong Vô Môn Quan: 
Triệu Châu hỏi Nam Tuyền: “Đạo là gì?” 
Nam Tuyền: “Tâm bình thường là đạo.” 
Châu: “Không nghĩ làm sao biết đó là đạo?” 
Tuyền: “Đạo không thuộc về biết hay không biết. Biết thuộc về vọng 
giác. Không biết thuộc về vô ký. Nếu thực sự đạt đạo, đó như hư 
không, rỗng rang không ngằn mé, làm sao gượng nói có hay không 
có?” 

176 





The need to go beyond the way of knowing of 
the Great Perfect Mirror Is also emphasized In many 
koans. For example, In koan number 46 of the 
Mumonkan, Zen master Sekiso (986-1039) asked, 
"How will you step from the top of a hundred-foot 


pole?” And another eminent master of old said, 
"You, who sit on the top of a hundred-foot pole, 


Although you have come to realization, you are 


not yet real. 


Go forward from the top of the pole and you wIll 


mamifest your whole body In the ten directions." 


Manifesting your whole body 1n the ten 
đirections 1s this second awakening. It 1s seeing that all 
things 1n the six fields of sense—seeing, hearing, 
discernment, and knowledge——are your own awakened 


nafure. 


This second awakening 1s deeper and more 
penetrating, and one sees that "all 1s one.” Joshus "Oak 
Tree in the Garden" and koan number 53 of the 
Hekigan-roku, "HyakuJo and the Wild Ducks," point 1n 


this direction. Koan 53 reads: 


Cần thiết phải vượt qua Đại Viên Cảnh Trí như 
đã nhắn mạnh trong nhiều công án. Như tắc 46 trong 
Vô Môn Quan, Thạch Sương! nói: “Đầu sảo trăm 
thước làm sao tiến?” Và một vị cỗ đức khác (Trường 
Sa Cảnh Sầm) bảo: 


Đáu sào trăm trượng đã ngồi lên 
Tháy đạo mà chưa thát nhập chân 
Trăm thước đáu sào cần tiên nữa 


Mười phương thể giới hiện toàn thân.!? 


Đên được “Đâu sào trăm thước” tức ngộ lân hai. 


Thấy các pháp trong sáu phạm trù của căn thức—thấy, 


nghe, hiểu, biết— đều là tự tánh giác. 


Chứng ngộ lần thứ hai thâm sâu và thấu thoát 
hơn, chúng ta nhận thấy “tất cả là một.” “Cây Bách 
Trước Sân” của Triệu Châu và tắc 53 Bích Nham Lục 
“Bá Trượng Con Vịt Trời” đều chỉ về phương hướng 


này. Tắc 53: 





18 Thạch Sương: (986-1039) Pháp danh Sở Viên, thọ và đắc pháp với 
ngài Phần Dương, giòng Lâm Tế. Có nơi cho rằng đây là Thạch 
Sương Khánh Chư (807-888). 

19 Sau thời gian công phu lâu dài tích lũy, hành giả đạt đến đầu sào 
trăm trượng (câu 1). Nhưng chưa xong việc (câu 2). Nếu dừng tại đây 
vẫn chưa đến nhà (câu 3). Khi đến được nhà (câu 4), tức là foàn thân 
(Pháp, Báo và Hóa thân) chúng ta đều hiển lộ khắp mười phương thế 
giới — “Ta trong tất cả. Hoặc ngược lại mười phương thế giới đều 
trong ta — “Tắt cả trong ta'. 

178 





Once, when Baso and HyakuJo were walking 
together, they saw some wild ducks fly by. The 


øreat masfter asked, "What 1s 1t?" 
HyakuJo replied, "Wild ducks!" 
"Where 1s 1t?" Master Baso asked. 
HyakuJo said, "They've flown away!" 


Baso twisted HyakuJo's nose. HyakuJo cried out 
1n paIn. 
The great master said, "When have they ever 


flown away?”" 


Zen master Bassul speaks of the second 
awakening In one of his letters, where he says, “The 
universe and yourself are of the same root,... you and 
every single thing are a unity. The gurgle of the stream 
and the sigh of the wind are the volces of the master. 
The green of pine, the white of snow, these are the 
colors of the master” He was writing of the 


sambhogakaya. 


Seeing 1s knowing; hearing Is knowing. In 
essence, therefore, seeing and hearing are not different. 
NeIther are seeing and thinking, seeing and touching, 
seeing and feeling. In essence, they are all one. In 


essence, they are all knowing. 


179 


Mã Tổ và Bá Trượng dạo vườn, thấy bây vịt trời 


bay qua. 

Mã Tô hỏi: “Cái gì vậy?” 

Bá Trượng thưa: “Bây vịt trời.” 

Mã Tổ hỏi: “Đi đâu rồi?” 

Bá Trượng thưa: “Bay qua rồi.” 

Mã Tổ liền nắm lỗ mũi Bá Trượng vặn mạnh. Bá 

Trượng đau quá la lên. 

Mã Tổ bảo: “Bay qua mất ở đâu?” 

Thiền sư Bạt Tụy trong một lá thư đã nói về lần 
chứng ngộ thứ hai: “Cả Pháp giới và chính ông cùng 


một cội nguôn, ... ông và môi môi sự vật đêu không 


hai. Tiêng suôi chảy róc rách, tiêng gió thôi vi vu đêu 


là Phật âm. Màu thông xanh, màu tuyết trắng đều là sắc 
thân Như Lai.” Đây là diễn tả Báo thân. 

Thấy là biết, nghe là biết. Thấy, nghe, bản thê 
không khác. Thấy và nghĩ, thấy và xúc chạm, thấy và 
cảm giác đều không khác. Trong bản thể, tất cả là một. 


Trong bản thể, tất cả đều là cái biết. 





Everything, as we have sald, 1s the reflection of 
knowing. When we wake up to 1t, the knowing 
becomes obvIous. Zen masters call 1t minđ rather than 
knowing. When we do not see 1t, then only the trees 
and the birds are obvious. A turnabout, a change from 
the background to the foreground and the foreground to 
the background, must occur. The Greek-Armenian 
spiritual teacher G. I. Gurdjleff says, "Remember 
yourself,” or as Dogen says, which paradoxIcally 1s the 
same thing, "When you forget yourself, you are one 
with the ten thousand things." You cannot separate the 
trees and the birds, the body, the walls from your 
knowing them, even though the ten thousand things are 
the ten thousand things, and knowing 1s knowing. All 
things 1n the six fields of senses—seeing, hearing, 
điscernment, and knowledge——are your own awakened 
state. When you are In samadhi, everything that you 


see, hear, and touch 1s your own face. 


It 1s said that everything preaches the dharma. A 
monk asked a master, "What 1s the entrance to the 
Way?" 


The master asked, "Do you hear the sound of the 


stream?" 


Tất cả, như chúng ta thường nói, đều là phóng 
chiếu của trí biết. Khi chúng ta tỉnh ngộ trước sự kiện 
này, trí biết sẽ rõ ràng. Thiền sư gọi đó là âm chứ 
không phải trí. Khi chúng ta không thấy ứâm thì chỉ có 
cây cối chim muông là rõ ràng. Một bước chuyển y, 
chuyên biến từ nền tảng sang tiền cảnh và tiền cảnh 
sang nên tảng, phải xảy ra. Giáo thọ sư người Hy Lạp- 
Armenia G. IL. Gurdjieff nói: “Hãy nhớ tự ngã,” như 
Đạo Nguyên đã nói tương tự: “Khi buông hết tự ngã, 
ông và vạn pháp là một.” Bạn không thể tách rời cây 
cối chim muông, thân, là thành vách ra khỏi cái biết, 
mặc dù vạn pháp là vạn pháp, và cái biết là cái biết. 
Mọi sự vật trong sáu phạm trù căn thức—thấy, nghe, 
hiểu, biết— đều là trạng thái tâm tỉnh ngộ. Trong định, 
mọi sự vật thấy, nghe và xúc chạm đều là Bản lai diện 


mục. 


Từ đó mọi sự vật đều vang lên Pháp âm. Như 


vân đáp sau giữa tăng và Huyện Sa: 


Tăng hỏi: “Thế nảo là Đạo?” 


Huyền Sa: “Ông có nghe tiếng suối chảy 


không?” 





The monk said, "Yes." 


That 1s the entrance to the Way. It 1s not, thouph, 
1f all that you hear 1s the sound of the stream. 


The ninth ox-herding picture 1s concerned with 
the sambhogakaya. The verse attached to this picture 


SayS: 


Returned to the oriein, all is fulftlled. 

Itris best to be blind and deaf° 

He sits in his hut and does not see anything outside.?! 
The river ƒflows and fÏows, Jmsf as ïf [Ïows. 

Red, the flower blooms Jusf as 1f blooms. 

Miracles do not belong to the realn oƑ reward and 
punishmemI. 

Not-hearimng is already hearing; nof-seeing already 
SeeIng. 

Yesterday, In full maJesty and brilliance, the sun set. 
Today the daWH pOIHfS. 

Having passed through the furnace a thousand từmes, 
Clearest awakening is dulÏ compared t†o no-seeing, no- 


hearing. 





2? In Buddhism, blindness is of several kinds. There are those who 
can't see, those who worrt see, those blinded by light, and there those 
who do not see anything because nothing stands out; all is equal. This 
is the blindness of Buddha. 

?t l† is as Hakuin said in his Chant in Praise of Zen, “What is there 
oufside us, what is there we lack?” 


183 


- Có nghe. 
- Ngay đó là cửa vào Đạo. 


Tuy nhiên, không phải thế, nếu tất cả âm thanh 


nghe là tiêng suôi. 


Bài kệ của bức tranh số 9 trong Mười Bức Tranh 


Chăn Trâu diễn tả Báo thân: 


Phản bồn hoàn nguyên đã phí công 
Đâu bằng thẳng đó tợ mù câm.? 
Trong am chẳng thấy vật ngoài khác? 
Nước tự mênh mông hoa tự hông. 


Phép lạ không thuộc cõi giới của thưởng và phạt. 


Không nghe tức đã nghe; không thấy tức đã thấy. 


Hôm qua, mặt trời lặn, hùng vĩ và rực rỡ. 

Hôm nay là bình mình. 

Đã qua lò ngàn lân, 

Chứng ngộ rõ ràng là buôn tẻ so với không nhìn thấy, 


không nghe thấy. 





22 Theo đạo Phật, mù có nhiều loại. Có những người không thể nhìn 
thấy, những người không muốn nhìn thấy, những người bị mù bởi 
ánh sáng, và có những người không nhìn thấy gì vì không có gì gây 
chú ý; tất cả đều bình đẳng. Đây là mù, chẳng thấy của Phật. 
23 Bạch Ấn cũng nói tương tự trong Tọa Thiền Hòa Tán: “Ngoài chúng 
sanh không tìm ra Phật, có còn chỉ để kiếm tìm?” 

184 





Under his siraw sandals ends the way that he once 
came qlong. 

No bưd simgs Red jflowers bloom 1m glorious 
DrOƒLSIOH. 


tk 


4. KNOWING BY DIFFERENTIATION 


Discerning principles by the liph( of true 


awareness ïs the way of knowing by differenfiation. 


A clear distinction must be made between 
discriminaton and differentiation, the thrd way of 
knowing. Differentiatlon does not imply or bring with 
1t any kind of Judgment. Yasutani once said, "Even a 
cracked cup 1s perfect." Everything 1s as 1t 1s, and, as If 


1S, 1Ý 1S perfect. 
Someone asked Ummon, "What 1s Buddha?" 
Ummon replied, "Dried shit." 


Differentiation does not Imply or bring with 1t 
any kind of Judgment. In koan number 26 of the 
Mumonkan, Zen master Hogen asks two monks to roll 
up the blinds In the haill. They do so, in exactly the 
same way. Hogen says, "One has 1t and the other does 


t 


not. 


Dưới đôi dép rơm kết thúc con đường đã từng đi. 
Không có chim hót. Hoa đỏ nở rộ trong vĩnh quang. 


+ 


4. DIỆU QUAN SÁT TRÍ (SAI BIỆT TRÍ) 


Rõ biết lý tánh dưới ánh sáng của chân giác là 
con đường của Sai Biệt Trí (Diệu Quan Sát Trí). 

Cần biện rõ sự khác nhau giữa phân biệt và sai 
biệt, Sai Biệt Trí, tức Diệu Quan Sát Trí. Sai Biệt 
không ngụ ý cũng không dẫn đến bất cứ hình thức phê 
phán nào. Yasutani nói: “Ngay cả chiếc tách nứt, cũng 
toàn hảo.” Mọi sự vật như thị, vì như thị nên toàn hảo. 

Tăng hỏi Vân Môn: Thế nào là Phật?” Vân Môn 
đáp: “Que cứt khô!” 

Sai biệt không ngụ ý hay hàm dung phê phán. 
Trong tắc 26 Vô Môn Quan, trước giờ thọ trai, các học 
tăng đến tham hỏi ngài Pháp Nhãn ở chùa Thanh 
Lương. Sư giơ tay trỏ bức rèm, bảo hai ông tăng cùng 
ra cuốn rèm. Cả hai đều làm giống nhau. Pháp Nhãn 


bảo: “Một được, một mât.” 


186 





Thịs 1s a perfect example of differentiation, but 
Hogen was not discrimminating one monk from the 
other. Zen master Mumon, commenting on this koan, 
said, “Tell me, who had 1t and who didnt? IÝ your eye 
1S sinele, you will see where Hogen failed. However, I 
warn you stronply agaInst discriminating has and has 


tt 


not." To have a single eye 1S to see without 
discrimination. If Hogen dịd not discriminate, then 
how did he fail? Someone said, "Everything 1s unique; 
there 1s no difference.' Hogen failed to see the 


đifference. 


Discrimination 1s dependent upon concepts and 
words. Just as a net cannot capture the flowing stream, 
concepts and words cannot capture the aliveness and 
richness of life. They dull the bright tapestry of 
exiIstence fo one monotonous ørey. Usefulness 1s a 
primary virtue of the discriminating mind. But Judging 
everything according to 1s use also comes from the 
same tendency to reduce the varlety of value to one 
color. Someone asked Joshu, "What 1s the most 


preclous thing?” Joshu replied, "A dead cat." 
"Why is a dead cat the most preclous thing?” 


"Because If 1s useless," Joshu answered. 


Đây là ví dụ hay nhất về tính sai biệt, nhưng 
Pháp Nhãn không phân biệt người này với người kia. 
Vô Môn bình, nhận xét về công án này, nói: “Thử hỏi 
ai được ai mất? Nếu có một mắt [thấy được chỗ này] 
thì thấy được chỗ lải nhải của Quốc Sư Thanh Lương. 
Tuy vậy, ky nhất là việc so đo chỗ [phân biệt] được 
mất.” Có một mắt là nhìn mà không phân biệt đối đãi. 
Nếu Pháp Nhãn không phân biệt, tại sao không? Có 
người nói, “Mọi thứ đều duy nhất, không sai khác.” 
Pháp Nhãn không thấy sai khác. 

Phân biệt dựa trên ý niệm và ngôn từ. Giống như 
tắm lưới không thê năm bắt dòng nước chảy, ý niệm và 


ngôn từ không thể nắm giữ cái sinh động và phong 


nhiêu của đời sông, chỉ làm mờ đục tâm thảm hiện hữu 


sáng bóng thành một màu xám xỊt đơn điệu. Ích lợi là 
đức tính chính của tâm phân biệt. Nhưng phê phán sự 
vật theo lợi ích sẽ có khuynh hướng làm giảm giá trị 


phong phú của sắc màu. 
Tăng hỏi Triệu Châu: “Vật gì quý giá nhất?” 
Triệu Châu đáp: “Đầu mèo chết.” 
- Tại sao đầu mèo chết lại quý giá nhất? 


- Bởi vì vô dụng. 





This same tendency to one grey hue 1S 
exaggerated when even usefulness 1s supplanted by 
monetary value, the lowest common denominator of 
the useful. When, with awakening, this discriminating 
mind 1s "shat(ered,” the richness and fullness of life 
breaks through the pale, grey cast of thought. 


+ 


53. THE WAY OEF PEREFECTION OEF ACTION 


Coupghing, spifting, moving the arms, acfivity, 
sfillness, all that ïs done in harmony with the nafure 
of reality, is called knowing through doïing things. 
Thịs is the sphere of freedom of the transformafion 
body (nmrmanakayd). 


The transformation body 1s the mrmanakaya, 
and this 1s the body that Buddha has In the world: the 
physical body. In terms of practice, 1Ý means yet 
another awakening: awakening to the fourth way of 
knowing. Yasutam Roshi, In the 7zee PiHlars oƒ Zen, 
points out, “K ƒshunyafa] 1s not mere emptiness. Ít 1s 
that which 1s living, dynamnc, devoid of mass, unfixed, 
beyond I1ndividuality or personality—the matrix of all 
phenomena” The universe 1s not stafic; 1t 1s dynamic, 


alIve. 


Xu hướng tương tự đối với một màu xám này 
được phóng đại khi thậm chí tính hữu dụng thay thế 
bằng giá trị tiền tệ, mẫu số chung thấp nhất của lợi ích. 


^ 6é, 


Khi, chứng ngộ, tâm phân biệt “tan nát,” sự phong phú 
và viên mãn của cuộc sông sẽ phá vỡ sắc thái suy nghĩ 
xám XỊ. 


+ 


5. THÀNH SỞ TÁC TRÍ 


Ho, khạc nhồ, huơ tay, động, tịnh, tất cả động 
tác đều hài hòa với bản tánh của thực tại, gọi là trí 
huệ trong hành động. Đây là cảnh giới tự tại của 


Hóa thân. 


Đây là Ứng hóa thân của Phật trong thế gian: 


thân vật chất. Về mặt dụng công, đây là lần ngộ kế 


tiếp: chứng đạt Thành Sở Tác Trí. Yasutani, trong Ba 


Trụ Thiên, chỉ ra: “Không không phải là không ngơ mà 
sống động và không phải một khối cứng, không cô 
định, siêu vượt cá thể hoặc cá nhân—một phương trận 
của mọi hiện tượng.” Vũ trụ không phải đứng yên mà 


động, linh hoạt. 





Action 1s the way of life: even the flowers reach 
up to the sun and the trees spread out their arms. 
Someone asked Zen master Joshu, "What Is my 
essence?” Joshu said, “The tree sways, the bird flies 


about, the fish leaps, the water 1s muddy." 


A master will ask, "Who walks?2 Who talks?" 
Sometimes a hapless student will claimm, "L do." But 


what muscles will he use, what nerves? 


We can exercise self-will as muụch as we like, 
but still the body does not rise. How fascInating 1t 1s 
that we talk and yet do not know the words we are 
øoing fo use untIl we have said them. When I walk, the 
universe walks; and my dancing and songs are, as 


Hakunn tells us, the voice of the dharma. 


Knowing-nn-action 1s sometimes called the 
"function." A møonđo (question and answer) helps make 


the poInt more clear. 


A master (Kuei-shan) and his student (Yang- 
shan) were hoeing a field. The monk asked, "What 1s 
10" 

Kuei-shan stood up and planted his hoe In the 


øround. 


Hành động là thái độ sống: ngay cả bông hoa 
cũng biết hướng đến mặt trời và cây cối cũng biết vươn 
đài cành nhánh. Có người hỏi Triệu Châu: “Cái gì là 
thể?” Triệu Châu đáp: “Cây thì lay động, chim bay 
lượn, cá nhảy, nước khuấy đục.” 

Một bậc thầy sẽ hỏi, “AI đi bộ? Ai nói chuyện?” 
Đôi khi một thiền sinh không may sẽ bảo, “Chính tôi.” 
Nhưng anh sẽ sử dụng cơ bắp nào, dây thần kinh nào? 
Chúng ta có thể tự đào luyện ý chí bao nhiêu tùy thích, 


nhưng cơ thể vẫn không tiến bộ. Thật thú vị làm sao 


khi chúng ta nói và chưa biết những từ sẽ sử dụng cho 


đến khi nói ra miệng. Khi tôi bước, vũ trụ bước; và bài 
hát điệu nhảy của tôi, như Bạch Ấn nói với chúng ta, 
đều là Pháp âm. 

Thành Sở Tác Trí đôi khi gọi là “dụng.” Vấn đáp 
sau chỉ rõ. 

Quy Sơn cùng đệ tử là Ngưỡng Sơn đang cuốc 
ngoài đồng. Ngưỡng Sơn hỏi: “Thầy thế nào?” 


Sư đứng yên, căm cây cuôc xuông đât. 





Yang-shan said, "You have the essence, you do 


not have the function." 
Kuei-shan said, “Then what 1s 1t?” 


Yang-shan went on hoeing. Kuei-shan said, 


"You have the function, you do not have the essence. " 


Zen master Yuishun makes a similar point when, 


coming to awakening, he wrote: 


Why, 1s but the motion oƒ eyes and brows! 
And here I've been seeking it far and wide. 
Awakened at last, Ïl find the moon 

Above the pines, the river surging high. 


Everything that we do 1s the dharma In action; 
everything that we do 1s the samadhi of action. When 
we ask, "Who walks?” we Inquire about the samadhi of 
action. The samadhi of walking walks; the samadhIi of 
seeing sees; the samadhi of talking talks. Samadhi 1s 
all. Let me repeat, this 1s the samadhi that cannot be 
afttained, the samadhi that 1s your true nature. Ít 1s your 
state ripht now. Your state 1s a sfate Of samadhI. It 1s 


Just mind only. 


The tenth ox-herding picture (tells of the 


Ninmanakaya: 


Ngưỡng Sơn bảo: “Thầy được thể, không được 
dụng.” 
Quy Sơn hỏi: “Con thì sao?” 
Ngưỡng Sơn tiếp tục cuốc. Quy Sơn bảo: “Con 
được dụng, không được thể.” 
Thiền sư Yuishun đưa ra quan điểm tương tự, 
đến khi chứng ngộ, ngài viết: 
Tại sao, chỉ là chớp mắt và nhíu mày! 
Và ở đây mà tôi tìm kiếm xa xôi. 
Cuối cùng tỉnh ngộ, tôi thấy trăng 


Trên hàng cây thông, dòng sông dâng cao. 


Mọi việc chúng ta làm đều là Phật pháp trong 
hành động, mọi việc chúng ta làm là định của hành 
động. Khi đề khởi, “Ai đi bộ?” chúng ta khởi hỏi về 
định của hành động. Định của đi bộ đang đi; định của 


nhìn thấy đang thấy; định của nói chuyện đang cất 


tiếng. Định là tất cả. Tôi xin nhắc lại, đây là định 


không thể chứng đạt, định này là chân tánh nơi bạn. 
Đây là tâm thái hiện tiền nơi bạn. Tâm thái của bạn là 


một trạng thái định, chỉ là tâm. 


Bài kệ của bức tranh số 10 diễn tả Ứng hóa thân: 





With bare chest and ƒeet he enters the market. 
Hs ƒace is smothered with dirt, his head covered 
with ashes. 

A huge laugh breaks out on his ƒace. 


Not lowering himselƒ to perƒform miracles 


Or wonders, he suddenly makes the withered 
trees bloom. 

In a friendly manner this fellow comes from a 
foreign race.“† 

Now he 1s Peter, now he 1s Paul. 

When, like a flash of lightning, he wields the 
iron staff.” 

Wide open spring the doors and øates. 

Like a bolt from the blue, the Iron staff springs. 

Sometimes he speaks Hunnish, sometimes 
Chinese, laughing out loud. 

Understand how to meet yourself, but remain 
unknown to the self—The palace gate wIll open wide. 


At this level, perfect Interpenetraton abides. 
NetIther awakening nor 1llusion lingers; oneness and 


{fWOñ€SS ar€ nO mOTe€. 





2 The awakened siate. 
25 Alive words. 


Chân trần bày ngực thẳng vào thành 

Tô đất trét bùn nụ cười thanh 

Bí quyết thân tiên đâu cần đến 

Cây khô cũng khiến nở hoa lành. 

Thật ngạc nhiên, người chăn làm cây khô bỗng 
nở hoa. 


Trong một cách thân thiện, người bạn này đến từ 
một chủng tộc nước ngoài.”5 

Bây giờ anh là Peter, bây giờ anh là Paul. 

Khi, như ánh chớp, anh vung thiết bảng.” 

Mùa xuân rộng mở cửa nẻo. 

Như then cài từ trời xanh, gậy sắt bật mạnh. 

Khi nói tiếng Hồ, khi tiếng Hán, cười lớn. 

Hiểu làm sao để gặp chính mình, mà cái ngã thì 


bắt tr——Công cung điện chừ rộng mở. 


Ở trình độ này, hoàn toàn thâm nhập dài lâu. 


Chăng tỉnh chắng mê nào tồn đọng; nhất tính và nhị 


tính cũng chăng còn. 





28 Trạng thái giác ngộ. 
2 Hoạt ngữ. 





6. IHE IMPORTANCE OF CONTINUING 
PRACTICE AFTER AWAKENING 


Hakuin 1s saying that awakening has different 
aspects, each of which can be gradually deepened. 
These are diíferent aspects of our fundamental 
Iintelligence or fundamental wisdom. Awakening 1s the 
conception, you mipht say, of the Buddha-seed. This 
Buddha-seed can also be called the bodhichira, the 
mind that seeks the way. It 1s the true beginning of the 
possIbility each of us has of being human 1n the fullest 


Sense. 


Even so, you sfill do no( see the way with 
complete clarity, and your power oÊ shining insight 
is not yet fully mature. Therefore, iŸ you do not øo 
on with your pracfice, you will be like a merchant 
who hoards his capital and doesn't engage ïn trade. 
In this way, not only does he never become riỉch, but 
eventually he even goes broke through spending 
Jjust to keep up the appearance of being wealthy. 


The fourth patriarch told a monk, Gozu, who 
was deeply awakened, "You should not contemplate, 
nor should you purIfy your mind .... Be boundless and 


absolutely free from all conditions. " 


197 


6. CÔNG PHU SAU KHI NGỘ (Kiến tánh khởi tu) 


Bạch Ấn bảo chứng ngộ có những khía cạnh 
khác nhau, mỗi khía cạnh có thể đào sâu dần dần. Đây 
là những khía cạnh khác nhau của trí tuệ căn bản. 
Chứng ngộ là quan niệm, có thể nói, về hạt giống Phật. 
Hạt giống Phật cũng có thể được gọi là Bồ-đề tâm, tâm 
cầu Đạo. Đó là khả năng khởi đầu chân chánh nơi mỗi 


chúng ta là con người theo ý nghĩa đầy đủ nhất. 


Tuy như thế, [ông] vẫn chưa kiến đạo hoàn 
toàn thông suốt, và sức giác quán chưa thuần thục 
viên mãn. Do đó, nếu không tiếp tục công phu, [ông] 
ví như người đi buôn tích chứa vốn liếng mà không 
chịu đầu tư. Nếu như thế, không những không giàu 
có mà rõ ràng chỉ ngoài mặt lộ vẻ nhà giàu. 

Tứ Tổ bảo một vị tăng là Ngưu Đầu Pháp Dung 
(594-657) đã đạt ngộ thâm sâu: “Ông không quán tâm 
cũng không tịnh tâm... Chớ dính mắc, hoàn toàn tự tại 


trước cảnh duyên.” 





In other words, the patrlarch was sayIng that 1t 
was not necessary to undertake any definite, further 
điscipline. We must remember, thouph, that the fourth 
patrlarch was a teacher In China during the Tang 
dynasty and therefore was talking at a time when the 
dharma was flourishing. Furthermore, ozus 


awakening was very deep and thoroughgoIng. 


By Hakuins time, the dharma had deteriorated 
considerably; and 1n our time, the dharma has 
đeteriorated even more. Many people wonder, "When I 
have seen through my koan, when I have seen Into my 
true nature, what else will there be to do?” HakuIn 1s 
pointing out that kensho, even though 1t may seem to 


be a deep awakening, 1s still only a beginning. 


What do I mean by going on with your 
pracfice? I( is like a merchant engaged ïn trade who 
spends a hundred dollars to make a profi(t of a 
thousand. In this way he accumulates vas( wealth 
and treasure, and so becomes free fo do as he will 
with his blessings. Whether rich or poor, money ïs 
sfill money, but without engaging in trade, it is 


impossible to get rich. 


Nói cách khác, Tứ Tổ bảo không cần thiết phải 
ứng dụng pháp tu nào rõ ràng, thêm nữa. Tuy nhiên, 
chúng ta phải nhớ rằng Tứ Tổ là giáo thọ sư ở Trung 
Hoa đời Đường và do đó đã thuyết giáo vào thời điểm 
Phật pháp hưng thịnh. Hơn nữa, Ngưu Đầu đã triệt 


ngộ. 


Đến thời của Bạch Ấn, Phật pháp đã suy vi đáng 
kể; và trong thời đại của chúng ta, Phật pháp càng suy 
vi hơn. Nhiều người tự hỏi, “Khi tôi đã thấy thấu công 
án của mình, khi tôi đã thấy chân tánh nơi mình, sẽ còn 
gì phải tu nữa?” Bạch Ấn dạy rằng kiến tánh, cho dù 


đó là chứng ngộ thâm sâu, chỉ mới là khởi đầu. 


Thế nào là tiếp tục việc tu? Ví như một nhà 
buôn đầu tư một trăm đồng để thu lợi một ngàn 


đồng. Như thế, ông ta tích lũy gia tài sản nghiệp lớn 


lao, và như thế tự do muốn làm tùy thích với phước 


báo của mình. Dù nghèo dù giàu, đồng tiền chỉ là 
đồng tiền, nhưng nếu không đầu tư vào thương mại, 


không thể nào làm giàu được. 





Even li your breakthrouph to reality ïs 
gcnuine, if your power oÊ shining insipht is weak, 
you canno( break down the barriers of habitual 
acfions. Unless your knowing oÊ differenfiafion is 
clear, you cannot benefit sentient beings according 
to their abilities. Therefore, you must( know the 
essenfial road of gradual practice. 


Most people do not understand this. They say, "I 
thought this guy was awakened, and look at him, look 
at the way he 1s acting, look at the way he 1s talking, 
look at the way he 1s reacting. What good 1s awakening 
1f this 1s all that 1t amounts to? I thought he was goIng 
to be perfect." One gets this kind of reaction mostly 
from people who are playing with practice, or not 
practicing at all. People who are really practicing, who 
know the bitterness of the strugsle, have nothing but 
sympathy for those who fail and fall on the path. They 
have the urge to reach forward and help them back on 
their feet again. The way 1s hard and difficult, and a 
kensho, even 1f 1t 1s a deep kensho, still doesnt make 
that way any easler. Each step of the way has to be 
walked—and sometimes 1t 1s like walking over sharp 
cobblestones 1n bare feet. One has to go on, though; 


one has gone too far to øo back. 


201 


Cho dù thấu triệt thực tại chân chánh, nếu 
sức giác quán yếu, ông không chận đứng được rào 
cản của tập khí nghiệp. Trừ phi Sai Biệt Trí nơi ông 
sáng tỏ, ông không thể lợi lạc chúng sanh theo căn 


cơ của họ. Do đó, ông nên biêt yêu đạo của tiệm tu. 


Hầu hết mọi người không hiểu như thế. Họ nói: 
“Tôi nghĩ người này đã chứng ngộ, hãy nhìn ông ấy, 
nhìn cách hành động, nhìn cách nói năng, cách phản 
ứng. Chứng ngộ hay tốt chỗ nào khi tiến đến thái độ 


như thế? Tôi nghĩ ông ấy là người hoàn toàn.” Có phản 


ứng như trên chủ yếu vì có người không tu tập nghiêm 


túc, hoặc không hắn tu tập. Người thực sự tu tập, biết 
phấn đấu gian nan, sẽ không có gì ngoài sự cảm thông 
với những người thất bại và rơi rụng trên đường Đạo. 
Họ mong muốn tiến tu và giúp người khác hồi đầu trở 
lại. Đường tu gian khó, và một lần kiến tánh, dù thâm 
sâu, vẫn không khiến công phu dễ dàng hơn chút nảo. 
Mỗi bước đi trên đường tu đều phải bước tới—và đôi 
khi như thê chân trần đi trên sỏi bén. Ta phải tiến tới; 


ta phải đi thật xa để trở về. 


202 





What are the habitual actions that Hakuin 1s 
talking about? We are thrown 1nto the world and are 
quite confused by 1t. Our first years are like tryIng to 
stand up, without supports, 1n the face of a strong wind. 
We are constantly blown over. Therefore, we do 
whatever we can fo survive 1n the moment, regardless 
of the long-term cost. During World War II, a fighter 
plane called the Spitfire was used In action. Its throttle 
could be pushed through a gate and the engine given a 
speclal boost. The pilot could use this In case of an 
emergency to øet away from an enemy aIrcraft. ÀA cost, 
Of course, was attached to the use of this booster. The 


frame of the plane could be shaken to pIeces. 


When we are young, we live a øood part oŸ our 
time with the throttle throuph the gate. With this in 
mind, one begIns to understand what great force we use 
to establish the habitual reactions that we are talking 
about. One also begins to apprecIate the energy we put 
info maintaining them. Sometimes when we are young 
we have nightmares, and the whole world opens up as 
a vor(ex about to swallow us, engulf us completely. 
Thịs 1s no kíd stuff we are talking about now; 1t seems 
that we have to use every particle of our being to 


continue to be. 


Những tập khí Bạch Ấn đang nói đến là gì? 
Chúng ta bị ném vào thế gian và khá rối loạn. Những 
năm đầu đời chúng ta như thê cố găng đứng lên, không 
cần hỗ trợ, trước cơn gió mạnh. Chúng ta thường bị 
thối bay. Do đó, chúng ta xoay sở mọi cách để sống 
còn lúc đó, bất kể phải trả giá lâu dài. Trong Thế chiến 
II, một chiếc máy bay chiến đấu tên Spitfire đã tham 
chiến. Đẩy van tiết lưu qua cổng và động cơ sẽ tăng tốc 
đặc biệt. Phi công sẽ hành động như thế trong trường 
hợp khẩn cấp để tránh xa máy bay địch. Tất nhiên, phải 
trả giá trong việc sử dụng bộ tăng áp này. Khung máy 


bay có thể rung bể từng mảnh. 


Khi còn trẻ, chúng ta sống đoạn đời tốt đẹp với 
việc đạp ga qua cổng. Biết như thế, ta bắt đầu hiểu 
mình sử dụng sức lực lớn đến đâu để tạo tác phản ứng 
theo tập khí đang nói đến. Ta cũng bắt đầu hiểu rõ giá 
trị năng lượng đưa vào để duy trì tập khí. Đôi khi còn 
trẻ, chúng ta gặp ác mộng và cả thế giới mở ra như cơn 
lốc sắp nuốt chửng chúng ta, hoàn toàn nhắn chìm s0 
chúng ta. Đây không phải là thứ trẻ con chúng ta đang 


nói đến bây giờ; dường như chúng ta phải sử dụng mọi 


hạt tử của sinh mạng mình đề sông còn. 





We have to stand up to face our parents—they 
are sIX-foot glanfs and we are two feet and a bit—and 
we have to somehow win this contest or nothing, 1t 
seems, wIll be left of us; we wIll be eaten up entirely. 
Our barrlers are like smelted iron, tempered steel. 
Therefore, when later we try to melt them down, the 
task 1s by no means an easy one. We should not be 
surprIsed that, as Dogen said, 1t takes sweat, tears, and 


sometimes blood to make them malleable again. 


Zen master Issan said that even thouph, through 
practice, the original mind has been awakened so that 
One 1s Instantaneously awakened to knowing, the 
Iinertia of habit still lingers. This habit has been formed 
since the beginning of time, and cannot be completely 
banished In one go. One must therefore be taught to cut 
off completely the stream of ones habitual Ideas and 
views that are held in place by unresolved karma. This 


prOcess Of purIficafIion 1s pracfice. 


Yasutan Roshi used to say the following: 
Suppose you are 1n a completely dark cave. lf you then 
light a match, the “quality" of the cave will change 
completely. It wIll now be filled with light, and no 
longer be completely dark. 


205 


Chúng ta phải đứng lên đối diện với cha mẹ—là 
những người khổng lỗ cao sáu thước và chúng ta hơn 
hai thước một chút—và chúng ta phải chiến thắng cuộc 
thi này bằng cách nào đó hoặc trăng tay, hình như, sẽ 
rời khỏi mình; chúng ta bị nuốt chửng. Rào cản của 
chúng ta giống như sắt luyện, thép cứng. Do đó, khi 
chúng ta cố gắng làm tan chảy, nhiệm vụ không phải 
dễ dàng. Chúng ta không nên ngạc nhiên, như Đạo 
Nguyên đã nói, phải đỗ mô hôi, rớt nước mắt và đôi 
khi chảy máu đề uốn nắn thép cứng. 

Thiền sư Nhất Sơn Nhất Ninh bảo rằng cho dù 
qua tu tập, ngộ được bản tâm, kết quả là thức chuyên 
thành trí, nhưng quán tính của tập khí còn rơi rớt. Tập 
khí này đã có từ khởi thủy, và không thể một lần tiêu 
trừ dứt sạch. Vì thế ta phải cắt đứt toàn triệt dòng tập 
khí kiến giải tri thức tồn đọng do chưa chuyền nghiệp. 
Tiến trình tịnh hóa này gọi là tu tập. 

Lão sư YasutanI bảo: Giả sử ông đang ở trong 
hang tối. Nếu bật sáng được que diêm, “tính chất” của 


cái hang sẽ thay đôi hắn. Bây giờ hang đây ánh sáng và 


không còn tôi nữa. 





Hf you then light a candle from the match, the 
intensity of the lipht will Increase, but this 1S a 
quantitative change, not a qualitative one. If, with the 
help of the candle, you find a flashlight and turn 1t on, 
the Intensity wIll Increase again. One could go on 
Increasing the Intensity until eventually one might 
break though the roof of the cave and let the sunlight 
flood In. Although the Intensity of the light 1s different 
1n each case, qualitatively sunlight 1s no different from 


the light of the match. 


Hakuin says that this subsequent practice 1s 
essential 1ƒ one wishes to fulfill the potential offered by 
the first awakening. Indeed 1t could be said that a first 
awakening, even !f 1t 1s deep, very rarely has the power 
to transform a person. The value of the first awakening 
1s that 1t enables us to arouse great faith, so much so 
that efforts that previously were arduous fo sustain 
become less arduous. We can compare 1t to clearing up 
the basement. If the basement 1s completely dark, then 
1t WIll be very difficult to clear 1t up. lÝ one has even 
Just a faint light, the work becomes considerably easler. 


Even so, the basement still needs to be cleaned up. 


Nếu thắp sáng ngọn nến với que diêm, cường độ 
ánh sáng gia tăng, nhưng đó là thay đổi về lượng 
không phải về phẩm. Nếu, với ngọn nến ông tìm ra cây 
đèn pin và bật sáng lên thì lượng sáng sẽ tăng thêm. Ta 
có thê tiếp tục tăng lượng sáng cho đến khi phá thủng 
được nóc hang và để cho ánh nắng mặt trời ùa vào. 
Cho dù lượng ánh sáng biến đổi theo từng trường hợp, 


tính chât sáng của mặt trời không khác với que diêm. 


Bạch Ấn bảo rằng tiếp tục tiến tu rất thiết yếu 
nếu muốn đạo lực từ sơ ngộ đầu tiên được tròn đầy. Sơ 
ngộ, dù thâm sâu, hiếm khi đủ sức chuyên hóa đời 
người. Sơ ngộ giá trị ở chỗ có khả năng tạo niềm tin 


lớn, từ đó nỗ lực trước đây phải duy trì một cách gian 


khổ bây giờ sẽ nhẹ nhàng hơn. Có thê so sánh với việc 


chùi rửa căn nhà dưới tâng hâm. Nêu tôi đen sẽ rât khó 
làm. Nêu có được một chút ánh sáng, công việc sẽ dê 


dàng biết bao. Dù thế nào đi nữa cũng phải làm sạch. 





“What is Great Perfect Mirror knowing?” 


Zen masters frequently use the metaphor of the 
mirror. A famous example 1s the Interchange Involving 
Hui-neng (Jap.: Eno). The fifth patrlarch wanted to 
pass on the patriarchate. In order to determine who 
should be chosen, he asked his monks to wrIte a short 
poem to I1ndicate their level of attainment. The head 


monk wrote: 


The body ¡is a Bodhi tree, 
The mind a mirror brighi. 
Wipe 11 careƒfully day by day 
And let no dust alght. 


Hui-neng realized that the head monk had not 


seen Into hIs true nature, and he wrote I1nstead: 


In Bodhi there 1s no †ree, 
Nor a mirror brighi, 
tFrom the beginning not a thing 1s, 


Where can the dust alghf? 


In this Interchange, Hui-neng Insists on no 
mirror. This dispute between the head monk and Hui- 
neng probably had 1ts origins In the strugsle that was 


going on at this time between Taoism and Buddhism. 


“Thê nào là Đại Viên Cảnh Trí?” 


Chư vị thiền sư thường dùng ẩn dụ chiếc gương. 


Một ví dụ nổi tiếng là đối đáp liên quan đến Huệ Năng. 


Ngũ Tổ muốn truyền thừa Tổ vị. Để quyết định chọn 


ai, Tô yêu câu tăng chúng việt bài kệ ngăn cho biệt 


trình độ tu chứng. Vị thủ tọa [Thần Tú] viết: 


Thân là cây Bồ-để 

Tám là đài gương sảng 
Ngày ngày phải lau chùi 
Chớ để dính bụi băm. 


Huệ Năng nhận ra vị thủ tọa chưa kiến tánh và 
viết bài kệ của mình: 

Bồ-để vốn không cây 

Gương sáng cũng chẳng đài 

Xưa nay không một vật, 


Chỗ nào dính bụi bặm? 


Trong đối đáp này, Huệ Năng khăng định không 
có gương. Tranh luận giữa vị thủ tọa và Huệ Năng có 
lẽ bắt nguồn từ tranh chấp thời kỳ này giữa Đạo giáo 


và Phật giáo. 





The verse of the head monk 1s suspIcIously like a 
quote from the TaoIst master Chuang-tzu, "When a 
mirror 1s clear, 1t 1s because 1t has not the least amount 
Of dust on 1t. If there 1s any dust, the mirror 1s not 
clear." The aim of the Taolst 1s to have a perfectly still 
mind. As Chuang-tzu also says, "Ït 1s not 1n running 
water that men mirror themselves but In stilled water. 
This stillness 1s an underlying substratim of some 
kímd. The fourth Zen patriach wries, "I say that 
Chuang-tzu still had a mind obstructed by the notion of 
One. Lao-tzu says that In the profound mystery lies a 
subtle spirit. This 1s because he keeps to the idea of an 
inner mind, even though he has let go of an outside .... 


Lao-tzu stagnates 1n the mind and 1n conscIousness. " 


Tetsusen comments further on this debate In 
China over attachment to the still mìnd by quoting a 
former master who said: "l( 1s by maintaining 
tranquility that the Confuclanists of the Sung dynasty 
became attached to the state of mind which dịd not 
allow any feeling of Joy, anger, sadness or pleasure to 
arise. It 1s Just by maintaining trangquility that Lao-tzu 
1nsIsts that one finally arrIves at nothing and so comes 


to tranquIlity and seremty. " 


211 


Bài kệ của vị thủ tọa nghi là dẫn một câu của 
thầy Trang Tử thuộc Đạo giáo, “Khi mặt gương sáng, 
vì không dính mảy bụi. Nếu có chút bụi, gương sẽ 
không sáng.” Mục tiêu của Đạo giáo là tâm hoàn toàn 
tĩnh lặng. Trang Tử cũng nói, “Không phải trong nước 
chảy mà phản chiếu bóng người mà là trong nước đứng 
yên.” Sự yên tĩnh này là nền tảng cơ bản của một loại 
giáo điều. Tứ Tổ viết: “Tôi cho rằng Trang Tử vẫn còn 
quan niệm Nhất tính ngăn ngại. Lão Tử nói trong mầu 
nhiệm thâm cùng ân chứa một tinh thần vi tế. Là do 
Lão Tử giữ ý niệm về nội tâm, mặc dù đã buông bỏ 
ngoại giới .... Lão Tử còn trì đọng trong tâm và trong 


thức.” 


Thiết Nhãn bình luận thêm về cuộc tranh luận 
này ở Trung Hoa đối với sự chấp dính vào tâm tĩnh 
lặng bằng cách dẫn một vị cô đức nói: “Do duy trì yên 


tĩnh mà các nhà Nho đời Tống đã chấp dính vào tâm 


không cho sinh khởi bất kỳ cảm giác mừng, giận, buồn, 


vui. Chỉ bằng cách duy trì sự yên tĩnh, Lão Tử khẳng 
định cuối cùng sẽ không đến nơi nảo và vì thế yên bình 


và thanh thản.” 





In Zen, the metaphor of a mirror 1s used to poInf 
out that, Just as reflections do not have any being In 
themselves and are dependent upon the mirror for the1r 
being, our experlences have no being 1n themselves 
and are dependent upon knowing for their being. This 
1s like sayIng that form 1s emptiness. Zen 1nsIsts upon 
no substratum, no underlying or Supreme Being. The 
doctrine of øra/7na, an aroused mind that abides 
nowhere, affirms this, as does Buddhas doctrine of 
amicca, the doctrine of no-thingness. For Zen, the 
mirror 1s knowing, which, although 1t 1s not consftant, 
nevertheless constantly and at each Instant recreates 
I(self. Knowing 1s I1ts own being; being 1s 1fself 
knowing. For the TaoIst, the mirror 1s the substratum 
that makes reflections possible, hence the need for a 
clean and tranquil mirror. Hui-neng put his fist through 


this substratum. 


l you waní fo see into thỉs øreat maffer, you 
must first generafe øreat will, øreat faith, and øreat 
determinaton to see throuph the originally 


inherent, awakened nature. 


Trong nhà Thiền, dùng phép ân dụ chiếc gương 
để chỉ ra rằng, giống như sự phản chiếu không ai có tự 
thể và phụ thuộc vào tắm gương đối với sinh mạng 
mình, kinh nghiệm của chúng ta thì không có tự thê và 
phụ thuộc vào cái biết đối với tự thể. Giống như nói 
sắc tức là không. Thiền nhấn mạnh không có nền tảng, 
không có cơ sở hoặc Thực Thể Tối Thượng. Giáo lý 
Bát-nhã, nên vô sở trụ mà sanh tâm, khăng định như 
thế, cũng như giáo pháp về vô thường, học thuyết về 
tánh không của Đức Phật. Đối với Thiền, gương là 
biết, mặc dù gương không phải thường hằng, tuy nhiên 
thường xuyên và mỗi thời điểm sẽ tự tái tạo. Biết là tự 
thể; tự thể chính là biết. Đối với Đạo giáo, gương là 


nên tảng nhờ thê có phản chiêu, do đó gương cân sạch 


và yên. Huệ Năng vung tay đấm thấu qua lớp nên này. 


[Rồi Ngài trả lời:] 
Nếu muốn kiến chiếu đại sự này, trước tiên 
ông phải phát khởi đại quyết tâm, đại tín căn và đại 


phấn chí để thấy thấu tánh giác bản hữu xưa nay. 





Hakuin 1s sayIng that deep, deep questioning 
must pervade our lives. "What 1s 1t?" Everything must 
point to this question: “What 1s this?" We use words 
and expressions such as knowing, infelligence, suprerne 
wisdom, mirror wisdom, bodhisaf'as, Or Buddha- 
nafure. We wonder what the words mean and so se 
other words as definitions, and then wonder In turn 
what those words mean. What use are all these Jangling 
words? And whaf ¡is asking the quesfion? That which 
asks the question and that which 1s asked about, are 
they different? We cannot step outside of this enigma 
for a moment. What 1s 1t? It holds and supporfs us, 1t 
was with us at conception, 1t will be with us at death, 1t 
wIll be with us in whatever Đardo realms may exIst. Ït 
1s never absent; when we sleep, when we laugh, when 
we talk, when we walk—t 1s talking, 1t 1s walkIng, 1t Is 
laughing, 1t 1s sleeping, 1t 1s dyIng. We are 1t. What 1s 
TH? 

At the Montreal Zen Center, before a member 1s 
accepted as a student, he or she must answer three 
questions. First, do I really want to see Into my true 
nature, or am I simply "practicing Zen,” wanting to 


find peace and comfort or whatever? 


215 


Bạch Ấn nói rằng khởi nghi sâu, thật sâu phải 
tràn ngập cuộc sống chúng ta. “Là cái gì?” Tất cả mọi 
sự vật phải hướng về câu hỏi: “Đây là gì?” Chúng ta sử 
dụng những từ ngữ và cách diễn đạt như ”iếï, thông 
mình, trí tuệ tối thượng, gương trí tuệ, Bồ-tát hay Phát 
tánh. Chúng ta tự hỏi những danh từ này có s4 nghĩa gì 
và vì vậy sứ dụng chữ khác làm định nghĩa, và sau đó 
tự hỏi lần lượt những chữ đó có nghĩa gì. Sử dụng danh 
từ kêu leng keng dùng vào việc øì? Và a¡ đang đặt câu 
hỏi? Chủ thê đặt câu hỏi và đối tượng được hỏi khác 
nhau không? Chúng ta không thể bước ra khỏi bí ấn 
này trong chốc lát. Đây là gì? Sự việc này duy trì và hỗ 
trợ chúng ta, đã ở với chúng ta lúc quan niệm, bên cạnh 
chúng ta khi chết, trong bất cứ cõi /rung ấm nào hiện 
hữu. Điều này không bao giờ vắng mặt; khi ngủ, khi 
cười, khi nói chuyện, khi đi bộ— điều này đang nói, 
đang đi, đang cười, đang ngủ, đang chết. Chúng ta là 
điều này. Điều này là gì? 

Tại Trung tâm Thiền Montréal, trước khi một 


hội viên được thu nhận là thiên sinh, anh ây hoặc cô ây 


phải trả lời ba câu hỏi. Đâu tiên, tôi có thực sự muôn 


thấy chân tánh nơi mình, hay tôi chỉ “tu Thiền,” muốn 


tìm bình an và thoải mái hay điều gì khác? 


216 





Second, am I prepared to do the work that 1s 
necessary, and to go on doïng 1t until I have penetrated 
to the root? Finally, do I have faith in the teacher, and 
wIll I be prepared to give him the benefit of the doubt 
when necessary? If the student can answer "yes” to all 
three, then he or she 1s accepted as a student. In this 
Way, a commitment 1s made; 1t 1s a commitment not to 
the Zen center, not to Zen, nor to the teacher——but to 
oneself. A true commitment can only be made 1f one 
can generate the great faith, the great doubt, and the 
Øreaf perseverance necessary to sustain the practice of 


Zen. 


Affter great will, faith, and determinafion are 
aroused, you should then constantly ask, '""Who ïs 
the hosf oŸ seeing and hearing?'"' Walking, standing, 
siting, lying down, acfive or silen(, whether ïn 
favorable or unfavorable circumsftances, throw your 
mỉnd in(o the question of what i( is tha( sees 
everything here and now. What hears? 


The koan "Who am I?” which 1s sometime asked 
as "What am I?” underlies these questions. Ramana 
MaharshI says: 


The mind will subside only by means of the 
ingurry, "“Who am I?" 


217 


Thứ hai, tôi đã chuẩn bị để làm việc cần thiết 
chưa, và tiếp tục làm cho đến khi thâm nhập tận căn 
nguyên? Cuối cùng, tôi có niềm tin vào vị thầy không, 
và liệu tôi sẵn sàng để có nghi nên đến hỏi thầy hay 
không? Nếu trả lời “có” cho cả ba câu hỏi thì được 
nhận làm thiền sinh. Như thế, cam kết đã xong; không 
phải cam kết với trung tâm Thiền, không phải với 
Thiền tông, cũng không phải với vị thầy —mà là với 
chính mình. Chỉ có thể cam kết chân thật nếu khởi đại 
tín, đại nghi và đại phấn chí cần thiết để duy trì tu tập 
Thiên. 


Sau khi đại quyết tâm, đại tín căn và đại phấn 
chí đã khởi phát, ông nên thường xuyên khởi nghỉ: 
«Ai là chủ khi thấy, nghe?” Đi, đứng, nằm ngồi, 


động hay tịnh, thuận hay nghịch [duyên] hãy ném 


tâm vào câu hỏi cái gì đang thầy mọi sự ngay đây và 


bây giờ. Ai đang nghe? 
Công án “Tôi là ai?” đôi khi “Tôi là gì?” làm cơ 
sở cho những câu hỏi này. Ramana Maharshi bảo: 


Tâm sẽ lắng xuống chỉ bằng phương tiện tham 


cứu, “Tôi là ai?” 





The thought "Who am I?” destroying all other 
thoughts, wIll 1tself finally be destroyed like the 
stick used for stirring the funeral pyre. If other 
thoughts rise one should, without attempting to 
complete them, Ingure, "To whom dịd they 
rise?" What does 1í matter however many 
thoughts rise? At the very moment that each 
thought rises, If one vigilantly Iinguires “To 


whom did this rise?”, 1t w1ll be known "to me.” 


Hf one then Iinquires "Who am I?” the mind will 
turn back to 1fs source [the Self] and the thought 
which had risen wIll also subside. By repeatedly 
practicing thus, the power of the mind to abide 


1n 1fS SOUFC€ 1ICT€ases. 


And NiIsargadatta says, "Give up all questions 
except one: "Who am I?' After all, the only fact that you 
are sure Of 1s that you are. The 'I am' 1s certain. The 
am thIs' 1s not. Struggle to find out what you are In 


reality." 


In Japanese, the koan 1s asked In this way: 
"What 1s your face before your parents were born?”" I 
sometimes ask, "Before the question 'who am Ïl?' arIses, 


what are you?" 


Niệm tưởng “Tôi là ai?” sẽ phá hủy tất cả niệm 
tưởng khác, cuối cùng chính niệm tưởng này sẽ 
bị phá hủy giống như cây gậy được sử dụng để 
khích động đám tang. Nếu niệm tưởng khác xuất 
hiện, không nên tiếp tục đến cuối, hãy hỏi, 
“Niệm khởi cho ai?” Tuy có nhiều niệm khởi 
nhưng chăng quan trọng phải không? Đúng thời 
điểm một niệm khởi, nếu người thận trọng sẽ hỏi 
“Niệm khởi cho ai?”, sẽ biết là “cho tôi.” 
Nếu sau đó hỏi “Tôi là ai?” tâm sẽ quay trở lại 
nguồn [Bản ngã] và niệm đã khởi sẽ lắng xuống. 
Lặp đi lặp lại pháp tu này, tâm lực trụ tại nguồn 
sẽ tăng trưởng. 
Và Nisargadatta nói: “Hãy buông bỏ tất cả câu 
hỏi trừ một câu: “Tôi là ai? Rốt cuộc, sự thật duy nhất 


chăc chăn là bạn hiện tiên. “Tôi hiện tiên” thì chắc 


chắn. “Tôi là gì thì không phải. Hãy phấn đấu để tìm 


ra bạn hiện tiền trong thực tại.” 
Công án tiếng Nhật thì hỏi thế này: “Cái gì là 
bản lai diện mục trước khi cha mẹ sinh?” Thỉnh thoảng 


tôi hỏi, ““Irước khi hỏi câu “Tôi là a1? bạn là a1?” 





Question like thỉis, ponder like this— 
ul(imately, what is it? If you keep on doubfing 
confinuously, with a bold spiri( and a feeling of 
shame urging you on, your effor( will naturally 
become unified and solid, turning int(o a single mass 
of doubt throughout heaven and earth. The spirit 
will feel suffocated, the miỉnd distressed, like a bird 
in a caøe, like a rat that has gone into a bamboo 


tube and cannof escape. 


Please note the word pøoøder, from the Latin 
word ponderare meaning "to weigh." It Iimplies a 
profound way of thinking, a profound use of the mind. 
The question "Who am I?” 1s not Just a blind push 1n 
the dark, 1t 1s not simply battering our heads; 1t 1s using 
our mind, pondering. At this level of thought, words no 
longer help us, but we can still thìnk. Ít 1s what Dogen 
called "thinking the unthinkable?." Someone asked 
hm, "How does one think the unthinkable?"” He 
repled, "Without thought." That 1s, without concepts, 
Ideas, words, and thoughts. But one thinks. Ít 1s 
entirely possIble to do this. 





?8 Originally from Yueh-shan Wei-yen (751-834) 
221 


Hỏi như thế, khán như thế—cứu cánh thế 
nào? Nếu giữ liên tục nghỉ tình, với hết cả tỉnh thần 
dũng mãnh và cảm giác hồ thẹn thúc bách, nỗ lực 
của ông tự nhiên thành nhất phiến, kết thành nghi 
đoàn xuyên suốt trời đất. Thần nghẹt cứng, tâm kiệt 
quệ, như chim trong lồng, như chuột chui ống tre và 


không ra khỏi. 


Xin lưu ý từ khán, dịch là ponder trong tiếng 
Latin có nghĩa là “cân nhắc.” Ngụ ý suy nghĩ sâu xa, sử 
dụng tâm uyên áo. Câu hỏi “Tôi là ai?” không chỉ là 
bức mành che ánh sáng cho tối, không phải đơn thuần 


đập vào đầu chúng ta; đó là nghi tình trong tâm, có suy 


nghĩ. Suy nghĩ ở tằm mức này văn tự ngữ ngôn không 


giúp ích được, nhưng vẫn có suy nghĩ. Đây là chỗ Đạo 
Nguyên gọi là “Phi tư lương xứ thường tư lương (suy 
nghĩ chỗ không suy nghĩ)”.” Có người hỏi Đạo 
Nguyên, “Làm sao suy nghĩ chỗ không suy nghĩ?” 
Ngài trả lời: “Vô niệm.” Đó là, không có khái niệm, ý 
tưởng, từ ngữ và suy nghĩ. Nhưng có người suy nghĩ. 


Hoàn toàn có thê làm được. 





29 Câu này xuất xứ của Dược Sơn Duy Nghiễm (751-834). 
222 





Many people, when they practice with a koan, 
reach the limit of words, then the limit of conceptual 
thinking, then they reach the limit of Intuition, and then 
they give up. "What 1s the use?” "It is Iimpossible." In 
Zen, the Journey only begins when all roads end. We 
do not have to be a super-person. People who do break 
through the gateless øate are people like you and me. 
To put the work aside and say, “This kind of practice 1s 
alright for Buddha or Hakuin or whatever, these øuys 
had time, they didnt have families and all that 
distraction. I had better wait until next time round." 
No. This 1s our work, and 1t 1s our work now. Now, at 
this moment, as we sit here at home, or work, or In a 
meditation room. What 1s 1t that hears? What 1s 1t that 
resIsfs this question at this momenft? Questioning like 


this, pondering like this, what 1s 112 


a feeling of shame urging you on 


A feeling of shame† It 1s not that we are ashamed 
because we cant resolve the question. lfÝ we really 
work at this question, eventually a sense of shame, of 


Temorse, even a sense of unworthiness comes up. ... 


Nhiều người khi tham công án sẽ đạt đến chỗ 
giới hạn của ngôn ngữ, rồi giới hạn của ý niệm, rồi đến 
lăn mức của trực giác, và rồi buông hết. “Vậy để làm 
gì?” “Bất khả tư nghì.” Trong Thiền chỉ bắt đầu đi khi 
đến ngõ cụt. Chúng ta không phải là siêu nhân. Những 
người thấu qua vô môn quan là những người như bạn 
và tôi. Dẹp bỏ công phu và nói, “Loại tu tập này phù 
hợp với Phật hay Bạch Ấn hoặc người nảo tương tự, 
những người có thời gian, không gia đình và tất cả thú 
vui giải trí. Tôi nên đợi đến lần sau.” Không. Đây là 
công việc của chúng ta và việc của chúng ta ngay bây 
giờ. Bây giờ, lúc này, khi chúng ta ngồi đây ở nhà, 


hoặc đi làm, hoặc trong một phòng thiền. Cái gì nghe? 


Cái gì phản đối câu hỏi này ngay bây giờ? Hỏi như thế, 


tham như thế, là cái gì? 


cảm giác hồ thẹn thúc bách 


Một cảm giác xâu hô! Không phải chúng ta xâu 
hô vì không có đáp án cho câu hỏi. Nêu thực sự tham 
khán, cuôi cùng một cảm giác xâu hô, hôi hận, thậm 


chí là cảm giác không xứng đáng sẽ xuât hiện. ... 





Everything 1s becoming one. This 1s  why 
humiliaion 1s such an Important aspect of work. 
Humiliation teaches us humility, and humility teaches 


US T€TnOTS€. ... 


People often say to me, "You always talk about 
suffering." One of the members of the Montreal Zen 
Center went to see another teacher not so long ago and, 
when he came back, told me that this teacher had said 
to him, "EnJoy your zazen." He then asked me, "Why 
dont you say things like that?" T could only reply that 
1 1S because we have to pass throuph this dark might of 
the soul, and that passing through this dark night of the 
soul 1s our fulfillment, 1s our totality; 1n this 1s Our true 
"enJoyment." We are not talking 1n terms of misery that 
we cannot support. We are talking about the suffering 


that 1s necessary for birth, for rebirth. 


I do not mean that we have to actively seek 
humiliation. The world 1s ready to hit you with 1ts dub 
as you walk through the door, so dont worry, be 


patlent, It will 1n time do 1s work for you. 


A clear distinction must be made between shame 
and beIng ashamed. One 1s ashamed In the presence of 


others. Shame 1s a personal and private feeling. 


Tất cả là một. Đây là lý do tại sao sỉ nhục là một 
khía cạnh quan trọng trong công phu. Sỉ nhục dạy 
chúng ta khiêm nhường, và khiêm nhường dạy hối 
hận.... 

Mọi người thường nói với tôi: “Thầy luôn nói về 
đau khổ.” Một hội viên của Trung tâm Thiền đến gặp 
một giáo thọ khác cách đây không lâu và khi trở lại nói 
với tôi rằng vị giáo thọ này đã nói, “Hãy tận hưởng 
thời tọa thiền.” Sau đó người này hỏi tôi: “Tại sao thầy 
không nói giống vậy?” Tôi chỉ có thê trả lời là vì chúng 
ta phải vượt qua đêm tối của tâm hôn, và việc đi qua 
đêm tối của tâm hồn là sự tròn đây, là tính toàn thể; 


đây là “thụ hưởng” thực sự của chúng ta. Chúng ta 


không nói về cái khổ mà chúng ta không thể chống đỡ. 


Chúng ta đang nói về nỗi khổ cần thiết cho sinh, tái 


sinh. 


Không có nghĩa chúng ta phải tích cực tìm kiếm 
sỉ nhục. Thế gian sẵn sàng đánh bạn với những đâm 
thọc khi bạn bước qua ngưỡng cửa cuộc đời, vì vậy 
khỏi lo, hãy kiên nhẫn, sẽ kịp thời cho bạn. 

Cần biện biệt giữa sự xấu hỗ và đáng xấu hồ. 
Một người xấu hồ trước sự hiện diện của người khác. 


Xâu hô là một cảm giác cá nhân và riêng tư. 





Í( arises when two separate and Inconsgruous 
Impulses occur 1n our presence. When two conflicting 
Iimpulses arIse, a tension also arises. For example, I 
want to be an honest man and I want to be a rich man. I 
then come to have the possIbility to steal a large sum of 
money. As I contemplate these two alternatives, being 
honest and being rịch, with money 1n easy reach, a 
feeling of guilt wIll arise. The guilt comes from a 
tension and from the attempt to restore unity, harmony. 
We can resist and try to overcome the feeling of guilt 
by having one or other of the Iimpulses triumph. Tf I 
succumb and steal the money, then I wIll have to bury 
the feeling of wanting to be an honest man, or 
transform the situation in my mind so that my actions 
are no longer stealing but "getting what 1s due to me," 
or something similar. This will simply translate the 
gullt Into profound 1nsecurity, the oripinal conflict 
constantly threatening to break throuph. If we stay with 
the pain of shame or guilt, on the other hand, then 


gradually underlying unity wIll prevaIl. 


We are divided against ourselves 1n the very 
core of our being. This division 1s the ultimafte source 
of shame and gullt; 1t 1s, moreover, what makes 


humiliation possible. 


Xấu hồ khởi lên khi có hai xung động riêng biệt 
và không thống nhất xảy ra trước mắt. Khi hai xung 
đột phát sinh, căng thắng cũng xuất hiện. Ví dụ, tôi 
muốn thành một người lương thiện và cũng muốn giàu 
có. Rồi thì tôi có thể ăn cắp một món tiền lớn. Khi suy 
tính một trong hai lựa chọn này, lương thiện và giàu 
có, số tiền được trong tầm tay, một cảm giác tội lỗi 
khởi lên. Cảm giác tội lỗi xuất phát từ căng thắng và từ 
nỗ lực khôi phục nhất tính, hài hòa. Chúng ta có thể 
chống lại và cố gắng vượt qua cảm giác tội lỗi bằng 
cách được điều này hoặc điều kia, điều nào thăng lợi 
trong những xung lực. Nếu tôi chịu thua và đánh cắp 
tiền, thì phải chôn chặt cảm giác muốn thành người 
lương thiện, hoặc thay đổi tình trạng trong tâm sao cho 
hành động của tôi không còn là ăn cắp mà “lấy vật 
thuộc về mình”, hoặc điều gì tương tự. Việc này chỉ 
đơn giản chuyên cảm giác tội lỗi thành bất an thâm 
sâu, một sự xung đột từ khởi thủy liên tục đe dọa phá 


đô. Mặt khác, nêu nhân chịu nôi khô của sự xâu hô 


hoặc cảm giác tội lôi, rôi thì nhât tính căn bản dân dân 


thắng lướt. 


Chúng ta bị phân hai chống lại chính mình trong 
chính cốt tủy của sinh mạng mình. Phân hai là nguồn 


gôc của xâu hô và tội lôi; hơn nữa, đưa đên sỉ nhục. 


228 





lgnorance 1s to Ignore, or turn our back on, our 
true nature. But, as I have said, 1øenoring our true nafure 
does not make 1t disappear. Our true nature 1s One, 
whole, holy, but when we turn our back on our true 
nafure, we are fwo 1n our manifestation. We are 


wounded 1n our being. ...... 


Guilt and shame tend to pervade the lives of 
many people who have not been able to create 
adequate buffers to shield themselves from these 
feelings. Hakuin 1s urging us to let the feeling of shame 
and guilt surge up in ourselves. By doing this, we 
allow the basic unity, which 1s our true nature, to break 


through and become the foundation of our ÏIves. 


In the confessional one must repent, one must 
also feel the shame and the guilt. In the confessional 
We are øI1ven penances, payments that we have to make 
for our sins. But the shame 1s already the payment; 1t 1s 
already the absolution. But 1t must be sincere shame, 


SIncere remorse. 


The spiri( will feel suffocated, the miỉnd 
distressed, like a bird in a caøe, like a rat that has 
gone into a bamboo tube and cannot escape. 


Vô minh là không biết, hoặc chối bỏ, chân tánh 
nơi mình. Nhưng, như tôi đã nói, tuy không biết nhưng 
chân tánh vẫn không mất. Chân tánh nơi chúng ta là 
Một, toàn thể, thánh thiện, nhưng khi chối bỏ chân tánh 
nơi mình, chúng ta phân hai trong sự hiện hành. Chúng 


ta tôn thương sinh mạng mình. ..... 


Cảm giác tội lỗi và xâu hỗ có khuynh hướng tràn 
ngập cuộc sống nhiều người đã không thể tạo ra bộ 
đệm thích đáng che chở bản thân tránh khỏi những cảm 
xúc kế trên. Bạch Ấn thúc giục chúng ta hãy để yên 
cảm giác xấu hồ và tội lỗi dâng lên. Như thế, chúng ta 


tạo duyên cho nhất tính cơ bản, chính là chân tánh nơi 


mình, thầu qua và trở thành nên tảng đời sông. 


Trong lúc sám hối, người xưng tội phải ăn năn, 
cũng phải cảm thấy xấu hỗ và tội lỗi. Sám hối, chúng ta 
hối lỗi, đền trả tội lỗi của mình. Nhưng sự xấu hỗ đã là 
đền trả; đã là xá tội. Nhưng phải là xấu hỗ chân thành, 


hối hận chân thật. 


Thần nghẹt cứng, tâm kiệt quệ, như chim 
trong lồng, như chuột chui ống tre và không ra 
khỏi. 





At this stage you are no longer working on the 
question ”Who am I?" The question 1s now working on 
you. You dont know where you are, who you are, why 
you are. You might feel pamic, the fear of being out of 
control. But, we must go back again, back agaiIn, and 


back again to the question. 


The Image of a rat in a bamboo tube 1s a favorIfe 
metaphor for Hakuin. He sometimes adds that the rat 
cannot øo forward and cannot retreat, but cannot stay 
where 1t 1s. lt 1s the ulimate double bind. Yasutam 
RoshI used to say something similar: that 1t 1s like 
swallowing a hot rice cake——one cannot swallow 1t and 
one cannot couph 1t up, but 1t 1s too uncomfortable to 
Just leave 1t. Koans ultimately push us to this state. A 
master says, "If you call this a stick, I wIll gIve you 
thirty blows. If you say 1t 1s not a stick, I wIll ø1ve you 
thirty blows. What 1s 1t?" The soclal sclentist Greøory 
Bateson, who Introduced the expression “double bind,” 


used this koan to 1llustrate what he meant by the term. 


At this time, if you just keep goïing without 
falling back, you will feel that you are entering a 


crystal world; the whole world, inside and outside, 


231 


G1ai đoạn này, bạn không tham câu hỏi “Ta là 
a1?” mà chính câu hỏi tham ngược lại mình. Bạn không 
biết mình đang ở đâu, mình là al, tại sao như vậy. Có 


thê sẽ bất an, sợ hãi, nhưng nên trở lại nghỉ tình. 


Hình ảnh con chuột chui vào ống tre là ân dụ 
Bạch Ấn ưa chuộng, nói lên sự bề tắc, tiễn thoái lưỡng 
nan. Lão sư Yasutani nói tương tự: như thể ngậm phải 
hòn sắt nóng—nuốt vào không được mà nhả ra chẳng 
xong, đề yên trong cô cũng không ổn. Công án cốt đây 
chúng ta vào tình trạng khốn đốn như thế. Vân Môn 
nói: “Nếu ông gọi là cây gậy, ta đánh ông ba mươi gậy. 
Nếu ông nói không phải cây gậy ta cũng đánh ông ba 
mươi gậy.” Nhà khoa học xã hội Gregory Bateson, 


người đã đưa ra biêu thức “liên kêt đôi,” đã sử dụng 


công án này để minh họa ý nghĩa. 


Đến giai đoạn này, nếu tiếp tục tiến tới không 
lui sụt, ông sẽ cảm thấy vào trong một thế giới pha- 


lê; toàn thê trong và ngoài, 


232 





mafs and ceiling, houses and cars, fields and 
mounfains, ørasses and trees, people and animals, 
ufensils and gøoods, all are as they are but like 
ilusions, like dreams, like shadows, like smoke. 
When you open your eyes clearly with presence of 
mỉnd and see with certainty, an inconceivable realm 
appears that seems fo exist, yet also seems not to 
exist in a way. This is called the time when the 


knowing essence becomes manifest. 


As you go on, 1t becomes Increasingly a JoInt 
efforF—you and the universe begin working together. 
AlI the suffering that previously held you back, all the 
obstacles and obstructlons, now become ørIst for the 
mill. A time comes when 1t 1s Just as though you go 
over a hill and you can make tremendous effort without 
any effort at all. This 1s the time of the "ten-foot 
Buddha." 


all are as they are but like ïñllusions, like 
dreams, like shadows, like smoke. 


The universe 1s tofally unobstructed at that 
moment. You feel you can walk through walls. The 


whole world 1s suspended In a kind of translucent way. 


từ chiếu thảm đến trần nhà, nhà cửa xe cộ, đồng 
ruộng núi non, cỏ cây, người và thú, dụng cụ đồ 
đạc, tất cả đang hiện diện như mộng huyễn bào ảnh. 
Khi ông mở mắt sáng và tâm rõ biết, sẽ thấy chính 
xác, một cảnh giới bất khả tư nghì dường như đang 
có và cũng không có. Đây là lúc bản thể của trí biết 


bắt đầu hiện hành. 


Khi tiến tới, sẽ gia tăng nỗ lực chung—bạn và 
vũ trụ bắt đầu cùng nhau công phu. Tất cả nỗi khổ 
trước đây kìm hãm, tất cả trở ngại và chướng duyên, 
bây giờ là lợi lạc của thử thách. Thời tiết sẽ chín muôi 
như đi lên núi và nỗ lực rất nhiều mà không một nỗ 


lực. Đây là đến lúc “Phật cao mười trượng.” 


TẤt cả đang hiện diện như mộng huyễn bào 


Vũ trụ hoàn toàn không ngăn ngại lúc này. Bạn 


cảm thấy có thê đi xuyên qua tường vách. Cả thế gian 


như huyền ảo mờ đục. 





When you open your eyes clearly with 
presence of mỉnd and see with cerfainty, an 
inconceivable realm appears that seems fo exisí, yef 


also seems not fo exisf in a way. 


lt Is an inconceivable realm because we no 
longer have any thought about 1t. Its a world of clarity, 
of purity. However, we dont think "how clear, how 
pure." It 1s a realm where "I know” 1s no longer simply 
the background. It permeates all. It 1s like a scrim. 
When the light 1s in front of the scrim 1t lights up the 
pattern on the scrim. The pattern 1s obvious. But when 
the light 1s behind the scrim, the patfern 1s hazy and the 
light 1s all. 


t 


The poet A. E. Housman said that he was "a 
stranger and afraid in a world I never made." But, on 
the contrary, by knowing the world, I[ make 1t my 
worid. This compufter 1s "my” computer, these books 
are "Interesting," and that tax form 1s a "nuIsance." Of 
course, my world 1s not Just a world of facts, 1t 1s also a 
world of facts Inextricably mixed with a world of 
values and meaninss, a world Intrinsically colored by 
my preferences, by my hopes, fears, longInss, lusfs, 
and doubts. When the light shines on the scrim of life, I 
know these facts, values, and meanings—they are all 


too ObvIOous. 


Khi ông mở mắt sáng và tâm rõ biết, sẽ thấy 
chính xác, một cảnh giới bắt khả tư nghì dường như 
đang có và cũng không có. 


Đây là cõi bất khả tư nghì vì chúng ta không còn 
niệm tưởng. Đây là cõi giới trong sáng, thanh tịnh. Tuy 
nhiên, không nên nghĩ rằng “thật trong sáng, thật thanh 
tịnh.” Đây là giới xứ “tôi biết” không chỉ là lớp nền mà 
thấm nhuần tất cả, giống như một khung vải. Khi ánh 
sáng ở phía trước khung vải sẽ chiếu sáng hình ảnh 
trên khung vải. Hình ảnh thật rõ ràng. Nhưng khi ánh 
sáng ở phía sau khung vải, hình ảnh mờ đục và chỉ thấy 


ánh sáng. 


Nhà thơ A. E. Housman nói ông là “người xa lạ 
và sợ hãi trong một thế gian mình chưa hề dựng lập.” 
Nhưng, ngược lại, biết, tôi sẽ biến thế gian thành cối 
giới của mình. Máy tính này là máy tính “của tôi”, 
những sách này thì “hay”, và thuế má thì “phiền toái.” 


Tất nhiên, thế giới của tôi không chỉ là thế giới của sự 


kiện, mà còn là thê giới của sự kiện pha lân chặt chế 


với giá trị và ý nghĩa, một thế giới khởi thủy tôi đã tô 
màu theo những sở thích, hy vọng, sợ hãi, khát khao, 
ham muốn và nghi ngờ của mình. Khi ánh sáng chiếu 
trên khung vải cuộc sống, tôi biết những sự kiện, giá trị 


và ý nghĩa này——tât cả đêu quá rõ ràng. 


236 





When that same light 1s behind the scrim, when 
knowing 1s no longer overlooked, then all that was 
plan and obvious becomes like a dream. The Zen 
masters tirelessly assure us that "1t 1s right before your 
nosel” "It Is under your feet." "Its like one In water 


crying 'T thrst!'" 


Gurdjeff said, "Man does not remember 
himself." Human beings forget their own half of the 
equation. It 1s said, "When thoughts of the dharma are 
weak, thoughts of the world are strong; when thoughts 
of the dharma are strong, thoughts of the world are 


weak." 


This is called the time when the knowing 
essence becomes manifest. 


The light 1s behind the scrim; the essence of 
experience ¡is knowing. Knowing ¡s the bản thê of all, 
the essence of everything that exIsts. 


To change the metaphor: 1t 1s like seeing a film. 
All that we see at a film 1s but the modifications of the 
white lipht. Nevertheless, througphout the film, we 
Ipnore the white lipht. Even so, the white light 1s the 
essence of all that 1s seen. 


Cũng là ánh sáng này mà phía sau khung vải, khi 
không còn lầm qua cái biết, thì tất cả sự vật thắng tắt 
và rõ ràng sẽ giống như chiêm bao. Chư thiền sư cam 
đoan với chúng ta không ngừng “ở ngay trước mắt!” “ở 
ngay dưới chân.” “Giống như một người ở trong nước 
mà kêu la “Tôi khát!”” 

GurdjIeff nói, “Con người không nhớ chính 
mình.” Con người quên đi một nửa phương trình. Có 
câu nói, “Suy nghĩ Pháp yếu thì thế gian mạnh, suy 


nghĩ Pháp mạnh thì thế gian yếu.” 


Đây là lúc bản thể của trí biết bắt đầu hiện 
hành. 

Ánh sáng phía sau khung vải; bản thể của kinh 
nghiệm là biết. Biết là bản thể của tất cả, bản thê của 
mọi sự vật tồn tại. 

Thay đổi ấn dụ: giống như xem một bộ phim. 


Chúng ta thấy trong phim tất cả đều là ánh sáng trắng 


biến đổi. Tuy nhiên, suốt bộ phim, chúng ta không đề ý 


ánh sáng trăng. Dù vậy, ánh sáng trăng là bản thê của 


tất cả sự vật nhìn thấy. 





7. THE GATE OF INSPIRATION 


H you think this is wonderful and 
exftraordinary and joyfully become ïinfatuated and 
aftached to this, you will, after all, fall into the cave 
of demons and will never see the real, awakened 


nafure. 


So offen, we get a deep Insight, an Insipht that 
can be profound enouph to change the very way that 
we understand the world, and we then feel that we have 
arrived, fully awakened. The way that we normally 
understand the world 1s founded on such tenuous 
foundations that a deep Insight can completely overturn 
1t and bring a drastically new comprehenslon of 
everything. No wonder there are so many self-styled 
gurus In the world, so many new answers to old 


quesfIons. 
Bassul, In his letters, warns us of this staøe, says: 


[Some people think] that in the practice of Zen a 
deciIsive point has been reached when one feels a 
deep void with awareness of neither Inner nor 
outfer, the entire body having become shining, 
transparent, and clear like a blue sky on a bright 


day. 


7. CÓNG SÁNG TẠO 


Nêu cho đây là vi diệu và vui mừng châp 
dính, cuôi cùng ông sẽ rơi vào hang quỷ và không 


bao giờ thấy được chân tánh giác. 


Thường khi chúng ta đạt được giác quán thâm 
sâu, một sức giác quán đủ sâu sẽ thay đổi tầm nhìn 
hiểu biết thế gian, và sau đó cảm thấy mình đã đến nơi, 
hoàn toàn tỉnh ngộ. Chúng ta thường hiểu về thế gian 
như thể thiết lập trên những nền tảng mong manh đến 
mức giác quán thâm sâu có thê lật ngược hoàn toàn và 
mang lại sự hiểu biết mọi sự triệt để mới mẻ. Không có 
gì ngạc nhiên khi có rất nhiều vị thầy tự phong trên thế 
gian, rất nhiều câu trả lời mới cho câu hỏi cũ. 

Bạt Tuy, trong thư, đã cảnh giác chúng ta tình 


trạng này: 


[Có người cho rằng] tu Thiền cứu cánh sẽ đạt 
đến khi ta cảm nhận cái ngoan không thâm sâu 
với sức tỉnh giác chăng trong chăng ngoài, toàn 
thân sáng lên và trong suốt như trời xanh quang 


đãng. 





Thịs last appears when the true nature begIns to 
manifest 1tself, but It cannot be called øenuine 
Self-realization. Zen masfers of old would call 1t 
the “"deep pit of pseudo-emancipation." Those 
who reach this stage, believing they have no 
more problems 1n [the study and practice of] 
Buddhism, behave haughtly through lack of 
wisdom and engage eagerly 1n debates on 
religion, taking delipht 1n cornering their 
opponents but becoming angry when cornered 
themselves. 


When I awaken to the truth that my world 1s 
founded upon knowing, that 1t 1s dependent on 
knowing, a revolution occurs. But the story does not 
end here. This 1s why Hakuin goes on to say: 


At this point, if you do not fondly clỉng to 
your sfafe buf arouse your spiri( to wholehearted 
effort, from time fo time you will experience such 
things as forgeffing you are sỉiffing when you are 
sitfing, forgetting about síanding when you are 
standing, forgetting your own body, forgetfing the 
world around you. 


Thịs 1s samadhi. Anyone who has attended a Zen 
sesshin or retreat wlll know these moments when 1t 
seems that time stops. 


Cảnh tượng cuối này xuất hiện khi chân tánh bắt 
đầu hiện hành, nhưng chưa phải chân ngộ. Cổ 
đức gọi đó là “hầm sâu ngụy giải thoát.” Người 
nào chứng đạt cảnh giới này tin rằng đã xong 
việc, không cầu tu và học nữa, thái độ cư xử 
kiêu mạn dù chưa có trí tuệ và hăm hở xông vào 
những trận pháp chiến, vui thích khi dồn đối 
phương vào góc tường nhưng lại nỗi sân khi 
chính mình bị kẹt. 
Khi tôi tỉnh ngộ lẽ thật rằng thế gian thành lập 
trên cái biết, phụ thuộc vào cái biết, một cuộc cách 


mạng sẽ xảy ra. Nhưng câu chuyện không kết thúc ở 


đây. Do đó Bạch Ấn nói tiếp: 


Tới đây nếu không chấp dính vào tâm thái 
này mà nỗ lực hết sức mình, thỉnh thoảng ông sẽ 
nhận ra đang ngồi mà quên mình ngồi, đang đứng 
quên mình đứng, quên hẳn bản thân, mất hắn 
chung quanh. 

Đây là định [vong thân]. Thường trong khóa tu 
thiền sinh hay chứng đạt trạng thái này, thời gian 


dường như đứng lại. 





Afterward, one does not know whether one slept 
or was awake. But these timeless moments reveal a 
reality more Intense than any experienced by our 
ordinary consciousness. The sense "I am doïng this" 
falls away, and with 1t goes the gap, the void, the 


wound that haunts the heart of being. 


Still one must go on. 


Then, if you keep goiỉng without retreafing, 
the conscious spiri( will suddenly shatter and the 


awakened nafure will appear all at once. 


One of the hallmarks of genuine awakening 1s 


that 1t 1s sudden and unexpected. 


The following sa/or¡ poem by Zen master Muso 


Kokushi says 1t well: 


Vainly Ï dug ƒor a perƒect sky, 

Piling a barrier all around. 

Then one black might, lƒing a heavy 
Tile, I crushed the skeletal void. 


As we said above, the shattering of the 
discriminating mind does not mean that 1t breaks 1nto 
pIeces, 1t 1s already In pleces; shattering means that 1t 1s 


điscovered to be One whole. Our true nafture 1s One. 


243 


Chúng ta không biết là đang ngủ hay thức. 
Nhưng trạng thái phi thời gian này bộc lộ một thực tại 
mãnh liệt hơn bất kỳ chứng nghiệm nảo xuất phát từ ý 
thức thường nghiệm. Cảm giác “Tôi đang làm điều này 
điều nọ” rơi rụng, và như thế có khe hở, cái không, một 
vết thương ám ảnh tận đáy lòng. 


Chúng ta phải tiếp tục. 
Rồi thì, nếu tiếp tục tiến tu, không lui sụt, tâm 


thức hốt nhiên bùng vỡ và tánh giác thình lình hiển 
lộ. 


Chỗ này dấu ấn chân ngộ xảy ra đột ngột bất 


ngờ. 

Như bài kệ chứng ngộ của thiền sư Mộng Song 
Sơ Thạch: 

Tôi đào xới tìm một khung trời toàn bích 

Chất chông lên rào cản chung quanh. 

Rồi một đêm đen, 

tay nhắc viên gạch nặng, 

Tôi đáp nát bộ xương không! 

Như đã nói ở trên khi tâm phân biệt vỡ nát 
không có nghĩa tan từng mảnh, thật ra đã là mảnh vụn 
rồi; vỡ nát có nghĩa phát hiện là tổng thể nhất như. 
Chân tánh là nhất như. 





Like everything else that 1s fundamental, we take 
this Oneness for granted. We overlook 1t. Thouph 1t 
shows Itself as Interest, desire, Intention, and attention, 
and though 1t sustains the world at the micro——and 
macroscopic levels—though 1t heals our wounds and 
makes the sick well; though we create, walk, dance, 
skate, run, and Jump by 1t; and though civilization and 
culture would be Iimpossible without It—we take 1t for 


øranted and overlook 1t. 


We overlook 1t because the discriminating mind 
breaks up the whole In the same way that a shattered 
mirror distorts reality. Each facet of the mirror reflects 
1s own whole. From this perspective, the perspective 
Of consciousness, multiplicity 1s too Iimmediate for 
Oneness to have any real power. However, when this 
shattering 1s 1(self shattered, Oneness shines through; 1t 
can only shine through as One, 1t cannot come 1n partfs, 


gradually. 


This is the Great Perfect Mirror knowing.”° 


The Great Perfect Mirror ¡s knowing. You look 
around the room and see the room. You do not see the 


seeing, the knowing. 





30 The circle in the ox herding pictures. 
245 


Như thể mọi sự vật đều chung nên tảng, là nhất 
tính đương nhiên. Chúng ta đã không nhận thấy. Cho 
dù sự kiện này tự phô bày như quyền lợi, ham muốn, 
mưu tính và quan tâm, và cho dù đang chịu đựng thế 
gian ở mức độ nhỏ nhiệm——hay lớn lao—dù chữa trị 
vết thương chúng ta mau lành, dù chúng ta sáng tạo, đi 
đứng, nhảy múa, trượt, chạy, và dù nền văn minh văn 
hóa thế giới sẽ không thành nếu không có sự kiện 
này——chúng ta cho đó là lẽ đương nhiên và không nhận 
thấy. 


Chúng ta không nhận thấy vì tâm phân biệt chẻ 
nát cái chung nhất y theo kiểu mặt gương bề nát đã bóp 
méo hình ảnh thực tại. Mỗi mặt cắt của tấm ương 
phản chiếu toàn bộ hình ảnh. Từ tầm nhìn này, tầm 
nhìn của tâm thức, tính đa dạng xuất hiện quá tức thì để 


Nhất tính có một năng lực thực sự. Tuy nhiên, khi sự 


bể nát này tự bùng vỡ, Nhất tính sẽ chiếu thấu, chỉ 
Nhất tính có thể chiếu thấu vì là Một, không phải chiếu 
thấu từng phần từng mảnh, từ từ. 


Đó là Đại Viên Cảnh Trí.” 
Đại Viên Cảnh là trí biết. Bạn nhìn căn phòng 
chỉ thấy căn phòng, không thấy cái thấy, là trí biết. 





3! Vòng tròn viên tướng trong Tranh Chăn Trâu. 
246 





After you come to awakening, knowing 1s all. In the 
words of the Hindu song, “The Lord 1s In my eye. That 


1s why Ï see him everywhere." 


Thịs 1s why 1t 1s said that the world 1s a dream. A 
dream 1s an experilence in which the knowing 1s as 
Important as what 1s known. Dreaming, we dream that 


the dream 1s real, and Ignore the knowing. 


The Great Perfect Mirror way of knowing Is 
kensho. It could also be called the complete perfect 


awakenIng. One master, on corning to kensho, said: 


The moon ¡s SHLlI the same old moon 
The flowers are not differenmi, 

Now T see that I am the thingness 
QOƒ all the things Ï see. 


And Buddha said, "Throughout heaven and 
earth, I alone am the honored one." Another master, on 


his awakening, said, "Oh!" 


Hakuin says: 


This is the first stagøe of inspiration; you can 
discern the source of eiphty thousand doctrines, 
with their limitless subtle meaninøgs, all at once. Ás 
one becomes, all become; as one decays, all decay-- 
nothing ïs lacking, no principle is not complete. 


247 


Sau khi chứng ngộ, biết là tất cả. Theo lời một bài hát 
Hindu, “Chúa ở trong mắt tôi. Đây là lý do tại sao tôi 
thấy Chúa khắp mọi nơi.” 

Đây là lý do tại sao người ta nói thế gian là 
chiêm bao. Chiêm bao là một kinh nghiệm trong đó cái 
biết cũng quan trọng như vật được biết. Năm mơ, 
chúng ta mơ rằng giấc mơ là có thật, và lầm qua cái 
biết. 

Đại Viên Cảnh Trí là kiến tánh. Cũng có thể gọi 
là chứng ngộ toàn mãn. 

Một thiền sư khi chứng ngộ nói: 

Trăng giò đây vẫn là trăng xưa 

Hoa cũng không gì khác 

Bây giờ tôi thấy tôi là vật 

Trong tất cả vật tôi thấy. 

Đức Phật nói: “Irên trời dưới trời chỉ có ta hơn 
hết.” Một thiền sư khác khi ngộ, nói: “Ô!” 


Bạch Ân nói: 


Đây là giai đoạn đầu của sáng tạo; thình lình 


ông nhận biêt cội nguôn tám vạn bôn ngàn pháp 


môn, với ý nghĩa vỉ diệu vô lượng vô biên. Khi một 
thành thì tất cả thành; khi một mắt thì tẤt cả mắt — 


chắng có gì thiếu, chẳng lý lẽ nào mà không tròn đủ. 


248 





All the Tripitaka, the collection of Buddhist 
scriptures, all the koans and mondo, have thelr oripin 
here. To see through a speck of dust 1s to see through 
the whole universe. The salt in a drop of the sea 1s no 
different from all the salt in the whole ocean. During 
World War II, when I was young 1n England, I 
sometimes helped farmers to reap, stack, and thrash 
their corn. These were the days before the combine 
harvester. The harvest would be then kept In sacks 1n 
the barn. An agent would later come around to buy the 
produce. He would not need to examine the contents of 
all the sacks. It would be enough to take one handful 


from one sack and let 1t run through his fingers. 


As a newborn chỉld of Buddha, the new 
bodhisattva will reveal the sun of wisdom of the 
awakened nature; but even so, the clouds of his 
former acfions will not have yef been cleared away. 


Thịs 1s remarkably similar to what Chinul, the 


øreat twelfth-century Korean Zen master said: 


Although he has awakened to the fact that his 
OrIginal nature 1s no different from that of the 
Buddhas, the beginningless habit-energles are 


extremely difficult to remove suddenly, 


249 


Tất cả Tam tạng kinh điển Phật giáo, tất cả công 
án và vấn đáp, đều bắt nguồn từ đây. Thấy thấu một hạt 
bụi là nhìn thấu toàn bộ vũ trụ. Muối trong một giọt 
nước biển không khác gì muối trong cả đại dương. 
Trong Thế chiến II, khi tôi còn trẻ ở Anh quốc, đôi khi 
tôi giúp nông dân gặt, chất đống và đập ngô. Đó là 
những ngày trước khi có máy gặt và đập liên hợp. Sau 
đó sẽ cất giữ thu hoạch trong bao tải cho vào chuông. 
Rồi một đại lý đến mua nông phẩm. Họ không cần 
kiểm tra phẩm lượng trong bao tải. Chỉ cần vóc ra một 


năm trong bao và cho chảy qua ngón tay. 


Như một vị con của Phật vừa ra đời, vị tân 


Bồ-tát sẽ hiễn lộ huệ nhật của tánh giác; nhưng tuy 


thế, mây mù của tập nghiệp quá khứ vẫn chưa tan 
hết. 


Đại thiền sư Triều Tiên thế kỷ XX Chinul đã nói 
tương tự: 

Dù y chứng ngộ bản tánh không khác tánh Phật, 

tập khí từ vô thủy rất khó một lúc đoạn trừ 


nhanh chóng, 





and so he must continue to cultivate while 
relying on this awakening. Through this gradual 
permeation, his endeavors reach completion. He 
consfantly nurtures the sacred embryo, and after 
a long time he becomes a saint. Hence 1t 1s called 
sradual cultivaton. This process can be 
comparcd to the maturation of a child. From the 
day of I1ts birth, a baby 1s endowed with all the 
sense organs jJust like everyone else, but 1fs 
strength 1s not yet fully developed. It 1s only 
after many months and years that 1t wIll finally 


become an adult. 


Originally we are Buddha, One. Yet, through 
Ipnorance, we are divided against ourselves. Because 
we are (2ø, but two, we suffer. The Sanskrit word for 
suffering 1s đkkha, which 1s related to duality, or 
twoness. Through suffering unify reasserts 1tself, but 
"downstream” of the Iimitial separation. Although unity 
1S still umty, 1t 1s now colored by duality. ..... Most of 
us are Identified with our bodiles, some are Identified 
with their possessions, others with their Jobs, others 
with their Image, and others yet are Identified with 


theIr suffering. 


do đó y phải tiếp tục tu tập dựa trên sự chứng 
ngộ của mình. Từ sức tu thẩm thấu dần dần, 
công phu sẽ viên mãn. Y phải thường xuyên 
nuôi dưỡng thánh thai, và thời gian lâu sau sẽ 
thành bậc thánh, cho nên gọi đó là tiệm tu. Tiến 
trình này có thê so sánh với sự trưởng thành nơi 
một đứa trẻ. Từ ngày lọt lòng mẹ, đứa trẻ có đủ 
giác quan như mọi người khác, nhưng năng lực 
giác quan chưa phát triển. Chỉ sau nhiều năm 


tháng, đứa trẻ mới thành người lớn. 


Xưa nay chúng ta là Phật, là Một. Tuy nhiên, vì 
vô minh, chúng ta tự phân hai chống lại chính mình. Vì 
là Một, nhưng hai, nên chúng ta đau khổ. Chữ Phạn 
dukkha là đau khô, liên quan đến nhị nguyên. Qua đau 
khổ nhất tính tự tái khăng định, nhưng ở “hạ lưu” sự 


phân hai ban đầu. Mặc dù nhất tính vẫn là nhất tính, 


nhưng bây giờ bị nhị nguyên tô màu. ..... Hầu hết 
chúng ta được nhận dạng qua thân thể, có người qua tài 
sản, người khác qua nghề nghiệp, qua hình ảnh và có 


người xác nhận qua nôi khô. 


252 





As a rule, the word 7ƒ 1s first used by a child at 
about the age of two, the age that many parents know 
as the ferrible fwos. At this age the child not only uses 
the word 7, but he or she also uses the word no. Ï saw 
an example of the terrible twos after my grandson had 
his second birthday. Every now and again he would say 
"NO," and the very heavens heard him say 1t. We took 
him for a walk once when we were visifing my son, a 
fighter pilot who was living with his family 1n 
Germany. The little boy decided to take his cart along 
with him. After a while, for some reason or other, he 
decided he had had enough of the cart, and so put 1t 
down and walked away. Well, we couldnt leave the 


cart there, so Ï sugsested to him that he pIck 1t up. 
"NG.” 


I said, "You wIll lose 1t 1Ÿ you leave 1t there. PIck 


1f UP." 


"No!" I went back to pIck 1 up myself. He 
looked at me, pointing and shaking a tiny, peremptory 
finger at me as he cried "NO!T" AlI the neighbors came 
out, heads popped out of windows, doors whipped 
open--what was this? My grandson was establishing 


something stable In a terribly unstable world. 


Trên nguyên tắc, chữ 72¡ đầu tiên em bé dùng 
khoảng hai tuổi, lứa tuổi mà nhiều bậc cha mẹ biết đến 
phân hai khủng khiếp. Ở tuôi này, em bé không chỉ sử 
dụng chữ 7ô¡ mà thêm chữ không. Tôi đã thấy một ví 
dụ về phân hai khủng khiếp sau khi đứa cháu nội trai 
làm sinh nhật lần thứ hai. Mỗi lần cháu nhắc đi nhắc lại 
“KHÔNG”, cả thiên đàng cũng nghe. Có lần chúng tôi 
đưa cháu đi dạo khi đến thăm con trai tôi, một phi công 
chiến đấu đang sống cùng gia đình ở Đức. Cháu bé 
quyết định mang theo xe đây của mình. Sau một lúc, vì 
lý do này hay lý do khác, cháu không thích xe nữa, rồi 
để xuống, bỏ đi. Chả, chúng tôi không thể để xe đây ở 
đó, vì vậy tôi nói cháu nhặt xe lên. 

“Không.” 

Tôi nói, “Nếu cháu để ở đó sẽ mất. Nhặt xe lên.” 

“Không!” Tôi quay lại cầm xe lên. Cháu nhìn 
tôi, lúc lắc một ngón tay nhỏ bé một cách kiên quyết 


chỉ thăng tôi khóc lên “KHÔNG!!” Cả hàng xóm túa ra 


đường, nhiêu chiệc đâu bật ra khỏi cửa sô, cửa ra vào 


mở toang—cái gì vậy? Cháu tôi đã tạo lập một điều gì 


ồn định trong một thế giới bất Ổn khủng khiếp. 





He had to pin this world down, and he pinned 1t 
down with this tremendous assertion. With flushed 
face, the veins 1n his forehead and neck like cords, 
ølaring eyes, and trembling finger, he said "NO!" Just 
Imagine yourself putting everything Iinto making a 


statement like that, and doing 1t several times a day. 


We create a barrler around ourselves with this 
"NO!" We do so, most often, when we feel threatened, 
and react with fear, anger, rage, and hatred. This 1s why 
the barrler Is cast In s(eel—steel that 1s constantly 
tempered by our constant conflicts and wars with the 
world, others, and ourselves  We may come to 
awakening, but the steel around us remains strong. lt 
can only be melted down and dissolved after having 
been repeatedly passed through the furnace. This 1s 
why a simple awakening Is not enoush. Ramana 
Maharshi spent six long, arduous years melting down 
his own barrlers after hs 1mtial awakening at the aøe of 


seventeen, and he was a very gentle soul to begin with. 


I learned something about barrlers after World 
War II, when I was employed while a student to break 
up the air-raid shelters that we had used as protection 


against the German bombs. 


255 


Cháu phải ghim xuống thế gian này, và đã ghim 
chặt xuống với lời khắng định hùng hồn. Khuôn mặt đỏ 
ửng, đường gân trên trán và cô nổi lên như dây thừng, 
mắt chói rực và ngón tay run rấy, cháu đã nói 
“KHÔNG!” Chỉ cần tưởng tượng bạn đặt tất cả vào câu 


nói như vậy, và nhiêu lân trong ngày nhắc đi nhặc lại. 


Chúng ta tạo ra một rào cản xung quanh mình 
với chữ “KHÔNG!” Chúng ta làm như vậy, rất thường 
xuyên, khi cảm thấy bị đe dọa, và phản ứng với sợ hãi, 
giận dữ và hận thù. Đây là lý do tại sao rào cản được 
đúc bằng thép—loại thép nhiều lần tôi luyện do chúng 


ta xung đột và chiên tranh liên tục với thê gian, người 


khác và chính mình. Chúng ta có thể đi đến chứng ngộ, 


nhưng chất thép xung quanh chúng ta vẫn cứng cỏi. 
Thép chỉ có thể nâu chảy và hòa tan nhiều lần trong lò 
nung. Đây là lý do tại sao một chứng ngộ đơn sơ chưa 
đủ. Ramana Maharshi đã trải qua sáu năm dài gian nan 
để nung chảy những rào cản của chính mình sau khi sơ 
ngộ lúc mười bảy tuổi, và tâm ngài rất nhu nhuyến lúc 


đâu. 


Tôi đã học đôi điêu về rào cản sau Thê chiên II, 
khi là sinh viên tôi được tuyên dụng phá vỡ các hâm 


trú ẩn không kích dùng để che chở tránh bom Đức. 


256 





Durng the war these shelters were most 
preclous; after the war they were no longer necessary. 


But breaking up the shelters was very hard work. 


Because one's power ïn the way is weak and 
one's percepfion of reality ïs not perfectly clear, the 
Great Perfect Mirror wisdom is associa(ed with the 
easterly direcfion and called the Gate of 
Inspirafion. It is like the sun rising in the easf- 
although the mounfaiïns, rivers, and land receive the 
sun's rays, they are not yet warmed by iï(s lipht. 
Although you may have seen the way clearly, if 
your power of shining throupgh ïs not strong enouph, 
you may be blocked by inheren(t and chronic 
afflictions, and will sfill not be free and independent 
in both agreeable and adverse situafions. Thịis ïs like 
someone who has been looking for an ox and who 
may one day see through to the real ox, but if he 
doesn't hold the halter firmly to hold it in check, it 


will, sooner or lafer, run away. 


Once you have seen the ox, make ox herding 
your only concern. Without this pracfice, afÍter 
awakening, many people who have seen reality miss 
the boat. 


Trong chiến tranh, những hầm trú ân này rất 
quý; sau chiến tranh, sẽ không cần thiết nữa. Nhưng 


phá bỏ hâm trú ân là một việc rât khó khăn. 


Bởi vì đạo lực vướng víu thì còn yếu và rõ biết 
thực tại chưa hoàn toàn, Đại Viên Cảnh Trí liên kết 
với hướng đông và có tên là Cổng Sáng Tạo. Giống 
như mặt trời mọc hướng đông —cho dù núi non 
sông hồ tiếp nhận ánh nắng, vẫn chưa được nắng 
sưởi Ấm. Cho dù ông đã kiến đạo rõ suốt, nếu đạo 
lực chiếu thấu chưa đủ mạnh, ông có thể bị phiền 
não cố hữu thâm sâu khóa cứng, và không thể tự tại 
trước thuận và nghịch cảnh. Ví như một người đi 
tìm trâu và ngày kia thấy thấu con trâu thật, nhưng 
nếu y chưa nắm chặt dây vàm chắc chắn sớm muộn 


gì trâu cũng chạy mắt. 


Một khi ông thấy trâu, bây giờ chỉ quan tâm 


một việc chăn trâu. Không tu như thế sau khi ngộ, 


nhiều người thấy được lẽ thực mà vuột mắt chiếc 


bè. 





Therefore, to reach knowing of equality, do 
not linger in Great Perfect Mirror knowing. Go on 


and on, concenfrate on practfice after awakening. 


Let me repeat, to see 1s to see all. See through 
one speck of dust, see through the whole unIverse. 
Nevertheless, as Hakuin says, to bring hilly 1nto 
awareness what you have seen, this later work 1s 
necessary. You have moved out of your mindsets, the 
structures of the mind and your worldview. You have 
made the leap from the Jug to the clay. Nevertheless, 
you must not dwell there or you wIll not be able to 
move around 1n this awakening. Koan number 25 of 


the Hekigan-roku says: 


The hermit of the Lotus Flower Peak held up his 
staf and said to the assembly: "When the 
anclents got here, why did they not agree tO 


stay?" 


Receiving no answer, he answered for them: 
"Because 1t 1s of no use on the path of life.” 
Again he asked, "After all, what will you do 


with 1t?" He gave a verse that said, 


Vì thế muốn đạt Bình Đắng Tánh Trí, chớ 
bám dính Đại Viên Cảnh Trí. Hãy tiếp tục nỗ lực 


công phu sau khi ngộ. 


Xin nhắc lại, thấy là thấy tất cả. Nhìn thấu một 
hạt bụi sẽ nhìn thấu cả vũ trụ. Tuy nhiên, như Bạch Ấn 
nói, để nâng cao sức tỉnh giác điều nhận thấy, công phu 
về sau này thật cần thiết. Bạn đã vượt ra khỏi nếp suy 
nghĩ, cấu trúc của tâm trí và thế giới quan của mình. 
Bạn đã tạo một bước nhảy vọt từ cái bình sang đất sét. 
Tuy nhiên, không được trụ ở đó, nếu không bạn sẽ 
không thể động chuyển trong sự chứng ngộ này. Tắc 
25, Bích Nham Luục: 


Am chủ Liên Hoa Phong cầm gậy đưa lên dạy 


chúng: 


“Cô nhân đến trong đây”? vì sao không chịu trụ?” 


Chúng không đáp được. Sư đáp thế: “Vì họ 


không đắc lực trên đường.?” 


Lại hỏi: “Cứu cánh thế nào?” Sư tự đáp: 





32 Đến trong đây: Đã đạt ngộ. __ 
33 Sau khi ngộ, nêu trong đời sông thường ngày chưa được tự tại sẽ 
không đắc lực trên đường. 

260 





With my stafƒ across my shoulder 
l pay no aftenfion to others 


Lgo straight into the nunberless peaks.*“ 


+ 


S. THE GATE OF PRACTICE 


First, with the intimate percepfion, which you 
have had ïnto knowing i(self, enlipghten all worlds 


with radiant insight. 


Thịs 1s goIng 1nto the myriad peaks. Climbing to 
the peak of a mountain 1s an analogy for coming to 
awakening. One øoes up the mountain for oneself, but 
down the mountain for others. The hermit 1s sayIng, 
never mind about one awakening, there are numberless 
peaks, do not stay sitting on top of one. Another masfter 
said, "Peak upon peak of snow covered mountains." No 
matter how weak or shallow our Imiial awakening 
might be, we nevertheless work with it. In the book 7ø 
Know Yourselƒf Ï used the analogy of someone tryIng 
to light a fire using damp leaves and having only one 


match. You take the match and light Just a few leaves. 





344 Hakuin says: “Why did they not agree to stay? They did noï sfay in 
the realms of Buddhas or in the realms of demons either; they would 
go through anywhere, be it heaven or hell.” 


261 


Gáy vác ngang vai, 
Chăng đoải đên người, 
Đi thăng vào ngàn ngọn muôn ngọn.”° 


+ 


8. CÔNG THỰC HÀNH 


Trước tiên, với tri giác thâm mật, do ông đã 
thâm nhập Đại Viên Cảnh Trí, hãy soi sáng pháp 
giới với ánh sáng giác quán. 

Đây là đi vào vô số đỉnh cao. Leo lên đỉnh núi là 
ân dụ đi đến chứng ngộ. Ta leo núi vì mình, nhưng 
xuống núi vì người. Nhà ấn sĩ nói, đừng bao giờ bận 
tâm về một lần chứng ngộ, có ngàn ngọn muôn ngọn, 
đừng ngồi trên một đỉnh. Bậc thầy khác nói, “Đỉnh 
tuyết chồng chất bao phủ núi non.” Cho dù chứng ngộ 
ban sơ yếu hay cạn mức nào, chúng ta vẫn dụng công. 
Trong sách Để Biết Mình, tôi dùng ẫn dụ một người cỗ 
găng thắp lửa với lá ướt và chỉ có một que diêm. Bạn 


cọ sát que diêm và chỉ thắp vài chiệc lá. 





35 Bạch Ấn bình: “Vì sao không chịu trụ? Họ không chịu trụ trong Phật 
giới lẫn trong ma giới; họ tùy xứ 'tát-bà-ha,' cõi trời hoặc địa ngục.” 
Đi thẳng vào ngàn ngọn muôn ngọn: Thái độ thong dong, không phải 
trốn lánh thế gian. 
Gậy vác ngang vai, chẳng đoái người: Thái độ tự tại. 

262 





You nurse the fire and then you add a few more 
leaves, nurse the flame again, and then add a few 
twigs. Then you add a few bigger twigs, then some 
bigger twIgs still. In this way, you build the fire until 
you can add a small branch, then a couple of small 
branches. Ñow you start adding some logs, and before 
you know 1t, you have the whole forest afire. But If you 
begin by trying to burn the foresft, you Just put out the 
little match. We must always start from where we are; 
this 1s as true after awakening as before. We must not 
Impose upon ourselves Images or Ideas of how we 


ought to be. 


You start where you are. You take your question 
as 1t 1S. If 1t 1s a feeble question, then work with 1t as a 
feeble question; nurse 1t, nurture 1t. Ifs like coaxing a 
small flame on which you blow gently. A gale will Just 
blow 1t out. If you stay close to 1f, IÝ you dont move 
away from 1t for a moment, 1Ý you tend 1t carefully, 1t 
wIll øgrow Into a more meaningful question. Now you 
can sfart putting some pressure on 1í, you can sftart 
leaning on 1t a litle. Then 1t gets to be an Intense 
question and you can start pushing right Info 1t. SO 1t 
goes. AlI the time the question burns from with; 1t 1s 


not Imposed from without. 


Bạn nuôi dưỡng ngọn lửa và sau đó thêm vài 
chiếc lá vào, nuôi dưỡng ngọn lửa lần nữa, và sau đó 
thêm một vài nhánh cây. Rồi thêm vào vài nhánh lớn 
hơn, thêm nhánh lớn hơn nữa. Như thế, bạn đốt lên 
ngọn lửa cho đến khi có thê thêm một cành rồi vài cây 
nhỏ. Bây giờ bắt đầu thêm vào vài khúc gỗ, và trước 
khi nhận biết, bạn có một đám rừng rực lửa. Nhưng 
khởi sự đốt cháy rừng, chỉ cần một que diêm. Phải luôn 
bắt đầu từ nơi mình đang đứng; sự kiện này đúng giống 
như sau lần chứng ngộ trước đây. Chúng ta không nên 
áp đặt cho mình hình ảnh hoặc ý niệm vào việc phải 


như thê nào. 


Bạn bắt đầu nơi đang đứng. Đặt nghi vấn như 
đang là. Nếu nghi vấn yếu, thì hãy công phu với nghi 
vấn yếu; nung nấu, nuôi dưỡng nghi vấn. Như vỗ về 
ngọn lửa nhỏ và thôi nhẹ. Một cơn ØIÓ SẼ thôi lửa bùng 
lên. Nếu ở gần, nếu chưa hè rời xa, nếu cân thận, lửa sẽ 
cháy to thành một nghi vấn có ý nghĩa hơn. Bây giờ 
bạn có thể bắt đầu gây áp lực lên nghi vấn, có thê bắt 
đầu nương tựa một chút. Sau đó, nghi vấn trở thành 


mãnh liệt và bạn có thể bắt đầu đây vào trong. Diễn 


tiền là thế. Luôn luôn nghi vẫn nóng cháy từ bên trong; 


không áp đặt từ bên ngoài. 





When you see something, shine throuph it; 
when you hear, shỉine throuph wha( you are 
hearing; shine throuph the five skøndhas; shỉne 
though the six fields of sense percepfion—in front, 
behind, left and right, through seven calamifies and 
eipcht disasters, become one with radiant vision of 
the whole body. See throuph all things, internal and 
external; shine throuph them. When this work 
becomes solid, then percepfion of realidy will be 
perfecfly, distincfly clear, just like looking at the 
palm oÝ you hand. 


At this point, while increasing the use of this 
clear knowing and insipht, if you enter awakening, 
then shine thouph awakening. lÝ you get into 
agreeable cireumsfances, then shine through 
agreeable circumstances. If you fall in(o adverse 
situafions, then shine through adverse situafions. 
When greed or desire arise, shine though øgreed and 
desire; when hatred or anger arise, shine through 
hatred and anger; when you act out 0Ÿ iønorance, 
shỉne through ïignorance. When the three poisons of 
hatred, øreed, and ignorance are no more, and the 
mỉnd is pure, shỉne through that pure mỉnd. 


Khi thấy hãy chiếu thấu; khi nghe hãy chiếu 
thấu; chiếu thấu năm ấm, lục nhập—trước mặt, 
phía sau, trái và phải, thất nạn" bát nạn”, trở 
thành một với sức chiếu sáng toàn thân. Thấy thấu 
vạn pháp trong lẫn ngoài; hãy chiếu thấu. Khi công 
phu này vững chắc, sẽ rõ biết thực tại viên mãn, 


thông suốt, như thể thấy rõ lòng bàn tay. 


Đến chỗ này, khi gia tăng sử dụng trí biết và 
giác quán, nếu vào cảnh giới ngộ, hãy chiếu thấu 
ngộ. Nếu ông vào thuận duyên chiếu thấu thuận 
duyên, vào nghịch duyên chiếu thấu nghịch duyên. 
Khi tham dục khởi lên chiếu thấu tham dục; khi 
sân hận khởi lên chiếu thấu sân hận; khi vô minh 
khởi lên chiếu thấu vô minh. Khi tam độc tham- 


sân-sỉ không còn nữa, và tâm thanh tịnh, hãy chiêu 


thấu tâm thanh tịnh này. 





3 Bảy nạn nói trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn: 1/Lửa 2/Nước 
3/La-sát 4/Dao gậy 5/Quỉ 6/Gông cùm 7/Oán tặc; theo kinh Dược Sư 
Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức là: 1/Dân chúng bị 
bệnh dịch 2/Nước khác đến xâm chiếm 3/Trong nước có phản nghịch 
4/Tinh tú biến hiện điềm quái lạ 5/Nhật thực nguyệt thực 6/Gió mưa 
trái thời 7/Hạn hán. 
3” Tám nơi khổ nạn khiến chướng ngại chúng sanh đến với pháp đạo: 
1/ Địa ngục 2/Ngạ quỉ 3/Súc sinh 4/Sinh lên cõi trời Trường Thọ 
5/Sinh ở cõi Uất-đan-việt 6/Điếc, đui, câm, ngọng 7/ Thế trí biện thông 
8/Sinh trước và sau Phật. 
Tám nạn: 1/Vua cắm đoán 2/Giặc giã 3/Hỏa hoạn 4/Lũ lụt 5/Bệnh 
hoạn 6/Người cản trở 7/Phi nhân cản trở 8/Gặp ác thú. 

266 





At all times, in all places, be it desires, senses, 
gain, loss, riph(, wrong, visions of Buddha or of 
dharma, ïn all things shine through with your whole 
body. 


When you go to a movIe, 1Ý 1t 1s a good film, you 
are completely taken In by 1t, absorbed by 1t; you are 
one with 1t in a somnolent, unaware way. You love the 
hero and heroine and hate the villain. When the hero 
marrles the heroine you are happy, and when the hero 
øets hurt you are sad....... 


When I was young and would go to see Charlie 
Chaplin films in the church hall. The screen was often 
Just somebody's sheet hung up there on a frame in the 
middle of the hall. I would be completely 1nvolved 
with Charlie, then, all of a sudden, someone would 
hunt around for something behind the screen with a 
flashlight. That ruined the film. I could no longer be 
taken In by 1t. What was once real and opaque, when 
the light shines throupgh, 1s shown to be transparent and 
1llusory. 


Hakun 1s  sayinng that after awakening, 
something similar to this 1s necessary. One defuses, 
reduces the power, reduces the force of the situation by 
shimng through 1t One does this by seeing that 


everything 1s one seamless whole. 


267 


Mọi lúc mọi nơi, cho dù giữa tham dục, được 
mắt, phải quấy, thấy Phật thấy Pháp, trong mọi sự 


mọi vật toàn thân hãy chiếu thấu. 


Khi xem phim, nếu là phim hay, chúng ta 
thường bị cuốn hút vào cảnh vả người trong phim. 
Chúng ta đồng nhất mình với tính tình tâm lý nhân vật 
mà không hề hay biết. Ưa người hùng ghét người xấu. 
Vui khi người hùng cưới bậc anh thư, và buồn nếu 


người hùng bị hại. ... 


Hồi trẻ, có lần tôi xem phim Charlot trong hội 
trường của nhà thờ. Màn hình thường chỉ là tắm vải 
treo trên khung ở giữa sảnh. Tôi hoàn toàn nhập vai 
vào phim truyện với Charlot, thình lình, có người nào 
đi loanh quanh và rọi đèn “pin” tìm kiếm sau màn hình. 


Thế là hỏng bét cuốn phim. Tôi mắt hết hứng thú và 


không còn say mê xem phim nữa. Một điêu gì trước 


đây xem như thật và thấy mờ đục, khi cóánh sáng 


chiêu qua sẽ thây trong suôt và giả tạo. 


Bạch Ân nói sau khi chứng ngộ, cần thiết phải 
xảy ra một điều gì tương tự. Chúng ta lắng dịu, giảm 
năng lực, giảm áp lực của duyên cảnh bằng cách chiếu 
thấu duyên cảnh. Làm được bằng cách nhận thấy mọi 


sự vật là một tổng thể liền mạch không rời. 


268 





Instead of looking for unity within phenomena, 
one sees phenomena as unity. The whole push and 
shove of life, the ambition for unity, and the striving to 
be the unique, outstanding one, 1s reduced. It doesnt 
Just drop away like a dead limb overnipht, it takes a 
long time to be free of this; but you are defusing It. 


It 1s like when you have a bad fever; a time 
comes when the fever breaks, and although you still 
have all the aches and pains and your head still hurts, 
deep Inside an easing begins without your having to do 
anything to make 1t happen. One knows one 1s on the 
mend. 


When you see something, shine throuph ït. 


In shining through, one sees the dreamilike 
quality of phenomena, one sees 1t Is a dream; or, 
alternatively, one sees that we are all always In 
samadhi. The light 1s behind the screen. 


Koan number 42 of the Mfumonkan tells oŸ a 
woman 1n samadhi siting close to Buddha. 
Regrettably, In those days, most Buddhists believed 
that women were not capable of following the 
Buddhas way. (This was not the case among Zen 
Buddhists, and many Zen stories tell of women besting 


one or another of the masters.) 


269 


Thay vì tìm kiếm nhất tính trong các pháp, 
chúng ta thấy các pháp nhất tính. Tính tổng thể sẽ thúc 
đây cuộc sống, khao khát nhất tính và phấn đấu để là 
duy nhất, nối bật, sẽ giảm nhẹ. Sự kiện này không chỉ 
rớt xuống như một phần thân chết trong một đêm, phải 
mất thời gian dài để thoát khỏi tình trạng này; và bạn 


đang lắng dịu. 


Như thê khi bị sôt nặng; sẽ đên lúc cơn sôt tan 
mât, và mặc dù vân còn đau nhức và đâu vân buôt 
nhưng sâu bên trong bắt đâu một sự thư giãn mà bạn 


không phải làm gì để tạo ra. Mình biết mình bình phục. 


Khi thấy hãy chiếu thấu; 


Khi chiếu thấu, ta thấy tính chất mơ hỗ của các 


hiện tượng, ta thấy đó là chiêm bao; hoặc, thay vì thế, 


thấy rằng tất cả chúng ta luôn ở trong định. Ánh sáng 


thì ở phía sau màn hình. 


Tắc 42 Vô Môn Quan (xem Phụ Bản) kế một nữ 
tử nhập định khi ngồi gần đức Phật. Đáng tiếc, vào thời 
đó, hầu hết Phật tử tin răng phụ nữ không có khả năng 
tu Phật. (Đây không phải trường hợp người tu Thiên, 
và có nhiều câu chuyện Thiền kể ra bậc nữ lưu xuất 


cách trong những vị thiền sư.) 


270 





In this koan, ManJushri protests to Buddha, 
askng why a woman—who represents the Ignorant 
mind—can sit so close to the Buddha. Buddha tells 
ManJushri to bring the woman out of samadhI and ask 
her for himself. ManJushri was unable to do so. 
Buddha then calls upon Momyo, who lived many 
thousands of miles away from Buddha, and told him to 


bring the woman out of samadhI. 


We are always In samadhi. Samadhi supports the 
world. Our samadhi 1s the mirror in which the world 1s 
suspended. Now, as we sit In this room, we are 1n 
samadhi. We cannot “set out” of samadhI. This 1s the 
point of this koan. ManJushri, the very essence of 
wIsdom-—n the koan 1t says he was the teacher of the 
seven legendary Buddhas—could not get the woman 
out of samadhI. It took Momyo, the 1ntellect, to do so. 
The intellect, with 1s concepts and logic, hides our true 
nature and øives us the appearance of living In a world 
that 1s apart from us. We seem to be no longer In 
samadhi. "Shining through” 1s seeing Into the samadhi- 
quality, going beyond the thingness of things. When 
we see Into the dharmakaya, we see that "form 1s 


emptiness”; now we see that "emptiness 1s form. " 


Trong công án này, ngài Văn-thù phản đối Phật, 
hỏi tại sao một phụ nữ —người đại diện cho tâm ngu 
dốt—có thể ngồi gần Đức Phật. Phật bảo Văn-thù 
khiến nàng xuất định và hãy hỏi nàng. Văn-thù không 
làm được. Đức Phật sau đó gọi Võng Minh, cách xa 
hàng ngàn dặm, và bảo Võng Minh đến đánh thức nữ 


nhân xuất định. 


Chúng ta luôn ở trong định. Định hỗ trợ thế ø1an. 
Định là tắm gương trong đó thế gian trôi nổi phù vân. 
Bây giờ, khi ngôi trong căn phòng này, chúng ta đang 
ở trong định. Chúng ta không thể “thoát ra” định. Đây 
là mấu chốt của công án này. Văn-thù, căn bản trí— 
trong công án nói ngài là thầy của bảy vị Phật huyền 
thoại—không thê khiến nữ tử xuất định. Phải đợi Võng 
Minh, bậc hữu học tri kiến, mới làm được. Tri kiến, với 
khái niệm và tính duy lý, che lấp chân tánh nơi chúng 
ta và tạo tác một thái độ sống trong một thế gian xa 
cách với mình. Chúng ta dường như không còn trong 
định (tam-muội). “Chiếu thấu” là kiến chiếu vào tính 


chât định, siêu vượt sắc tướng mọi sự vật. Khi nhìn 


thấu Pháp thân, đó là “sắc tức là không,” bây giờ thì 


thấy “không tức là sắc.” 





HỨ you fall into adverse situations, then shine 
through adverse situations. 


When you are thrown I1nto turmoil, when 
everyone sfarts running around 1n circles and you are 
the center of 1t, then, even at that moment, you must 
struggle somehow to bring your awakening Info focus 
and shine through that very turmoil. At first 1t wIll 
seem like trying to shine through mud. One trles 
repeatedly, and all one can get 1s the bitterness, the 
pain, and the frustration of the situatlon. Nevertheless, 
one must go on and eventually even the leaden quality 
Of life ylelds to this shining through. This leaden 
quality, too, 1s part of the dream; 1t too has no self- 


nafure. 


We play a trick on ourselves by seeing happIness 
as fleeting, as having no substance, and by seelng our 
sorrows and sadness as having substance and 
permanence. In a very subtle way, we begin to I1nvest 
more and more 1n our paIn and suffering. We come to 
pIZe our suffering as an anchor. I remember 
counseling a woman who, one day, suddenly turned to 
me and said, "You know, working to øIve up my 
neurosIs øIves my life meaning. Ï cannot øI1ve up my 


neurosIs. If [ do my life w1ll have no meaning.” 


273 


vào nghịch duyên chiếu thấu nghịch duyên. 


Khi rơi vào tình trạng hỗn loạn, mọi người bắt 
đầu chạy lung tung và bạn là tâm điểm của hỗn loạn, 
thì ngay cả lúc đó, bạn phải phấn đấu thế nào để đưa sự 
chứng ngộ của mình tập trung và chiếu thấu hỗn loạn. 
Lúc đầu, giống như cố gắng chiếu thấu bùn đất. Chúng 
ta có găng lặp đi lặp lại, và tất cả những gì nhận được 
là cay đắng, nỗi đau và thất vọng trước duyên cảnh. 
Tuy nhiên, phải tiếp tục và thậm chí cuộc sống nặng 
như chì sẽ mang lại sự chiếu thấu. Đặc tính nặng như 
chì cũng là một phần của giấc mơ; cũng không có tự 


tánh. 


Chúng ta tự lừa mình bằng cách xem hạnh phúc 


là thoáng qua, như không thực chất, và xem buồn phiền 


có thực chất và thường hằng. Rất vi tế, chúng ta khởi 


sự đầu tư ngảy càng nhiều vào nỗi đau khổ của mình. 
Chúng ta trân quý đau khổ của mình như một điểm tựa. 
Tôi nhớ ngày nọ mình đã khuyên một người phụ nữ, 
đột nhiên bà quay sang tôi và nói: “Ông biết đấy, làm 
việc để dẹp chứng thần kinh và mang lại ý nghĩa cho 
đời mình. Tôi không thể dẹp hết chứng thần kinh của 


mình. Nêu thê đời sông của tôi sẽ không còn ý nghĩa.” 


274 





Thịs 1s why we find people for whom suffering 
1S an art form; for them, the last refuge of all 1s their 
suffering. To shine through suffering 1s much more 
dificult than to shine through happiness, not only 
because happiness 1s by Its very nature shining, but 
because 1t seems fo us that we are gIving up our last 


refuge. 


Thịs 1s one of the problems of emphasizing the 

truth that suffering 1s the way. It can reinforce people s 
belief that suffering 1s In someway fundamentally real 
in 1fself and a rock on which to build. Many more 
people build on misery than build on happiness. 
GurdjIeff said that the last thing people are 
prepared to surrender 1s their suffering. Many people 
seek, not to get rid of ther suffering, but the 
opportumity to talk about 1t, to air 1t, to đisplay 1t. Some 
people have art exhibilons; others have suffering 


exhIbitions. It øives their life meaning. 


When greed or desire arise, shỉine thouph 
øsreed and desire; when hatred or anger arise, shỉne 
through hatred and anger; when you ac( out of 


ipgnorance, shine through ignoranee. 


275 


Đây là lý do tại sao chúng ta thấy đối với một số 
người thú đau thương là hình thức nghệ thuật; nơi 
nương tựa cuối cùng của tất cả đau khổ là nỗi đau của 
họ. Chiếu thấu đau khổ khó hơn nhiều so với chiếu 
thấu hạnh phúc, không phải chỉ bởi vì hạnh phúc tự 
bản chất tỏa sáng, mà vì dường như chúng ta đang từ 


bỏ nơi nương tựa cuôi cùng. 


Đây là một trong những vấn đề nhấn mạnh sự 
thật rằng đau khổ là lối thoát. Lối thoát có thể củng cỗ 
niềm tin cho mọi người rằng đau khổ về cơ bản là có 
thật và là viên đá dựng lập. Nhiều người dựng lập trên 
sự khốn khổ hơn là hạnh phúc.... Gurdjieff nói điều 


cuôi cùng mọi người chuân bị đâu hàng là đau khô của 


họ. Nhiều người tìm kiếm, không phải để thoát khổ, 


nhưng cơ hội để bàn bạc, thổ lộ, hiển thị đau khổ. Có 
người triển lãm nghệ thuật; có người triển lãm đau khổ, 


vì mang lại ý nghĩa cho cuộc sông của họ. 


Khi tham dục khởi lên chiếu thấu tham dục; 
khi sân hận khởi lên chiếu thấu sân hận; khi vô 


mìỉnh khối lên chiếu thấu vô minh. 





People say, "But walt a moment, this man 1s 
awakened, this woman 1s awakened—how_ come 
they ve got anger and hatred?” It is because work still 
has to be done. Anger and hatred are the steel 
reinforcementfs 1n the concrete of our ego. These have 
enabled us to withstand the shocks of death, of terror, 
Of oppression, of tyranny. NÑow we have to melt them 
down. This 1s so, even after a deep awakening. 
Sometimes anger and rage are so deeply buried that 
someone does not even know they know they have 
them—then something comes up, a new situation has 
to be faced, some karmic debt must be repaid, and they 


explode. 


At all tỉimes, in all places, be it desires, senses, 
gain, loss, ripht, wrong, visions of Buddha or of 
dharma, ïn all things shine through with your whole 
body. 


Instead of using the expression "to shine 
through," one could use the expression "to smile 
through.” After newcomers have attended a beginners' 
workshop at the Montreal Zen Center, we 1nvite them 


to attend a begInners' course. 


277 


Mọi người nói, “Nhưng khoan đã, ông này đã 
chứng ngộ, bà này đã chứng ngộ—tại sao họ còn tức 
giận thù hận?” Đó là bởi vì vẫn phải công phu. Tức 
giận và thù hận là thép gia cố trong phần hóa cứng của 
bản ngã. Tức giận và thù hận đã cho phép chúng ta 
chịu đựng những cú sốc chết chóc, khủng bố, áp bức, 
chuyên chế. Bây giờ chúng ta phải làm tan chảy hết. 
Phải là như vậy, ngay cả sau khi thâm ngộ. Đôi khi tức 
giận và thịnh nộ chôn vùi quá sâu đến nỗi có nØười 
không biết mình có—rồi một điều gì xuất hiện, một 
tình cảnh mới phải giáp mặt, nợ nghiệp phải trả, và sân 


giận nô bùng. 


Mọi lúc mọi nơi, cho dù giữa tham dục, được 


mắt, phải quấy, thấy Phật thấy Pháp, trong mọi sự 


mọi vật toàn thân hãy chiếu thấu. 


Thay vì “chiếu thấu”, chúng ta có thể sử dụng 
“cười thấu.” Sau khi có người mới đến tham dự hội 
thảo dành cho trình độ sơ cơ tại Trung tâm Thiên, 


chúng tôi mời họ tham dự khóa học sơ cấp. 





They are given further Instruction, have several 
short perlods of meditation, and theIr questions are 
answered as far as 1t Is possible to answer them. We 
put emphasIs on the Importance of practice 1n everyday 
life. At the end of each evening of the course, we Ø1ve 
the participants a simple exercIse to encourage them to 
remain alert and present during the following week. 
The exercIse 1s like an alarm dock to awaken them 
from their dream of duality during the day. One of the 
exerclses 1s based upon koan number 6 of the 
Mumonkan, "Buddha holds up a flower."” Part of the 
koan reads, "Long ago, when Buddha was at Vulture 
Peak to give a talk, he held up a flower before the 
assembly. All remained silent except the venerable 


Mahakashyapa, who smiled." 


I talk to the group about three different kinds of 
smiles. You will see the first kind at the airport when 
someone sees a loved one coming through the arrivals 
door. A great smile breaks out on both of theIr faces. 
The second kind of smile you will see on the face a 
student. The class has been given a problem to work 
on. The students sit with furrowed brows tryIing to 
solve the problem. Suddenly, one of them gets 1t. A 


broad smile breaks out on her face. 


279 


Họ được hướng dẫn thêm, có nhiều thời tọa 
thiền ngăn và họ được trả lời câu hỏi càng nhiều càng 
tốt. Chúng tôi thường nhắn mạnh tầm quan trọng việc 
tu tập trong đời thường hằng ngày. Cuối mỗi buổi 
chiều trong khóa tu, chúng tôi thường cho thiền sinh 
một thực tập giản dị để sách tấn họ giữ vững tỉnh giác 
và hiện tiền suốt tuần lễ sau. Bài thực tập giống như 
chuông đồng hồ báo thức ra khỏi giấc ngủ nhị nguyên 
đối đãi trong ngày. Một trong những thực tập dựa trên 


tắc 6 Vô Môn Quan THÊ TÔN NIÊM HOA (Xem Phụ 


Bản): Thế Tôn lúc bấy giờ trên hội Linh Sơn đưa lên 


cảnh hoa trước chúng. Mọi người lặng thinh, riêng tôn 
giả Ca-diếp gương mặt rạng rỡ mỉm cười. 

Tôi nói với nhóm khóa sinh về ba thái độ mỉm 
cười. Loại thứ nhất gặp ở sân bay khi người thân vừa 
bước ra cửa. Hai bên đều nở nụ cười. Loại thứ hai trên 
gương mặt học trò. Lớp học đang giải một bài toán. 
Học trò nhíu mày suy nghĩ. Bỗng một em tìm ra đáp 


sô. Nụ cười rạng rỡ nở vội trên môi. 





Both of these two smiles have something In 
common. A third kind of smile yet 1s possIble. Thịs 1s 


the smile of Mahakashyapa. 


We have a number of expresslons In which 
shimng light and the smile are brought together. For 
example, we say, "Her face lit up with a smile," "She 
has a sunny smile," "She has a bright smile," "Her face 
was shining," or "Her face was beaming," meaning that 
she was smiling. We have already shown the 


connection between light and our true nature. 


The smile, 1f 1t 1s øenuine, 1s an opening onfo 
wholeness, holiness, health—these three words have a 
common etymology..... To shine through, to smile 
through, 1s to allow unlfy to manIfest. ....Fhe smile 
brought about by unity with the outside, the smile 
brought about by unity Inside, and Mahakashyapas 


smIle.... 


You do not have to be awakened to shine 
through. You can maintain a half smile on your face. 
Others will not ImmedIiately recognIze this smile, but 1t 


1s not for others that you smIle. 


281 


Cả hai nụ cười trên giống nhau. Loại thứ ba là 
nụ cười của tôn giả Ca-diếp. 

Chúng ta có một số câu nói trong đó sức chiếu 
soi và nụ cười chia sẻ với nhau. Ví dụ, chúng ta nói: 
“Khuôn mặt cô ẫy sáng lên với nụ cười”, “Cô ẫy có nụ 
Cười tỏa năng”, “Cô ây cười rạng rỡ”, “Khuôn mặt cô 
ấy tỏa sáng” hoặc “Khuôn mặt cô ấy rạng ngời”, nghĩa 
là cô ấy đang mỉm cười. Chúng tôi vừa chỉ ra mối liên 


hệ giữa ánh sáng và chân tánh nơi mình. 


Nụ cười, nếu chân thật, là khai mở sự toàn vẹn, 
thánh thiện, lành mạnh —ba từ này có chung nguyên 
ngữ. Chiếu thấu, cười thấu là tạo duyên cho nhất tính 


hiên lộ. Nụ cười tạo nhât tính bên ngoài, nụ cười tạo 


nhất tính bên trong và nụ cười Ca-diếp. 


Bạn không cân phải chứng ngộ mới chiêu thâu 
được. Bạn chicần cười nửa miệng. Người khác sẽ lập 
tức nhận ra nụ cười, nhưng không phải vì ai mà bạn 


CƯỜI. 





While waiting In line at the bank or the checkout 
counter, or while stuck 1n the traffic, 1ƒ you can let a 
half smile appear on your lips, some of the tension and 


1rriftatlon wIll melt, making 1t easler to be patlent. 


You can also make anxilety and depression 
smile. When we suffer, we have two paIns: the paIn 
that comes from the situation, and the paIn that comes 
from "I hurt!” For example, the company that you work 
for may be letting several of 1s employees go. You 
wonder, "WIII I have to go?” This wondering 1s 
natural. Then you worry. How wIll I pay the mortgage? 
What wIll others think? WIII I be able to get another 
Job? and so on. The first kind of thinking about the 
problem 1s painful. The second 1s also painful. One 
cannot do anything about the first kind of pain. Being 
fired 1s painful. The second kind of pain, which also 
often Includes "Why me?” 1s the pain "I hurt,” and can 


be reduced. 


Most people try to suppress both kinds of pain, 
or else confuse them and so create a viclous cycle 
between them. This 1s like holding a microphone 
against a loudspeaker. But by allowing the pam to 
smile, the second kind of paIn 1s reduced, making the 


whole situation easler to bear. Thịs 1s shining through. 


283 


Khi xêp hàng chờ vào quây ngân hàng hay đi ra 
ngoài, hoặc khi giao thông tắc nghẽn, nêu bạn có thê 
nở nụ cười trên môi, căng thăng và kích động phân nào 


sẽ tan biển, khiến bạn dễ dàng kiên nhẫn hơn. 


Bạn vẫn có thể cười khi sợ hãi hay chán nản 
buôn phiền. Phiền não có hai: do tình cảnh và do cảm 
thấy “Tôi khổ!” Thí dụ công ty bạn đang làm việc cho 
nhiều nhân viên nghỉ. Bạn tự hỏi: “Tại sao tôi bị mất 
việc?” Câu hỏi thật tự nhiên. Rồi bạn lo âu. Làm sao 
trả tiền nhà đây? Người khác nghĩ về mình thế nào? 
Mình có thể tìm được việc khác không? Loại suy nghĩ 


đâu tiên về vân đê là đau đớn. Loại thứ hai cũng đau. 


Người ta không thê làm bất cứ điều gì về loại đau đầu 


tiên. Bị sa thải là đau đớn. Loại khổ thứ hai “Tại sao là 
tôi?” chính là phiền não “Tôi khổ!” và có thê giảm bớt. 

Đa số cố loại trừ cả hai loại khổ, hoặc lẫn lộn 
giữa cả hai và tạo ra vòng lần quân. Giống như cầm 
máy vi âm chống lại chiếc loa phóng thanh. Bằng cách 
cho phép phiền não nở nụ cười, đau khô thứ hai giảm 
nhẹ, khiến dễ dàng chấp nhận toàn bộ tình huống. Đó 


là chiêu thâu. 





H you do not fall back, the karma creafed by 
your former acfions will dissolve naturally. You will 
be liberated ïn a way that cannot be imagined. 


If we continue shining through 1n this way, then 
a subtle change occurs In our practice. Shining through 
1S no longer intentional, 1t 1s no longer a "practice." A 
master responded to the koan, "How do you take a step 
from the top of a hundred-foot paid” by saying, "Ôn 
top of the hundred-foot pole an Iron cow g1ves birth to 
a calf." The cold, hard iron naturally øives birth to the 
warm life of the smile. This 1s not contradictory. "An 
Iron cow ø1ves birth” 1s the simplest way to describe 
naturally smiling through. Essence and appearance 
Iinterfuse perfectly. What was a cul-de-sac that blocked 
and stymied, now becomes an open meadow 1n which 
you can run and skip. The iron tree blooms”Š and a wall 
that was once a thousand feet thick 1s now Just a sunlit 
path. We enter the realm of the Indescribable. One sees 
the whole world 1s made of knowing/being, the whole 
world 1s bodh¡, the whole world 1s light. 


Gaf©, gafe, paragdfe, parasamegafe, bodhi, 


svahal 





38 Hakuin in The Blue Clif Record Case No.40 said: “An iron tree 
blossoms—When these blossoms open, the whole universe is 
perfumed with their fragrance. This tree ¡is also called the rootless 
tree.” 


285 


Nếu ông tu không thoái chuyển, hành nghiệp 
đời trước tự nhiên tiêu trừ. Ông sẽ tự tại không 


ngờ. 


Nếu chiếu thấu như thế, sẽ có chuyển hóa vi tế 
trong công phu tu tập. Chiếu thấu sẽ không còn có ý, 
không còn dụng công để “tu.” Một thiền sư khi trả lời 
công án “Làm thế nào tiến lên một bước khỏi đầu sào 
trăm trượng?” đã nói: “Đầu sào trăm trượng, trâu sắt 
sanh con.” Con trâu sắt lạnh cứng sẽ sanh nụ cười ấm 
lòng ấm đời. Không phải là điều mâu thuẫn. “Trâu sắt 
sanh con” là cách diễn đạt giản đị nhất nụ cười hồn 
nhiên. Thể và dụng giao thoa thật tròn đầy. Chỗ ngõ 
cụt bế tắc bây giờ mở ra thảm cỏ xanh um có thể chạy 
nhảy tùy thích. Cây sắt trổ bông”? và tường dày ngàn 
trăm trượng bây giờ chỉ là con đường chan hòa ánh 
năng. Chúng ta bước vảo giới xứ bất khả tư nghì. Ta 
thấy khắp cõi giới là trí biết/hiện hữu, khắp cõi giới là 


Bồ-đề, khắp cõi giới là ánh sáng. 


Yết-để, yếr- để, ba-la yếr- để, ba-la tăng yết-để, 
Bô-đê tát-bà-ha. 





3 Bạch Ăn trong Bích Nham Lục tắc 40 đã nói: “Và khi cây sắt trỗ 
bông (ngộ), tức cây không rễ, toàn thể vũ trụ ngát hương.” 
286 





Gone, øone, øone beyond, gone quife beyond, 


Just bođh¡, Just knowing, reJoIcel 


The way you ac( will conform to how you 
understand. Host and guest will merge complefely. 
Body and mỉnd will no longer be two, and what you 
are and the way you appear will not obsfruct each 
other. Getfing to the stafe of true equanimity ïs 
called knowing equality as the nature of reality. 


This seems to be very similar to samadhi that 
can be attained through practice, but that 1s evanescent. 
Although the way things are seen In samadhi attained 
through practice, and the way they are seen through 
knowing equality are the same 1n princIple, in fact they 
are very different. What 1s called "knowing equality as 


t 


the nature of reality," refers to freedom that has been 
made possIble by constantly refining one's state and so 
allowing samadhi to shine through. On the one hand, 
Hakuin says that after the samadhi one has atfained 
through practice, 1f Involved in situatons brought 
about by habit patterns and conflicts, one w1ll not have 
developed the Insight or the strength to be able to cope 
with them. Therefore one wIll be caught up In those 


situafions and wIll not be free. 


287 


(Đi qua, đi qua, đi qua bờ kia, cùng qua đến bờ 


kia, giác ngộ mau thay!) 


Kiểu ông ứng xử sẽ phù hợp với cách ông hiểu 
biết. Chủ và khách ”” sẽ hoàn toàn hiệp nhất. Thân 
và tâm sẽ không còn là hai, và sự kiện ông đang là 
và thái độ ông biểu hiện không chống trái nhau. Đạt 
đến tâm thái chân xả gọi là Bình Đẳng Tánh Trí 


như bản tánh của thực tại. 


Thoạt trông có vẻ như đạt định qua tu tập, nếu 
thế sẽ không bền. Cho dù đạt định qua tu tập và chứng 
đạt Bình Đăng Tánh Trí thoạt nhìn giống như cùng một 
nguyên lý, nhưng thật ra khác hắn. Gọi “Bình Đắng 
Tánh Trí như bản tánh của thực tại” ám chỉ chúng ta tự 
tại qua thanh lọc thường xuyên tâm ý để có thể cho 
phép chánh định chiếu thấu. Mặt khác, Bạch Ấn bảo 
sau khi đạt định qua tu tập, nếu lâm vào tình cảnh do 


xung đột và tập nghiệp mang đến, ta sẽ không khai 


triên giác quán hoặc đạo lực đê có thê đương đâu. Do 


đó ta sẽ bị nhận chìm trong cảnh duyên và không còn 


tự tại. 





40 Theo Lâm Tế. 





Hakun calls this refned practice after 
awakenng “"knowing equality to be the nature of 
reality." 


Thỉs way of knowing is associafed with the 
southerly directfion and called the Gate of Practice. 
I( is like when the sun is in the south, i(s lipht is full 
and brings light to all the hidden places in the deep 
valleys, melting even the mosf solid ice and drying 
the ground however we(. Although a bodhisattva 
has the eye to see reality (kensho), unless you øo 
throuph this øate of pracfice, you cannotf clear away 
obsfrucfions brough(t about by afflicfions and 
acfions and therefore cannot affain to the sfa(e of 
liberation and freedom. What a pity that would be, 
what a loss. 


Hakuin 1s saying that once one has been able to 
work with shining through, the suns warmth 1s able to 
get to dark places. The sun begins unfreezIng, 
unblocking, and smoothing out. Another analogy 
would be the following: I used to paint In olls, whose 
base was turpentine. Sometimes [ would Inadvertently 
leave a brush without cleaning 1t. Then, some time 
later, [ would want to do some more painting, only to 


find the brush as hard as a rock. 


289 


Bạch Ấn gọi công phu thanh lọc này sau khi ngộ 


là “Bình Đăng Tánh Trí như bản tánh của thực tại.” 


Trí này liên kết với hướng nam và gọi là Công 
Thực Hành. Ví như khi mặt trời ở hướng nam, ánh 
sáng tròn đầy và chiếu khắp nơi chốn ấn kín tận 
thâm sơn cùng cốc, đốt chảy ngay cả khối băng 
cứng chắc và hút khô nền đất âm ướt. Mặc dù một 
vị Bồ-tát thì có mắt thấy thực tại (kiến tánh), nhưng 
trừ phi thấu suốt công thực hành, ông không thể 
dẹp trừ chướng ngại phát xuất từ phiền não và 
hành nghiệp và do đó ông không thể được giải thoát 


tự tại. Thật tội nghiệp, thật mắt mát. 


Bạch Ân nói rằng một lần công phu chiếu thấu, 


năng âm sẽ xuyên thủng đêm tôi. Mặt trời bắt đầu tan 


chảy băng, khai thông, và lặng lẽ ló mặt. Một ví dụ 
khác là tôi thường vẽ tranh sơn dầu với dung môi là 
tinh dầu thông. Một thời gian sau, tôi muốn vẽ thêm 


tranh, thì cây cọ khô cứng như đá. 





I would get a Jar of clean turpentine and stand 
the brush In it. Little by litde, the turpentine eats Ifs 


way Info the paInt on the brush. 


I could, of course, have hammered the brush 
with a hammer, and I would have got a few little tufts 
Of haIr at the end, a quarter of an Inch or so, that I 
might have been able to use to apply the paInt. But, in 
stand 1t In the turpentine, although wIll take longer, 
nevertheless the turpentine dissolves the paint and 
øradually the hairs separate and become malleable and 
soft. It doesnt happen all at once, but 1t happens. This 


1S because the basIs of the paInt 1s turpentine. 


Mahakashyapas smile, or the unity of knowIng 
that shines through, provides the "turpentine." If the 
basIs of all 1s knowing, I1f the substance of all 1s one 
knowing, by allowing knowing to pervade the crust of 
habitual reactions, menftal blocks, and cul-de-sacs, they 
all wIll eventually dissolve into knowing. 


kở 
9, THE GATE OF AWAKENING 
Affter you have reached the nondual realm of 
equality of reality, i( is essenfial that you then 
clearly understand the awakened ones' profound 
principle of differenfiation. 


291 


Tôi phải ngâm cọ trong lọ đựng tinh dầu thông. 


Từng chút một dầu thông sẽ hòa tan hết sơn trên cọ. 


Dĩ nhiên tôi có thể dùng búa đập cây cọ cho bể 
sơn khô ra, chỉ còn một nhúm lông trên cây cọ ngắn 
ngủn khoảng 1⁄4 Inch và vẫn dùng lại được. Ngâm cọ 
vào lọ tỉnh dầu thông thời gian sẽ mất lâu hơn, nhưng 
dầu thông hòa tan sơn và từ từ lông cọ tách ra từng sợi 
và cây cọ trở lại mịn màng. Việc này không phải thình 
lình nhưng có tác dụng. Bởi vì dung môi tức chất nền 
của sơn là dầu thông. 

Nụ cười của Đại Ca-diếp, nhất tính của cái biết 
chiếu thấu cung cấp “tinh dầu thông.” Nếu nền tảng 


mọi sự vật là cái biệt, nêu bản chât mọi sự vật là cải 


biết, để cho cái biết trùm khắp lớp vỏ của phản ứng tập 


nghiệp, khối cứng của tâm ý và ngõ cụt đường đời, tất 
cả sẽ tan hòa vào cái biết. 
* 
9. CÔNG CHỨNG NGỘ 
Sau khi ông đến được cõi giới bất nhị của 
thực tại bình đắng, ông cần phải hiểu rõ nguyên lý 


thâm diệu của bậc giác ngộ về tính sai biệt. 


292 





After this you must( master the methods for 
helping sentient beings. Otherwise, even though you 
have developed and aftained unhindered knowing, 
you will, nevertheless, remain in the nes( of the 
Hinayana and will be unable to realize tofal, 
unobsfructed knowing. You will lack freedom to 
change in any required way to help senfient beinøs, 
to awaken yourself and others, and reach the 
ulíimate Grea( Awakening where awareness and 


acfion are completely perfect. 


We go up the mountain for ourselves; we come 
down the mountan for others Seeing Iníto the 
dharmakaya and the sambhogakaya, seeing 1nto the 
emptiness and oneness of all, 1s øoIing up the mountain; 
this we do for ourselves. If we climb the mountain to 
stay there, If we work simply to step off the wheel of 
birth and death, we then remain 1n the nest of the 
Hinayanists. We must come down the mountain. Now 
we must understand In such a way that we can make 
sense Of 1t for others. Furthermore, we must be able to 
act in a sponfaneous, creaftive way so that our whole 
lie 1s a service for others. We then cannot help but 


serve others. 


Sau đó ông cần nắm vững phương pháp độ 
tha. Ngược lại, mặc dù đã khai triển và chứng đạt 
trí tuệ vô ngại, ông sẽ bị kẹt trong hang ô Tiểu thừa 


và không có khả năng chứng nghiệm (rí tuệ toàn thể 


vô ngại. Ông sẽ không tự do động chuyền theo tình 


thế đòi hỏi để cứu giúp chúng sanh, để tự giác giác 
tha và đạt đến cứu cánh Đại Giác Ngộ, chỗ tỉnh giác 
và hoạt dụng hoàn toàn viên mãn. 

Chúng ta trèo lên núi là tự độ; xuống núi là độ 
tha. Thấu suốt Pháp thân và Báo thân, thấu suốt tánh 
không và nhất tính toàn thê, tức là leo núi, tự giác. Nếu 
leo núi rồi ở trên đó, công phu chỉ để thoát khỏi sinh tử 
luân hồi, chúng ta vẫn còn kẹt trong hang ô Tiểu thừa. 
Chúng ta phải xuống núi. Bây giờ chúng ta phải hiểu 
làm thế nào để giúp người một cách sáng suốt và có ý 
nghĩa. Sau đó phải hành động hồn nhiên, sáng tạo sao 
cho toàn bộ cuộc đời mình là phục vụ người. Chúng ta 


sau đó không chỉ giúp đỡ mà phục vụ người. 





This sponfanetty, this freedom, 1s at play for 
others. At this poInt in Hakuin's exposition, In view Of 
the long road that he has mapped out, we begin to have 
sympathy with the notion that we must live many lives 
to affan true Buddhahood. Nevertheless, we have 
undertaken to do this work, and 1t must be done, no 
matter how Inadequately or Imperfectly we seem to be 


donng 1t. 


Let me say something about spontaneity. Some 
people tend to think that spontanelty 1s having a 
minimum reaction time and someone responds even 
before the words have left your mouth. Spontaneity 
OCCurs after we have become so totally integrated that 
self and other are no more. This comes after much 
work, much conscIous labor and intentional suffering. 
If we try to force spontaneIty or pretend we have 1t, Wwe 


play at Zen, and this will inhibit authentic unfolding. 


A monk asked Joshu, "I am new at the 


monastery, please teach me. " 
Joshu asked, "Have you had breakfast?" 
"Yes," replied the monk. 


“hen wash your bowls.” 


Tính tự nhiên, tự tại, là du hý vì người. Đến đây 
theo như Bạch Ấn trình bày, nhìn thấy con đường dài 
đã vạch ra, chúng ta bắt đầu thân cận với quan niệm 
phải sống nhiều kiếp để chứng đạt chân Phật quả. Tuy 
nhiên, chúng ta đã công phu, và phải xong việc, bất kế 
chúng ta tác thành chưa đủ hoặc chưa tốt. 

Tôi xin nói về tính tự nhiên. Một số nñØười có xu 
hướng nghĩ rằng tính tự nhiên là phản ứng nhanh nhẹn 
và có người trả lời trước khi bạn nói ra miệng. Tự 
nhiên chỉ có được sau khi chúng ta dẫn thân một cách 
trọn vẹn đến đỗi không còn năng và sở. Tự nhiên đến 


sau khi trải qua nhiều dụng công tu tập, nhiều công phu 


có rõ biệt và gian khô vì mục tiêu. Nêu tự nhiên gượng 


ép là tự dối mình, chúng ta chỉ giả bộ thiền cho vui, và 


sẽ kiêm chê sự khai mở chân chánh. 


Tăng hỏi Triệu Châu: “Con mới đên, xin thây 


chỉ dạy.” 
Triệu Châu đáp: “Ăn cháo chưa?” 
- Dạ rồi. 


- Rửa chén đi! 





This is why one must arouse an affitude of 
deep compassion and commiftmen(t to help all 


senfient beings everywhere. 


This 1s another strange statement, and people 
ask, "Doesnt awakening bring with 1t In 1ts wake 
compassion?" The answer 1s yes and no. It does, but 
like understanding, 1t too has to be nurtured. In the 
same way that we have to really commit ourselves to 
shimmng througph, we must commit ourselves tfO 
compassion. To shine throush means we must be ready 
to stand In the midst of the furnace while 1t burns and 
blazes around us without trying to run away, without 
trying to move. As we burn, we see through the 
burning, and 1t 1s very painful. Great commitment 1s 
necessary. We are always sliphtly superlor, always 
protecting our awakening. We must reaffiirm this 
commitment to compassion repeatedly. This 1s why 


chanting the bodhisattva's four vows 1s so Important. 


All beings without number, Ï vow to liberate, 
Endless blind passions, Ï vow to uproot, 

Dharma gates beyond measure, Í vow to 
penetrate, 


The Great Way of Buddha, I vow to attain. 


297 


Đây là lý do tại sao phải phát tâm từ bỉ sâu 
rộng và cam kết cứu giúp chúng sanh khắp nơi. 

Đây là câu nói kỳ lạ khác, và có người sẽ hỏi, 
“Chắng phải chứng ngộ thì có lòng từ bi sáng suốt 
sao?” Câu trả lời là có hoặc không. Chỉ giống như hiểu 
biết, cũng phải được nuôi dưỡng. Cũng giống như phải 
thực sự cam kết chiếu thấu, chúng ta phải cam kết từ 
bi. Chiếu thấu có nghĩa chúng ta phải sẵn sảng đứng 
trong dâu sôi lửa bỏng mà không bỏ đi hay chạy trốn. 
Khi lửa bỏng, thấy thấu lửa bỏng, và sẽ rất đau đớn. 
Cần phát tâm rộng lớn. Chúng ta thường thấy mình hơn 
người, luôn bảo vệ việc mình chứng ngộ. Chúng ta cần 


xác nhận và củng cố bi nguyện lặp đi lặp lại. Vì thế 


hằng đọc hạnh nguyện của Bồ-tát trong Tứ Hoăng Thệ 


Nguyện: 
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 


Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 


298 





Hakuin has given us what appears to be an 
agenda for lifetimes, and the task 1s huge. Yet, when 
you look at the magnificence of the freedom and 
compasslon that 1s available to each of us, when you 
realize that as human beIngs we are seeds In potential 
that can grow Into huge trees Iin which all kinds of 
beings can find shelter, then you expect the prIce to be 
hiph. The work HakuIn has set out 1s of cosmic 
proportions. Once we have entered the Way, we have 
already transcended what 1t means to be simply human. 
In the second koan of the M#uznonkan, the koan on the 
Importance of karma, the monk says, "I am not a 
human being.” Although totally grounded In the 
human, our practice nevertheless transcends this 
human condition. It doesnt matter whether we walk 
this way alone, with another, with a few others, or with 
hundreds of others. Once one enters the Buddha's Way, 
everything 1s taken care of; once we enter the way of 
truth, of true compassion, no matter how far we may be 
from 1ts realization and manifestation, everything 1s 
taken care of. We need no longer question how mụuch 


time or how little time; our work 1s not of this order. 


299 


Bạch Ấn đã ban cho chúng ta dường như là bổn 
phận vì cuộc đời, và trách nhiệm lớn lao. Tuy nhiên, 
khi nhìn vào sự uy nghi của tự tại và từ bị vốn sẵn nơi 
mỗi chúng ta, khi nhận ra là con người, chúng ta là hạt 
giống trong tiềm năng có thể phát triển thành đại cổ 
thụ, trong đó tất cả loại sinh vật đều có thể tìm nơi trú 
ân, sau đó tin chắc rằng giá trị sẽ cao cả. Việc tu tập 
Bạch Ân đặt ra là theo tỷ lệ vũ trụ. Một khi đã vào 
Đạo, chúng ta siêu vượt con người phàm tình. Trong 
Vô Môn Quan tắc thứ hai Con Chồn Hoang Của Bá 
Trượng, công án về tầm quan trọng của nghiệp, ông lão 
nói: “Thưa, tôi vốn chắng phải người.” Mặc dù hoàn 
toàn đặt nền móng là loài người, tuy nhiên pháp tu của 
chúng ta siêu vượt tình trạng con người. Không quan 
trọng nếu như trên đường đạo chúng ta tiến bước một 
mình, với người khác, với một vài người hay với hàng 
trăm người. Một khi bước vào Phật đạo, mọi sự vật đều 
được bảo trọng; một khi bước vào đạo của lẽ thật, từ bi 


chân thực, cho dù xa cách đên đâu đôi với sự nhận biệt 


và hiện hành của từ bị, tât cả đêu được quan tâm. 


Chúng ta không cần phải thắc mắc thời gian lâu hay 
mau; việc tu của chúng ta không nằm trong phạm vi 


này. 





When we are looking, searching 1nto the 
question “Who am I?”; when we are struggling to stay 
with our breath, following the breath, being one with 
the breath; when we are strugpling to see Into koans; 
this 1s like the growth of a tree. The tree Is ørOowWIng, 
spreading, developIng. The roots dig deep Into the 
teaching. The sap of the tree 1s faith, and faith 1s 
available in abundance. What 1s needed to nurture the 


ørowth of this øreat tree 1s not lacking. 


To begin with, you should study day and 
nigh( the verbal teachings of the Buddha and 
patriarchs so that you can penetrate the principles 
of things in their iniinite variety. Ascertain and 
analyze, one by one, the profundifies of the five 
houses“”“ and the seven schools of Zen and the 
wondrous docfrines of the eight teachings øiven in 
the five periods of Buddha's teaching career. 


Oripimally, five houses of Zen came Into 
existence. Only two of these remain as viable schools, 
the Soto and the R1nzal.... 





#1 Ƒive houses: 1/Isan-Kyo 2/Rinzai 3/ Soto 4/Unmon 5/ Hogen 
% Rinzai school is divided into: Yogi and Oryo branches. 


301 


Khi chúng ta truy tìm, tham cứu câu “Tôi là a1?”; 
khi chúng ta nỗ lực giữ hơi thở, theo dõi hơi thở, là 
một với hơi thở; khi chúng ta nỗ lực thấy thấu công án; 
giống như cội cây lớn mạnh. Cây đang lớn, lan rộng, 
phát triển. Cắm rễ sâu vào giáo pháp. Nhựa cây là tín 
tâm, và tín tâm vốn sẵn đầy đủ. Chất liệu cần thiết để 


nuôi dưỡng đại cô thụ này phát triển thì không thiếu. 


Đầu tiên ông phải ngày đêm học Phật ngôn và 
Tổ giáo để thâm nhập lý đạo các pháp đa dạng 
không tính kể. Xác định và phân tích, từ điểm một, 
pháp môn uyên thâm của ngũ gia thất phái“ và 


bát giáo ® suốt năm thời phán giáo của đức Phật. 


Khởi thủy, ngũ gia Thiền tông ra đời. Chỉ còn 


hai phái là Tào Động và Lâm TẾ. ... 





43 Ngũ gia: 1/Qui Ngưỡng 2/Lâm Tế 3/Tào Động 4/Vân Môn 5/Pháp 
Nhãn. 
44 Từ tông Lâm Tế phân ra hai phái: Dương Kỳ và Hoàng Long thành 
ra thất phái. : 
45 Thiên Thai Bát Giáo Đại Ý: Bộ Luận gồm 1 quyển do ngài Quán 
Đảnh soạn vào đời Tùy, Trung Quốc, được xếp vào Đại Chính Tạng, 
tập 46 (Phật Học Từ Điễn Huệ Quang). 

302 





The main distinction between the two schools 1s 
that the Soto tradition says that we need not sfrIve to 
come to awakening. We are already whole and 
complete, and all striving will simply lead us further 
from the truth. The main practice of SotO 1s shikan1aza, 
which means "Just sifttIng." Sitting 1n zazen 1s already 
awakening. Some Soto teachers tend to reJect the 
Rinzai teaching, which encouraøes actiVe pursuit of 
enliehtenment, sayIng that this way 1s a Way 0Ÿ 
grabbing at awakening, and comes from spirtual 


ambition. 


Rinzal Gigen, the founder of the Rinzal school, 
would be in full asgreement with the Soto teachers 1n 
saying that nothing needs to be done. He said, for 
example, "Followers of the Way, right now the resolute 
man knows full well that from the beginning, there Is 
nothing to do. Only because your faith [in this] 1s 
insufficlent do you ceaselessly chase about; having 
thrown away your head, you go on looking for 1t, 
unable to stop yourself.”” He also said later, "Followers 
of the Way, true sincerlty Is extremely difficult to 


aftain, and the Buddhadharma 1s deep and mysterIous.” 


Sai khác chủ yếu giữa hai tông phái là truyền 
thống Tào Động nói rằng chúng ta không cần nỗ lực để 
chứng ngộ. Chúng ta vốn sẵn có trọn vẹn và đầy đủ, và 
tất cả nỗ lực chỉ là dẫn chúng ta xa rời lẽ thật. Pháp tu 
chính của Tào Động là Chỉ Quản Đả Tọa, có nghĩa “chỉ 
ngôi.” Tọa thiền đã là chứng ngộ. Vài vị giáo thọ Tào 
Động có khuynh hướng bác bỏ giáo pháp Lâm Tế 
khuyến khích tích cực theo đuổi giác ngộ, cho rằng 
pháp tu này năm bắt chứng ngộ và xuất phát từ tham 


vọng tâm linh. 


Lâm Tế Nghĩa Huyền, người khai sáng tông 


Lâm Tê, hoàn toàn đông ý với các giáo thọ Tào Động 


khi nói răng không cân phải làm gì cả. Ví dụ, ngài nói: 


“Đạo lưu, đại trượng phu hiện đây mới biết xưa nay 
vốn vô sự. Chỉ vì các nØƯƠơi chẳng tin đến, niệm niệm 
tìm cầu, bỏ đầu tìm đầu, tự không thể thôi.” Ngài cũng 
nói sau đó, “Đạo lưu, thật tình rất khó [chứng đạt], và 


Phật pháp thì uyên thâm và huyền nhiệm.” 





One of the things that Rinzal Zen Insisfs upon 1s 
the Importance of kensho, seeIng 1nto one's ftrue nature. 
Kensho 1s the source of the four ways of knowing; they 
are ulimately derived from kensho. Many Soto 
teachers reJect this and say that kensho 1s not only 
unnecessary but 1s Ifself 1llusory. Nevertheless, as I 
said in the Introduction, Zen master Kelzan, who 1s 
considered to be the great patrlarch of the Soto Zen 
Sect, said: "Even If well-versed in theory and 
enlightened 1n the Way, you are wandering until you 
have gained sz/or¡, which 1s like the Emperors seal on 
øoods, proof that they are neither contraband nor 
polsonous." He goes on to say, "Though there 1s 
nothing to øIive or receive, sz/ør should be as 
conclusive as knowing your face by touching the 
nose." Finally, he says, "Always remember that your 


Original Mind, calm and lucid, awaIfs dIsCOVery.” 


So we should not see Soto and RinzaI as In any 
way 1n conflict. Provided the teacher has come to 
awakening, 1t does not matter the kind of emphasis he 
or she places on different aspects of the teaching. Any 
teacher who 1s teaching authentically 1s teaching from 
his or her own experlence, not from some theory or 
study of Buddhist texts. 


Một việc Thiền Lâm Tế nhấn mạnh là tầm quan 
trọng của kiến tánh. Kiến tánh là căn nguyên của Tứ 
trí; Tứ trí rốt cuộc bắt nguồn từ kiến tánh. Nhiều thiền 
sư Tào Động bác bỏ kiến tánh, không những không cần 
thiết mà còn cho là ảo tưởng. Tuy nhiên, như đã nói 
trong phần dẫn nhập, thiền sư Oánh Sơn Thiệu Cần, 
một vị tô tông Tào Động, nói: “Cho dù uyên bác về lý 
thuyết và đã sáng đạo, ông vẫn lang thang cho đến khi 
chứng ngộ, đây giống như ấn triện của Hoàng đề trên 
hàng hóa tài sản chứng nhận không phải hàng lậu hay 
độc hại.” Ngài nói tiếp: “Cho dù không một vật đề cho 
hay được, ngộ hay kiến tánh phải xem như xác quyết 
thấy gương mặt (xưa nay) nhờ năm được cái mũi.” 


Cuôi cùng ngài nói: “Luôn nhớ răng Bản Tâm, lặng lẽ 


và chiêu sáng, săn sàng khám phá.” 


Như vậy chúng ta không thê xem Tào Động và 
Lâm Tế đối nghịch dù trên phương diện nào. Thầy cốt 
hướng dẫn đệ tử đến chứng ngộ, không quan trọng khi 
đặt mình vào những phương diện giáo pháp khác nhau. 
Vị thầy chỉ dạy chân chánh đều từ kinh nghiệm bản 
thân, không hắn theo một lý thuyết hay học hỏi trên 
kinh điền. 





IHf, after awakening, one reads the teachings of 
Hakuin, Dogen, Ta-hui, or Keizan, one does so for 
their Inspiration, and for the confirmation that they 


ø1ve Of one's own light, not to find the truth. 


H you have any energy left over, you should 
clarify the deep principles of the various different 
philosophies. However, if this and that get to be too 
much trouble, it will jusí wasfe your energy fo no 
avail. If you thoroughly invesfigate the sayings of 
the Buddhas and patriarchs that are difficult to 
pass through, and clearly arrive at their essenfial 
meaning, perfec( understanding will shine forth and 
the principles of all things should naturally be 
completely clear. This ïs called the eye to read the 


Sufras. 


Many people think that Zen 1s “anti-intellectual.” 
From all that Hakuin 1s now saying, this evidently 1s 
not so. If one 1s familiar with the writings of Dogen, 
one will realize how much importance Dogen puts on 
study and thought. The great Korean master Chinul 
also placed great emphasis on the teachings. The chief 
problem with Intellectual understanding 1s that one can 


feel that 1s sufficient. 


Nếu, sau khi chứng ngộ, đọc Bạch Ấn, Đạo 
Nguyên, Đại Huệ hay Oánh Sơn, là vì cảm hứng, và đê 
xác nhận các ngài đã công hiện ánh sáng của mình, chớ 


không phải tìm kiếm lẽ thật. 


Nếu còn thừa năng lượng, ông phải nên soi tỏ 
lý lẽ uyên thâm những giáo thuyết khác nhau. Tuy 
nhiên, nếu thuyết này thuyết nọ làm ông rối ren, 
ông chỉ mất công vô ích. Nếu ông tham cứu toàn 
triệt lời Phật và Tổ [thực sự] nan thấu và khó thấu 
đáo ý nghĩa then chốt, hiểu biết trọn vẹn sẽ thắp 
sáng và lý tánh vạn pháp sẽ hoàn toàn tỏ suốt. Đây 


gọi là xem kinh với mắt sáng. 


Nhiều người nghĩ rằng thiền “đối nghịch tri 


thức.” Câu trên chứng tỏ không phải như thế. Ai có đọc 


tác phẩm của Đạo Nguyên sẽ thấy ngài đặt tầm quan 
trọng “văn và tư” (trong tam huệ học). Đại sư của Hàn 
Quốc Chinul cũng rất chú trọng đến giáo pháp. Vấn đề 
ở chỗ có hiểu biết tri thức ta mới cảm thấy là đủ. 


308 





So often, 1ƒ one has a good understanding, which 
1s a well-inteprated appreciatlon of what the masters 
are sayIng, because one has the sayIngs of the masters 
at ones fingertIps, one feels one has arrived. The 
Iintellectual 1s like a man In a prison with expandable 


walls. It seems as though 1t 1s no prison at all. 


Another problem 1s that the Intellect Íreezes 
experience; all that one knows Is a serles Of sfatic 
Images, not the living movement of life. Freezing 
experlence makes 1t static and absolute 1n an 1llusory 
way. The 1llusion of the absolute g1ves the 1llusion of a 
[inality. This 1s why one should read very sparinply 


unfil one has seen Into one's true nafture. 


Hakuin himself does not press the point of 
reading and studying very much because he says, 
"However, 1f this and that get to be too much trouble, 1t 
will Just waste your energy to no avail." He does 
emphasize koan practice. “The sayIngs of the Buddhas 
and patriarchs that are difficult to pass through” are the 
koans...... Since then I have worked through and 
studied all the koans many times over, both on my own 
and while helping others to work with them. One 
teacher suggested that koans are like hurdles that the 


practitloner must leap over and so gain In strength. 


309 


Vì vậy nhiều khi, nếu người có hiểu biết trọn 
vẹn lời dạy của bậc thấy, vì lời thầy đã năm trong tay, 
sẽ cảm thấy mình đến nơi. Tri thức giống như người bị 
giam trong bức tường lớn nên không nhận ra mình bị 


nhốt. 


Một vấn đề khác là tri thức sẽ đông cứng kinh 
nghiệm, tất cả sự vật biết được chỉ là một loạt hình ảnh 
đứng yên, không phải cuộc sống sinh động. Đông cứng 
kinh nghiệm khiến cho tất cả đứng yên và tuyệt đối 
theo kiểu ảo tưởng. Ảo tưởng tuyệt đối mang đến ảo 
tưởng cứu cánh. Đây là lý do tại sao ta phải đọc kinh 
điển vừa chừng cho đến khi thấy chân tự tánh. 

Bạch Ấn không nhân mạnh đến đọc và học kinh 
nhiều, ngài nói: “Nếu lý này lý nọ làm ta thắc mắc lo 


nghĩ, chỉ phí sức không kết quả.” Ngài nhắn mạnh đến 


pháp tu tham công án. “Lời Phật, lời Tổ nan thấu” 


chính là công án. .... Kê từ đó, tôi đã tham khán tất cả 
các công án nhiều lần, vì mình và đồng thời giúp người 
khác tham khán. Một giáo thọ sư cho rằng công án 
giống như rào cản mả người dụng công phải nhảy qua 


và nhờ đó có sức lực. 





I tend to look upon koan practice as koan 
appreclaion. You can steadily deepen your 
apprecilatlon of the meaning of the koans. It 1s not 
unlike listening to classical music. You might enJoy 
hearing a pIece of music the first time. When you listen 
to 1t agaIn later, you may well realize that you missed 
much of the subtlety of the musIc the first time around. 
A third listening shows how much the music conftains. 
After the tenth hearing, you realize that this 1S a very 


subtle pIece of music 1ndeed. 


Eventually, one 1s able to read the sutras as 
koans, and then one can truly appreciate the subtlety of 
the Buddhadharma. 


Now, the verbal teachings of the Buddhas and 
the patriarchs are exfremely deep, and one should 
not consider that one has masfered them completely 
after one has gone through them once or tfwice. 
When you climb a mounfain, the higher you climb, 
the higher they are; when you øo into the ocean, the 
farther you øo, the deeper ïf is. It is the same ïn this 
case. It is also like forging iron to make a sword; it 
is considered best to put ï( into the forge over and 


over, refining it again and again. 


311 


Tôi có khuynh hướng xem việc tu công án là 
hiểu biết giá trị công án. Bạn có thê đào sâu vững chắc 
sự hiểu biết giá trị ý nghĩa công án. Không khác với 
nghe âm nhạc cô điển. Bạn có thể thưởng thức nhạc lần 
đầu. Nghe lại lần sau, bạn có thể nhận ra mình đã bỏ 
qua nhiều giai điệu tinh tế lần trước. Lần nghe thứ ba 
thấy phong nhiêu. Sau khi nghe mươi lần bạn sẽ nhận 


ra đây là khúc nhạc tuyệt vời. 


Đương nhiên ta có thể đọc kinh điển như công 


án và chiêm nghiệm thực sự tính vi diệu của Phật pháp. 


Lời dạy của Phật và Tổ rất thâm thúy, thông 
hiểu một hoặc hai lần không nên nghĩ là hoàn toàn 
tỉnh thông. Khi leo núi, ông leo cao tới đâu thì núi 


cao tới đó; khi ra biến, ông càng xa bờ thì biến càng 


sâu. Ở đây cũng lại như thế. Ví như rèn sắt thành 


gươm; muôn tôt phải cho vào lò nung nhiêu lân, 


luyện tới luyện lui. 





Thouph ïf is always the same forge, unless you 
put the sword ỉn over and over and refne it a 
hundred times, ï( can hardly turn out to be a fine 
sword. 

The forge, or furnace, 1s a favorIte metaphor for 
the labor of the spIrI. 


Penetrating study is also like this; unless you 
enfer the øreat forge of the Buddha and patriarchs, 
difficult to pass through, and make repeated efforts 
at refinement, through suffering and pain, total and 
independent  knowing canno( come  forth. 
Penetrating through the barriers of the Buddha and 
patriarchs over and over again, responding to 
beings'" pofenfial everywhere with masíery and 
freedom of technique, is called subfle, observing, 
discerning knowing. 


Why 1s spiritual work painful2 With suffering 
there are two sufferings. In the forge of the masters, "l 
hurt” 1s purged away, and the dualism that strangles 
our life begins to lose 1fS ØTID. 


You do no( invesfpatde by means of 
infellectual considerations. 


313 


Dù cùng một lò đúc, nếu không rèn đi rèn lại 
và tỉnh luyện hằng trăm lần, khó mà thành một 
thanh gươm bén. 

Lò rèn lò đúc là ân dụ chính xác đối với tỉnh 


luyện công phu tu tập. 


Thâm nhập kinh tạng cũng như thế; nếu 
không ông vào được lò rèn siêu vĩ nan thấu của chư 
Phật chư Tổ, và nỗ lực công phu và tỉnh luyện tiếp 
tục nhiều lần nhiều lượt, trải bao gian khổ, cái biết 
toàn triệt không thể tiễn xa. Thấu nhập quan ải chư 
Phật chư Tổ nhiều lần nhiều lượt như vậy, ứng đối 
tùy căn cơ chúng sanh khắp mọi nơi một cách tự tại 


và tự chủ, gọi là Diệu Quan Sát Trí. 


Tại sao tu tập phải gian khổ? Gian khổ có hai 
loại. Thứ nhất do vị thầy rèn luyện khiến học nhân 
“đau đớn” để tinh lọc tâm thức, thứ hai do cuộc sống 


nhị nguyên, kiềm hãm và thắt chặt chúng ta bắt đầu 


buông mở móng vuôi. 


Tham cứu không phải qua con đường tri 


kiên. 





The limitations of the Intellect are most obvIous 


when one works on the koans. 
A monk asked Tozan, "What is Buddha?" 
Tozan replied, “Three pounds of flax!" 


What can the Intellect do with that? The Zen 
mind 1s a creative mind, or, better stilÏ, 1t 1s creativity. 
Creativity 1s shocking, dynamic, without precedent. 
Intellectual activity 1s linear; the conclusilon follows 
from the premises. I( 1s essentially static. This 1s 
because 1t deals with concepts, static Iimages. Because 
the conclusion follows from the premises, logical 
reasoning corresponds to what was expected. Koans 
awaken the mind to 1ts Intrinsic, creatIve nature. When 
one reads the responses the Zen masters gave ther 
students, one must admire not only how creative, but 
also how apt and alive, these responses were. The 


Intellect can only gøive dead words. 


This way of knowing, fo save yourself and to 
liberate ofhers, when complefely fulfilled and 


masfered, is subtle, observing, discerning knowing. 


315 


Ta thấy rõ sự hạn chế của tri thức khi khán công 


Tăng hỏi Động Sơn Thủ Sơ: “Thế nào là Phật?” 

Động Sơn đáp: “Ba cân gai.” 

Ba cân gai thì tri giải thế nào đây? Tâm thiên là 
tâm sáng tạo, đúng hơn chính là sáng tạo. Sáng tạo là 
mạnh bạo, kích động, không theo tiền lệ. Hoạt động tri 


thức thì một đường thăng; kết luận theo tiền đề, chủ 


yếu là đứng yên. Như thế bởi vì dựa trên ý niệm, hình 


ảnh tĩnh. Vì kết luận dựa trên tiền đề, nên lý luận tùy 
theo ý muốn. Công án đánh thức tâm trở về thể tánh 
bản hữu và sáng tạo. Khi đọc lời vị thầy đáp học nhân, 
ta không những chiêm ngưỡng sức sáng tạo mà còn 
thấy có ứng cơ và sinh động. Tri kiến chỉ đưa ra tử 


ngữ. 


Trí này, tự độ và độ tha, khi hoàn toàn viên 


mãn và làm chủ chính là Diệu Quan Sát Trí. 





I have used the word đjƒerenfiafion for this Way 
of knowing. The expresslon “"subtle, observing, 
discernng knowing” 1s also very good, although 
somewhat clumsy. Perhaps Just điscernmenf would be 
best. To appreciate the subtlety of an argeument means 
that one has a finely developed discernment. An artisf 
who appreciates the subtlety of color likewise has a 
keen discernment. One of the more famous and 
misunderstood of all Zen sayIngs 1s, ”Iall bamboo 1s 
tall; short bamboo 1s short" This too 1s subtle, 
observing, discerning knowing. The koan that goes 
most directly to the heart of the matter 1s koan number 
26 of the Mfumonkan, which I mentioned earlier: 
"When the monks assembled before the midday meal 
to listen to his lecture, Hogen pointed at the bamboo 
blinds. Two monks simultaneously went and rolled 


39 


them up. Hogen said, 'One has It, the other doesntt. 


Thịis ïs the state of the perfectly fulfilled body 
of reward; i( is associa(ded with the wesferly 
directfion and called the Gate of awakening. If ïs like 
the sun having passed the hiph noon, gradually 


sinking toward the west. 


Tôi đã sử dụng từ sa biệt cho trí này. Thành ngữ 
“diệu, quan, sát, tr” cũng rất hay, mặc dù hơi nhiều. 
Có lẽ chỉ là biện biệt thì tốt nhất. Để đánh giá cao một 
lập luận vi diệu có nghĩa người ta phải biện biệt rõ 
ràng. Một nghệ sĩ thưởng thức màu sắc vi tế cũng 
giống như có được tài khéo nhận xét tinh tường. Một 
công án nồi tiếng và nhiều người hiểu lầm là câu “Cây 
tre này đài là dài, cây tre này ngắn là ngắn.” Cũng là 
Diệu Quan Sát Trí. Công án đi thắng vào trọng tâm vấn 
đề là tắc 26 Vô Môn Quan, tôi đã đề cập trước đây: 

Trước giờ thọ trai, các học tăng đến tham hỏi 

ngài Đại Pháp Nhãn ở chùa Thanh Lương. Sư 

giơ tay trỏ bức rèm. Bấy giờ có hai ông tăng 
cùng ra cuốn rèm. 


Pháp Nhãn nói: “Một được, một mắt.” 


Đây là trạng thái Báo thân viên mãn; liên kết 


với hướng tây và gọi là Công Chứng Ngộ. Ví như 


mặt trời quá Ngọ từ từ hướng về tây và lặn mát. 





While the great way of knowing of equality ïs 
ripght in the middle, the faculfies of sentient beings 
cannot be seen and the teachings of differentiation 
among thỉngs cannot be made clear. IÝ you do not 
síop in the realm of self-enlightenment as inner 
realization but, instead, culdivate this subtle, 
observing, discerning knowing, you have done what 
you can đo; having done your task, you can reach 


the land of rest. 


What is "the land of rest”? A koan from the 
Hekigan-roku tells of 1t: A monk asked Zen master 
Kyomn, "What 1s the meaning of Bodhidharmas 


coming from the West?” 
Kyorin answered, "Sitting long, getfing tired.” 
Thịs haiku by Basho also poInts fo 1s meanIng: 


The shell of a cicada. 
lr sang 11selƒ 


uiferly away. 


Khi đại đạo Bình Đẳng Tánh Trí ngay giữa 
chính Ngọ, năng lực (căn cơ) chúng sanh không 
thấy được và giáo hóa tính sai biệt của các pháp 
không thể rõ ràng. Nếu ông không dừng ngang chỗ 
tự chứng mà công phu tiếp đến Diệu Quan Sát Trí 
có nghĩa việc cần làm ông đã làm, đã xong việc bốn 


phận, có thể đến chỗ điền địa an ốn. 


“Điền địa an ôn” là thế nào? Tắc 17 trong Bích 
Nham Lục nói lên việc này. Tăng hỏi Hương Lâm: 


“Thê nào là ý tô sư từ Tây sang“9?” 


Hương Lâm đáp: “Ngôi lâu sanh nhọc.” 


Thơ hài cú của Ba Tiêu cũng chỉ ra ý này: 
Xác con ve sảu 


Tự ca hát 


Xa thát là xa. 





48 Ý lỗ sự từ Tây sang: Tỗ Đạt-ma ba năm vượt biển từ Án (Tây Trúc) 
sang Trung Hoa (Đông Độ). 
320 





Thỉs resf ïs not what the seffing sun means; ïf 
means that you have accomplished all the ways of 
knowing, have fulfiled awakening, because 
awakening self and others, fulfilliment of awareness 


and actfion, is considered real ultimate awakening. 


+ 


10. THE GATE OF NIRVANA 


Thịs 1 the secret gateway to the command of the 
mind and 1s the realm of ultimate liberation. Thịs 1s 
knowing without any kind of defilement, a virtue that 
Is not created. If you do not realize this way of 
knowing, you wIll not be able to do freely what must 
be done to benefit yourself and others. It 1s the 


effortless way. 


Master Sekito said to the layman, "Since we last 


met, what have you been doIng during the day?" 


"When you ask me about what I have been 


doing, I can't open my mouth,” the layman replied. 
hat 1s why I am asking you,” said SeKito. 


Whereupon the layman offered this verse: 


Chỗ an ốn không có nghĩa mặt trời lặn mất; 
mà có nghĩa đã xong bốn phận chuyền [thức] thành 
trí, chứng ngộ đã viên mãn vì tự độ và độ tha, giác 
và dụng tròn đủ, đó là cứu cánh giác ngộ. 


+ 


10. CÔNG NIÉT-BÀN 


Đây là bí ấn trong việc điều phục tâm và là 
chỗ giải thoát cứu cánh. Đây là trí không còn dục 
lậu, công đức không phải tạo lập. Nếu không chứng 
được trí này, ông không thể được tự tại đối với việc 
cần làm để lợi lạc cho mình (tự độ) và cho người (độ 


tha). Đây là chỗ vô công dụng hạnh. 


Một hôm Thạch Đầu hỏi Bàng Cư Sĩ: “Từ ngày 


ông thấy Lão tăng đến nay, hằng ngày ông làm việc 


gì?” 


Cư Sĩ thưa: “Nếu hỏi việc làm hằng ngày tức 


không có chỗ mở miệng.” 
Thạch Đầu: “Chính vì thế ta muốn hỏi ông.” 
Cư Sĩ liền trình bài kệ: 


322 





L do nothing unusual during the day, 

IJust happen tfo be In harmony with things. 
Grasping nothing, getting rid oƒnothing, 
There s no obsfructfion, no conƒÏic†f anywhere. 
What is exalted in that? 

tFrom oƒƒ the hHlls and mountains, 

The las† speck oƒ dust is cleared away. 

My miraculous power and magical acfivify: 


Drawing wafter and carrying wood for the fire. 


Because the preceding way of knowing by 
differentiation ïs gained throuph correct practfice, it 
is in the realm of culfivatfion: realizafion is gøained 
by pracfice. It ïs therefore a way of knowing that ïs 
reached through effort. The way of knowing perfect 
acfion transcends the bounds of pracfice, 
realization, and attainment through study. I( ïs 


beyond any kỉnd of demonstration or explanafion. 


A master said, "[ do nothing all day, but nothing 
1s left undone." A famous snï-e painting puts what 
Hakum has Just said 1n a nutshell: it shows a Zen 


master fast asleep, leaning on a figer. 


323 


Hằng ngày không việc khác 
Chỉ tôi tự biết hay 

Vật vật chẳng bỏ lấy 

Chỗ chỗ nào trái bày 

Đỏ tía gì làm hiệu 

Núi gò bặt trần ai 

Thần thông cùng diệu dụng 


CGảánh nước bứa củi tài. 


Bởi vì đạt được Sai Biệt Trí, tức Diệu Quan 
Sát Trí trước đó, phải qua thực tu, đây là lãnh vực 
hành trì: nên thực chứng. Do đó sự thành tựu phải 
qua nỗ lực công phu. Thành Sở Tác Trí siêu vượt 
trói buộc của tu tập, chứng nghiệm và sở đắc từ việc 


học. Trí này siêu vượt mọi hình thức diễn giải. 


Một thiền sư nói: “Cả ngày không làm một việc 


mà không việc nào không xong.” Một bức họa thủy 


mặc vẽ Bạch Ấn như ở trong chiêc vỏ sò năm dài tựa 


lên lưng cọp ngủ gật. 





One could say that knowing by way of 
diferentiaton is like the flower of complete 
awakening; pracfice is this flower coming info 
bloom. On the other hand, with knowing and 
"“doing what needs to be done,'' the flower of full 
awakening and pracfice drops away and the fruit 
ripens. You cannot possibly see this even ïn a dream 
unless you have passed through the final stages of 
transcendence of our school. That is why ï( is said 
that at the last word, you finally come to the 


impenetrable barrier. 


The way fo point out the direcfion is not ïn 
verbal explanafions; ïf you want to reach thỉs realm, 
Just refine your subtle, discerning knowing through 
the differentiatng and difficult-to-pass-through 
koans, smelting and forging hundreds of times, over 
and over. Even ïif you have passed through some, 
repeaat  them over and  over, examining 
meficulously—what ïs this litde truth beyond all 
convenfion in the øreat matfer of transcendence? If 
you do no( reøress in your examinafion of the 
sayings of the ancienfs, someday you may come fo 


know this bit of wonder. 


Có thể nói Sai Biệt Trí như đóa hoa giác ngộ 
viên mãn; đóa hoa bừng nở chính là tu tập. Mặt 
khác, Thành Sở Tác Trí tức “việc cần yếu đã tác 
thành,” hoa chứng ngộ và tu tập rơi rụng và quả 
giác chín muỗi. Ông không thể thấy biến động này 
dù trong mộng, trừ phi ông qua được giai đoạn cuối 
pháp môn tối thượng thừa. Vì thế tại sao nơi câu rốt 


sau, ông đên cửa nan thâu. 


Chỉ ra hướng đến không nằm trong ngôn từ 
diễn giải; nếu muốn đến chỗ này, chỉ tỉnh luyện 
Diệu Quan Sát Trí qua tính sai biệt và những công 
án nan thấu, nung chảy và rèn đúc như thế hằng 
trăm lần. Cho dù ông thấu phá vài công án, nên tiếp 
tục như thế, tham khán chỉ li—thế nào là lẽ thật 
nhỏ nhiệm siêu vượt mọi quy ước trong đại sự tối 


thượng? Nếu ông không thoái chuyển khi tham cứu 


lời cô đức, một ngày nào ông sẽ nhận biêt điêu vi 


diệu này. 





A monk asked Joshu, "Does a dog have the 
Buddha-nature?" Joshu rephed “Mu?” 


Even so, if you do not seek an awakened 
masfer and personally enter his forge, you cannof 


plumb the profound subfleties. 


On the path many diferent kinds of 
experlences, awakeninss, and samadhis can be 
encountered. Some are memorable, some transforming. 
It 1s not that one needs a teacher to confirm ones 
awakenins, but to cut away 1llusory awakenings and 


strip away the burden of fool's gold. 


Awakening has a number of signs that all can 
recogn1ze, but a masfer can see 1n an 1nstant beyond all 
these signs 1nto the heart. Awakening 1s always sudden. 
Awakening Is awakening to the wholeness, the One 
bright pearl; one cannot awaken 1n halves or quarters. 
Awakening has no content; one awakens to unreflected 
knowing. This 1s why Dogen tells us that an awakened 
person does not know he or she 1s awakened. 
Awakening brings with 1t a renewed and deep desire 


for practice. 


Tăng hỏi Triệu Châu: “Con chó có Phật tánh 
không? 


Triệu Châu đáp: “Không!” 


Tuy như thế, nếu không tìm được minh sư và 
không vào lò rèn luyện, ông không dò thấu được độ 


sâu nhỏ nhiệm. 


... Trên đường tu có thê xảy ra nhiều kiểu kinh 
nghiệm, chứng ngộ, và đạt định. Có khi mang tính kỷ 
niệm, có khi mang tính chuyển hóa. Không phải chúng 
ta cần một vị thầy để xác nhận sự đạt ngộ, mà để cắt 


đứt chứng ngộ sai lầm, loại bỏ gánh nặng vàng giả. 


Nhiều dấu hiệu chứng ngộ có thể nhận ra, nhưng 
một bậc thầy có thê thấy tức khắc siêu vượt những dấu 
hiệu này, tận tâm điểm. Chứng ngộ luôn đột biến. Ngộ 


là ngộ toàn thể, Nhất điểm minh châu; không thể ngộ 


phân nửa hay một phần. Chứng ngộ không chứa một 


vật; chúng ta tỉnh ngộ cái biết không phản chiếu. Vì thế 
Đạo Nguyên nói người chứng ngộ không nghĩ mình 
ngộ. Chứng ngộ khiến lòng ham tu càng tươi mới và 


thâm sâu hơn. 





The only worry ïs that real teachers of Zen 


are exfremely few and hard to find. 


.... Those who have had awakening, 1f they have 
not entered the forge of the master, have not been able 
to make the awakening work for them and so 1t remains 
but a memory, regurgItated endlessly and mercilessly. 
Among those so-called teachers who have not come to 
awakening are many that would deny the value, even 
the fact, of awakening 1(self. Such teachers build 
obstacles in the mind of their followers, which prevent 
them from allowing the light of the true self to shine 


throuph. 


The more popular a teacher 1s, the less likely he 
or she wIll be authentic. True spiritual work requlres 
conscilous labor and Intentional suffering. As noted 
earller, Dogen said much the same thing: "Everything 
IS ©exertlon. To attempt to avold exertlon 1s an 
Impossible evasion because the attempt 1tself 1s 
exertion." But, as he also said, “This sustained exertion 
1s not something which people of the world naturally 


love or desire, yet 1t 1s the last refuge of all." 


Việc khó khăn là chân sư trong nhà Thiền rất 
hiếm và khó fìm. 

...Một người đã ngộ, nếu không vào lò rèn luyện 
của một chân sư, tất không thể đủ sức hoàn thành công 
phu chứng ngộ và như thế chắng còn gì ngoài kỷ niệm 
hạnh phúc nhai đi nhai lại không ngừng. Trong những 
người xưng giáo thọ mà chưa chứng ngộ, có nhiều 
người giá trị, thậm chí chính sự kiện chứng ngộ của họ 
sẽ bị phủ nhận. Những vị giáo thọ như vậy tạo chướng 
ngại trong tâm người học theo họ, sẽ ngăn cản người 


học không được ánh sáng của chân ngã chiếu thấu. 


Giáo thọ được nhiêu người hâm mộ thì càng ít 


khả năng là chân sư. Tu tập chân chánh đòi hỏi công 


phu có rõ biết và gian khổ vì mục tiêu. Như đã lưu ý 


trước đây, Đạo Nguyên đã nói tương tự: “Tất cả phải 
tỉnh tấn. Cố sức tránh tinh tấn thì bất khả vì chính cố 
sức là tinh tấn.” Nhưng, Đạo Nguyên cũng nói, “Duy 
trì sức tinh tắn không phải việc phàm nhân tự nhiên ưa 
thích hay khao khát, nhưng lại là nơi quy ẩn cuối cùng 


của mọi người.” 





The Inauthenic teacher will trade in 
sentimenfality in the place of genuine feeling. 
Sentimenftality, as 1s indulging 1n an emotion for which 
one has not paid the price. This kind of teacher will use 
what called "powder and rouge” expressions and they 
wIll walk slowly and maJestically and have a voIce that 


purrs like a cat. 


But if someone exerfs his energy to the utmosf 
in this, and penetrates through clearly, he attains 
freedom ïn all ways, transcends the realms of 
Buddhas and devils, resolves sficking poinfs, 
removes bonds, pulls out naïls and peøs, and leads 
people to the realm oŸ purity and ease. Thịis ïs called 
the knowing required to accomplish works. I( ïs 
associated with the northerly direcfion and ïs called 
the Gate of Nirvana. I( is like when the sun reaches 
the northern quarter, when ï( is midnight and the 
whole world is dark; reaching the sphere of this 
knowing is ° no( within undersíanding or 
comprehension--even Buddhas can't see, mụch less 


outfsiders and devils. 


Một vị thầy không phải chân sư thường xử sự 
theo cảm tính thay vì cảm giác chân chính. Theo cảm 
tính có nghĩa thả lỏng theo cảm xúc cho một người 
không xứng đáng. Thầy hạng này thường dùng lời lẽ 


z 
ˆ „2 


gọi là “son phân” và đi đứng từ tôn bệ vệ và nói năng 


êm ru như tiêng mèo kêu. 


Nhưng nếu tỉnh tắn công phu hết sức mình và 
thấu suốt, cách nào ông vẫn được tự tại, vượt khỏi 
Phật giới lẫn ma giới, giải tỏa mọi dính mắc trói 
buộc, tháo đỉnh nhố chốt, độ chúng sinh đến cõi 
thanh tịnh và thanh lương. Đây gọi là Thành Sở 


Tác Trí. Trí này liên kết với hướng bắc và gọi là 


Công Niết-bàn. Ví như mặt trời lên đến phía bắc, 


khi nửa đêm và toàn thế giới tối đen; đến được cõi 
giới Thành Sở Tác Trí này không phải trong học 
hiểu —ngay cả chư Phật cũng không thấy, nói chỉ 


ngoại đạo và ma vương. 





Who walks? Who talks? People often reply, "I 
do. I walk. I talk.” Yes, of course, but who 1s this "I”? 
So much 1s taken for granted. We strain at gnats, but 
swallow elephants whole. "Which muscle are you 
goIng fo use first to walk?” Is 1t not marvelous? One 
meets a friend and tells her all that has been happenIng. 
The ripght words flow out, In the right order, with the 
ripht emphasis. Sometimes the speaker Is bilingual, 
even trilingual. Yet, the languages are not mixed up. 
How does one do that? Who speaks? Of course, the 
behaviorists say the question Is unnecessary: no one 


speaks. Yet the Zen Buddhist would say the same. 


No one 
walks along this path 


Thĩs aufUIH eVeHing. 


Who, though, 1s this ø one2 The alchemists say, 
"Our sun 1s a đark sun." Not even Buddha can see who 


walks, who talks. But, "Who walks? Who talks?" 


This is the thoroughly peaceful síafe of pure 
reality of the Buddhas and patriarchs, 


AI đi? AI nói? Mọi người thường trả lời: “Tôi 
làm. Tôi đi. Tôi nói.” Vâng, tất nhiên, nhưng “tôi” là 
ai? Vì vậy, đa phần được xem là đương nhiên. Chúng 
ta là muỗi mòng, nhưng nuốt cả con voi. “Cơ bắp nào 
bạn sử dụng đầu tiên để đi bộ?” Không phải tuyệt diệu 
sao? Một người gặp bạn bè và nói với cô ấy những gì 
đã xảy ra. Từ ngữ đúng thật tuôn chảy, đúng thứ tự, 
nhân mạnh đúng. Có người nói hai thứ tiếng, thậm chí 
ba sinh ngữ. Tuy nhiên, lời nói không lẫn lộn. Làm thế 
nảo làm được như vậy? Ai nói? Tất nhiên, người đang 
hành động sẽ nói câu hỏi không cần thiết: không ai nói. 
Tuy nhiên, Thiền giả sẽ nói như vậy. 

Không bóng người 

dọc theo đường 

Chiêu thu này. 

AI vậy, mặc dù, có phải không có ai? Các nhà 
luyện kim nói: “Mặt trời của chúng ta là mặt trời tối.” 
Ngay cả Phật cũng không thê thấy ai đi, ai nói. Nhưng, 


“AI đi? AI nói?” 


Đây là cảnh giới hoàn toàn an bình và thanh 


tịnh toàn chân của chư Phật chư Tổ, 


334 





the forest of thorns that patch-robed monks sỉt, lie, 


and walk ïn twenty-four hours a day. 


Koan 40 of the Herigan-roku poinfs to the peace 


Of pure reality: 


Hearing, seeing, touching, and knoWwing dre nof 
single HHI1S; 

Mountains and rIVvers are nof† VieWed 1" q MITTOT. 

The ƒrosty sky, the sefing moon at midmieht; 

Wih whom will the serene wafters 0ƒ the lake 


reflect the shadows In the cold? 
Hakuin commenfs: 


Hearing, seeing, touching, and knowing dre nof 


single umits: They are not separate entitles. 


Mountans and rivers are not viewed In q 
mirror: The knowledge that 1s like a vast round mirror 


has no subJect or obJect. 


The ƒrosty sky, the seffing moon dt midmighi: 


Thịs refers to a state like total darkness. 


Withh whom will the serene wafters oƒ the lake 
reflect the shadows Im the cold: There 1s no subJect 


reflecting and no obJect reflected. 


khu rừng gai góc mà chư tăng mặc áo bá nạp ngồi, 
nằm, và đi đứng trong hai mươi bốn giờ một ngày. 
Bài tụng tắc 40 trong Bích Nham Lục chỉ ra thực 

tại an bình và thanh tịnh như sau: 

Hiểu biết thấy nghe chẳng riêng một 

Núi sông nào ở tại gương xem 

Trời sương trăng lặn đêm vừa nửa 

Ai với đâm trong soi bóng kèm? 


Bạch Ân bình: 


Hiểu biết thấy nghe chẳng phải một: “Chằng 


phải là thực thê riêng rẽ.” 

Núi sông nào ở tại gương xem: “Hiểu biết phải 
như gương sáng tròn đủ và vô lượng vô biên, không có 
người (chủ thể) hay vật (đối tượng).” 

Trời sương trăng lặn đêm vừa nứa: “Đây là cảnh 
giới tối đen (tức văng bặt.)” 

Ai với đâm trong soi bóng kèm: “Không còn 


người phản chiêu và vật bị phản chiêu.” 





This ïs called øreat nirvana, replete with four 
aftributes (self, purity, bliss, and eternity). It ïs also 
called knowing the essenfial nature of the cosmos, ỉn 
which the four ways of knowing are fully complete. 
The center means harmonizing the four ways 0Ÿ 
knowing in(o a whole, and the essenfial nature of 
the cosmos means the king of awakening, masfer of 
the teachinøs, being king of the đharma, free in all 


ways. 


I hope that you Buddhists of great faith will 
arouse øreat trust and commitment and develop the 
great pracfice for the realizafion of these four ways 
of knowing and true awakening. Do not forgo the 
øsreat maffer of counfless ages just because of pride 


in your present view. 


Đây gọi là Đại Niết-bàn đầy đủ bốn đặc tính 
thường-lạc-ngã-tịnh. Còn gọi là bản tánh vũ trụ 
trong đó cả Tứ Trí đều tròn đủ. Tâm điểm là dung 
hòa Tứ Trí này thành một tổng thể, và bản tánh vũ 
trụ có nghĩa đắng Giác vương, Pháp vương, hoàn 


toàn tự tại. 


Mong các ông, những Phật tử thuần thành 
phát đại tín đại nguyện khai triển thành đại tu tập 
để thành tựu Tứ Trí và Chân ngộ. Chớ buông bỏ 


đại sự từ vô lượng kiếp chỉ vì lòng tự mãn trong cái 


thấy hiện thời. 





SUPPLEMENT 


Koan number 42 of the Mfumonkan tells of a 
woman 1n samadhi siting close to Buddha. Once 
Sakyamuni Buddha went over to the World of 
Pervadng Lipht where many Buddhas were 
assembling. ManJusrI alone was not permitted to Join 
the assembly and was sent far over to Mount 
Chakravada. Finally he was allowed to come. When, 
however, he appeared where the many Buddhas had 
assembled, they all returned to theIr respectIive original 
places, the only person who remained was a woman 


who was In deep meditation near the Buddha seat. 


ManJusri asked the World-Honored One, "Why 
cant I[ come close to the Buddha seat, whereas a 


woman can?” 


The World-Honored One told ManJusri, "You 
awaken this woman from her meditatlon and ask her 


yOurself." 


ManJusri thereupon “walked around the woman 
three times, snapped his fingers once, then took her up 
to the Brahma Heaven and tried all his supernatural 
powers," yet he could not wake her from her deep 


medItation. 


PHỤ BẢN 


Vô Môn Quan - tắc 42: NỮ NHÂN XUẤT ĐỊNH 


Một hôm Phật giảng pháp, có chư Phật mười 
phương tụ hội. Ngài Văn-thù ban đầu không được phép 
tham dự, vì cử đi đến núi Chakravada. VỀ sau Văn-thù 
được phép đến, gặp lúc chư Phật vị nào đều trở về quốc 
độ vị đó, chỉ còn lại một nữ nhân đến gần Phật tòa mà 


nhập định. 


Văn-thù bạch Phật: “Nữ nhân nào mà lại đến gần 


được Phật tòa, còn tôi thì không đến gần được?” 

Phật dạy Văn-thù: “Ông cứ khiến nàng xuất khỏi 
tam-muội và hãy hỏi nàng.” 

Văn-thù đi quanh nữ nhân ba vòng, búng tay 
một cái, rồi nâng lên đến trời Phạm thiên”, lại dùng đủ 
hết các môn thần lực mà không sao đánh thức nàng 


được. 





#“ Trời Phạm Thiên: Bhrama, Phạm Mã Thiên, cảnh thanh tịnh của 
miên Sơ Thiên trong sắc giới. 
340 





The WorldHonored (One said, "Even IÍ 
hundreds of thousands of ManjJusris were to get 
together, they could not awaken her from meditation. 
Down below, past one billion, two hundred million 
counfrIes, as innumerable as the sands of the Ganges, 
there 1s a Bodhisattva called Momyo. He will be able 


to awaken her from medItation." 


As soon as he said this, Bodhisattvva Momyo 
emerged from the earth and made a bow In front of the 
World-Honored One, who ordered him to awaken the 
woman. Momyo walked to her, and when he simply 
snapped his fingers once 1n front of her, she readily 


came out of medIftation. 


ManJusri symbolizes Fundamental Wisdom, that 
1S, Absolute Wisdom. This wisdom 1s the One Truth to 
which everything returns and from which everything 1s 
born. Momyo 1s a Bodhisattva at the begInners' stage, 
the very lowest of the fiffy-two. He goes about 
clarifying truths and phenomenon 1n accordance with 
the teachngs of diferentiatlon. Where the 
differentiation wisdom shines, each and every thing, as 


1f 1S, 1S the entrance to emancIpation. 


Phật dạy: “Dù cho trăm ngàn Văn-thù cũng 
không thể khiến nàng ra khỏi định được. Ở phương 
dưới, qua khỏi số quốc độ nhiều bằng số cát của mười 
hai ức sông Hằng”, có Bồ-tát Võng Minh*? mới có thể 
đánh thức nàng được.” 

Liền đó Ngài Võng Minh từ dưới đất vọt lên 
chấp tay bái Phật. Phật sai Võng Minh đến đánh thức 
nữ nhân. Võng Minh đến bên nàng, búng tay một cái, 


nàng liền xuất khỏi định. 


Văn-thù”” tượng trưng cho căn bản trí. Trí này là 


Lý, cội nguôn mọi sự trở vê và từ đó mọi sự phát sinh. 


Trong khi Võng Minh là Bồ-tát hàng sơ địa, bậc đầu 
tiên trong năm mươi hai quả vị. Ngài đang tu tập từ 
thể, tức Lý qua dụng tức Sự, hướng đến tính sai biệt. 
Chỗ trí sai biệt chiếu sáng, mỗi mỗi sự vật, như thị, là 


cửa giải thoát. 





%8 Số cát của mười hai ức sông Hằng: Trong kinh thường dùng số cát 
sông Hằng, ở bắc Án Độ để chỉ con số rất lớn, không đếm được. 
#3 Võng Minh có nghĩa chủng tử vô minh. 
50 Văn-thù thường xuất hiện bên cạnh Phật trong các pháp hội để tán 
thán công đức của Phật. Hình ngài thường được vẽ với gươm Trí Tuệ 
bên tay phải và hoa sen xanh bên tay trái, đôi khi người ta vẽ ngài 
ngồi trên lưng sư tử. 

342 





There 1s an Interesting allegory regarding the 
relationship of ManJusri and Momyo. One day a 
unIversiIty professor notIced that his son, who was a 
kmdergarten pupll, was reading a pIcture book 
incorrectly, and he said, "Son, youre misreading that 
part." The little boy replhed, "Daddy, I dont think you 
know anything about this book. F]II ask my teacher at 
kindergarten tomorrow." The professor father nodded 
with a smile, ”“Thafs a good Idea." For the child, a 
unIVversIty professor 1s no match for a kindergarten 


teacher. 


6. Budda Picks up ø Flower 


In anclent times, at the assembly on Spiritual 
Mountain, Buddha picked up a flower and showed It to 


the crowd. 


Everyone was silent, except for the saint 


Kashyapa, who broke out In a smIle. 


Buddha said, "I have the treasury of the eye of 
truth, the Iineffable mind of nirvana, the most subtle of 
teachings on the formlessness of the form of reality. lt 
1s not defined In words, but 1s speclally transmitted 


oufside of doctrine. I entrust 1t to Kashyapa the Elder. " 


343 


Có câu chuyện liên quan đến Văn-thù và Võng 
Minh. Một giáo sư đại học nhận thấy cậu con trai, đang 
học mẫu giáo, khi đọc sách bằng tranh đã đọc sal, liền 
bảo: “Nè con, đoạn này con đọc sai rồi!” Cậu bé đáp: 
“Bố ơi, con chắc là bố không hiểu sách này đâu. Con 
sẽ hỏi thầy con ở trường ngày mai.” Người cha gật gù 
mỉm cười, nói: “Tốt!” Đối với đứa trẻ, một giáo sư đại 
học không băng một thầy giáo lớp mẫu giáo. 


+ 


Vô Môn Quan - tắc 6: THẺ TÔN NIÊM HOA 


Cử: Thế Tôn xưa trên hội Linh Sơn đưa lên cảnh 
hoa trước chúng”!. Mọi người lặng thính, riêng tôn giả 


Ca-diÊp gương mặt rạng rỡ mỉm cười”? 


Phật bảo: “Ta có chánh pháp nhãn tạng”, Niết- 


bàn diệu tâm”, thực tướng vô tướng”, pháp môn vi 


diệu”, bât lập văn tự”, giáo ngoại biệt truyên'Š, trao 


phó cho Ca-diếp.” 





51 Chỉ ra tánh thấy. 
52 Nhận ra tánh thấy. 
53 Chánh pháp là kho tàng trí huệ, là thực tại siêu vượt thời không 
gian; nhãn là mắt tượng trưng sự sáng suốt. 
5 Niết-bàn là cứu cánh của Đạo bất sanh bất diệt, ngay nơi tâm, 
không thể nghĩ bàn. 
55 Tướng thực các pháp, tức là thể tánh, không có hình tướng. 
58 Pháp tu nhiệm mầu vì không theo thứ lớp mà chỉ thẳng đến giác 
ngộ thành Phật. 
57 Pháp tu này siêu vượt tri thức, không phải nhờ ngôn ngữ kinh điển 
(ngón tay) mà được giác ngộ (mặt trăng). 

344 








58 Pháp †u này thầy truyền, tức ấn chứng, cho trò từ tâm qua tâm 
bằng tâm (Dĩ tâm ân tâm), thâm mật không nhờ giáo điên. 
345 





